THÍCH NHƯ ĐIÊN 


ĐỜI SÓNG TINH THÂN 
CỦA PHẬT TỬ VIỆT NAM 
TY NẠN TẠI NGOẠI QUÓC 


Das geisfige Leben 
der Buddhistischen Vietnam — Elũchtlinge 
im Ausland 


Đời sống 
Tinh thân 
của Phật tử 
Việt Nam Ty nạn 
ở Hải ngoại 


MỤC LỤC 


Trang 
ĐẤT] SÁCH 2206012466 i0u6ast6i6(05100à0006ảsse l 
CHƯƠNG I VẬT CHÁT VÀ TINH THẢN............................-- § 
CHƯƠNG II ĐỜI SÓNG TINH THẢN CỦA PHẬT TỬ 
VIỆT NAM TY NẠN TẠI TÂY ĐỨC..............................---«--s«- 31 
THNG BI T1 su 06x26 t32whệogg Lệ (0a k6 hen 55 
CHƯƠNG TRÌNH LỄ AN VỊ PHẬT.....................---- s-s+scszxszs 58 
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH LẺ TRONG THÁNG 10, I1 
VÀ THÁNG 12 NĂM 1978.......................-- + 2xx EEEkeksrsrsrs 68 
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN 2523 - 1979............ 80 
DIỄN VĂN KHAI MẠC ĐÊM VĂN NGHỆ 
ĐẠI LẺ PHẬT ĐẢN 2523 NĂM tại HANNOVER................ 81 
PHÓNG SỰ ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN 2523 — 1979 
tại LAN NI N BI ca9/24 c0 x01A6:) 92kg te 412i020101Aestssasbiei 84 
97.180.058... . 95 
ĐIAN CT1 D122 00400 224 036x006 0 (2006230 u60 va, 99 
ĐẠI LỄ VU LAN 2529 — 1985....................-- - ++s+xect+tsrvzxzxeree 111 
ĐẠI LẺ PHẬT ĐẢN 2530 — 1986.................-- 5-52 s+c+zszxzxccx2 128 
VAI TRÒ CỦA PHẬT GIÁO ĐỐI VỚI VĂN HÓA............. 156 
Đây là địa chỉ của các Chùa, Niệm Phật Đường, Tịnh Thất 
HIẾTT 10111010 0 06115 010001 1n là 2n 163 
CHƯƠNG III ĐỜI SÓNG TINH THÂN CỦA PHẬT TỬ 
VIỆT NAM TY NẠN NGOÀI NƯỚC ĐỨC ......................... 165 
2084121172980 81 20.09/ SEN n6 ðẽ“.".... nh 165 
|3 54T-€ 9)s  QBURENNES MA An. 174 
210170 TC TH XE sua 656125199606236662123y0612046s85803022100001- 1đ 179 
Ip SãiE:¡ ¡R6 0i 0908157... .. 182 


ẤT PL] /THA NI KH ÔT 21saaaico 60A 0s sana 201 


LỜI ĐẦU SÁCH 


Cứ mỗi năm từ rằm tháng tư đến rằm tháng bảy âm lịch là mùa 
An Cư Kiết Hạ của chư Tăng mà Đức Phật cũng như chư Tổ đã 
chế ra từ ngàn xưa nhằm sách tấn cho nhau trên bước đường tu 
học, cũng như thực hành giới pháp; nên đâu đâu chư Tăng cũng 
đều y giáo phụng hành. 


Ngày nay ở Hải ngoại mặc dầu Phật sự quá đa đoan, nhưng 
chư Tăng cũng đã thực hành được lời di huấn đó. Riêng tại Tây 
Đức, chư Tăng Ni đã thực hiện lời dạy của Đức Thế Tôn liên tiếp 
trong 3 năm liền (1984, 1985 và 1986). Đó là thành quả mà chư 
Tăng đã tranh thủ với mọi khó khăn hiện có mới thực hiện được. 
Đây là một công đức đáng tán dương và đáng làm gương cho kẻ 
hậu học. Vì giới luật là mạng mạch của Phật pháp. Giới luật 
không được tuân giữ thì việc truyền thừa giáo pháp của Đức Như 
Lai không được phát triển theo chánh pháp nữa. 


Cứ mỗi buổi sáng từ sớm tinh mơ lúc 4 giờ 30 phút, mọi người 
trong chùa đều thức dậy làm vệ sinh cá nhân. Sau đó tất cả đều 
vân tập nơi chánh điện để ngồi Thiền khoảng 30 phút. Sau giờ 
ngồi Thiên bắt đầu tụng thần chú Thủ Lăng Nghiêm và kinh hành 
nhiễu Phật trong vòng một tiếng đồng hồ. 

Khoảng 6 giời 30 đến 7 giờ 30 là giờ chấp tác trên chánh điện 
hay trong hậu liêu hoặc ngoài vườn chùa. 

Đúng 7 giờ 30 phút dùng điểm tâm nhẹ. 

Từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30, chư Tăng Ni theo thời khóa của 
mình, kẻ trì luật; người trì kinh. 

Riêng tôi được tự do ngồi viết sách mà không phải bận tâm 
đến ai sẽ quấy rầy mình; vì trước khi vào Hạ tôi đã xin phép với 
mọi người là sẽ không nghe điện thoại, không tiếp khách và 


không đi ra khỏi vườn chùa trong vòng 3 tháng, trừ những việc 
thật tối cần thiết. Nhờ thế mà tôi có thì giờ để hoàn thành bản thảo 
của quyền sách này trong vòng chỉ một tháng thôi. Thật chiếm kỷ 
lục; nhưng mong răng nội dung không đến nỗi khó đọc, khó hiểu, 
khó xem — và mong răng - nếu có chỗ nào sơ sót; kính mong các 
bậc cao minh chỉ giáo. 


Sách viết xong chưa hắn đã xong, phải gởi qua tận bên Úc để 
nhờ Thượng Tọa Thích Bảo Lạc -là bào huynh của tôi- hiệu đính 
và cho người đánh máy giùm. Mặt khác phải gởi bản chính đến 
Phật tử Nguyễn Ngọc Tuấn và Phật tử Nguyễn Thị Thu Cúc để 
dịch giùm ra tiếng Đức. Cuối cùng cả phân tiếng Việt lẫn tiếng 
Đức sau khi đánh máy xong sẽ giao qua cho Phật tử Thị Chơn 
Ngô Ngọc Diệp trang trí. Sau khi trang trí xong, tôi phải kiểm 
điểm lại lần Cuôi cùng, rồi Đạo hữu Thị Tâm Ngô Văn Phát và 
Phật tử Thiện Tấn Vũ Quang Tú mới chụp bản kẽm để in. Sau khi 
in lại nhờ khoảng 20 Đạo hữu và Phật tử khác đến sắp lại thành 
sách. Lúc bấy giờ mới cắt, đóng và dán -thế là hoàn thành một 
quyên sách. Tuy bản thảo giờ này đã xong, nhưng phải đợi đến 
cuối tháng 12 năm 1986 hoặc đầu tháng giêng năm 1987 mới 
hoàn thành. Quả là một việc làm không đơn giản. 


Tôi muốn nhắc đến việc khó khăn ấy, vì chỉ có mùa An Cư 
Kiết Hạ mới thực hiện được. Ngoài ra 9 tháng khác trong năm tôi 
phải đi nhiều và bị hoàn cảnh bên ngoài chi phối, cũng như tâm 
không thanh tịnh để mà viết và nghiên cứu. Như vậy, những 
quyền sách cùng một tác giả có được từ xưa đến nay mà độc giả 
đọc được phần chính là nhờ sự yên tĩnh của tâm hồn tác thành, 
sau đó mới nhờ đến những trợ duyên khác. 


Từ 11 giờ đến 12 giờ trưa là giờ quá đường -dùng cơm, kinh 
hành nhiễu Phật-, và tiếp đó là giờ chỉ tịnh cho đến 2 giờ chiều. 

Từ 2 giờ cho đến 8 giờ tối là giờ tôi ngồi lại bàn đề viết sách. 
Có được một ngày 2 khoảng thời gian khá nhiều gồm 6 tiếng 
đồng hồ để viết nên phải cố gắng viết cho xong trong một thời 


3 


gian nhất định như thế để rồi những gì sẽ Xây ra tiếp tục làm sao 
tôi có thể tiên đoán được. Vì ý thức được rằng bản chất của cuộc 
đời là vô thường, không có gì chắc chắn cả, có nhiều người viết 
một tác phẩm cả hàng 5, 10 năm vẫn chưa xong. Nhưng khi viết 
xong rồi chưa chắc đã xuất bản được, vì có nhiêu lý do phức tạp 
khác nhau. Ở đây tôi được cái phúc duyên là Bộ Nội Vụ Cộng 
Hòa Liên Bang Tây Đức đã tài trợ cho giấy mực để ¡n quyền sách 
này. Do đó tôi xin cảm ơn những gì mà Bộ đã giúp cho Phật tử 
Việt Nam tại Tây Đức từ năm 1979 cho đến nay một cách chân 
thành nhất. Đây là những nỗ lực đầu tiên của chúng tôi trong lãnh 
vực bảo tồn, cũng như phát huy văn hóa Phật Giáo và văn hóa 
Dân Tộc tại quê hương này. 


Khoảng 6 giờ 30 phút chiều, chư Tăng dùng cháo cho nhẹ 
nhàng đề dễ ngồi Thiền vào buổi tối. 

Từ 8 giờ 30 đến 9 giờ 30 tối, giờ học của quý Chú và quý Cô. 
Học những điều cần phải học và ngay cả những điều đã học về 
Đạo, nhưng quý Chú phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần mới nhớ 
được. Tôi đảm trách hướng dẫn việc học kinh Tứ Thập Nhị 
Chương, nghỉ lễ và kinh A Di Đà bằng chữ Hán. Mỗi tuần học 5 
buổi. Cuối tuần có những giờ dành riêng cho các Phật tử tại gia tu 
học phép Bát Quan Trai Giới. Họ phải ở lại chùa một ngày một 
đêm học hạnh của người xuất gia, từ 10 giờ sáng Thứ bảy đến 10 
giờ sáng Chủ nhật. Thời khắc biểu của khóa tu cũng thực hành 
giống như chư Tăng Ni hàng ngày trong mùa An Cư Kiết Hạ. 
Ngoài ra họ còn được hướng dẫn phần giáo lý hoặc nghi lễ do chư 
Tăng Ni của khóa An Cư tại chùa Viên Giác đảm trách. Mỗi học 
viên còn phải học kinh hoặc đọc sách để sáng hôm sau trả bài. Thì 
giờ thật eo hẹp với những sinh hoạt như thế; nhưng ai nấy cũng 
đều vui vẻ chay tịnh và quên niềm tục lụy trong suốt thời gian 24 
tiếng đồng hồ. 


Trong mùa An Cư Kiết Hạ, Phật lịch 2530 này (1986) chúng 
tôi đã tô chức cho các Phật tử tại gia được 13 kỳ thọ bát như thê. 


4 


Tôi đã hướng dẫn những Phật tử tại gia về ý nghĩa của Bồ Tát 
giới và giảng kinh Pháp Cú. 

Ni Sư Diệu Tâm giảng cho họ những vấn đề Phật pháp căn bản 
cũng như nghỉ lễ. 

Ni Cô Diệu Ân cũng trình bày những vấn đề cần thiết phải có 
của một người Phật tử tại g1a. 


Từ 26.7 cho đến 10.8.86 có 2 khóa giáo lý căn bản cho các 
Phật tử tại gia do quý Thầy, quý Cô tại Đức và Pháp hướng dẫn. 
Năm 1985 có khoảng 40 người tham dự. Năm nay có cả 2 khóa 
nên số tham dự viên nhiều hơn năm trước. Cũng vì lẽ phải soạn 
bài cho khóa II của năm này cho Phật tử tại gia, nên tôi phải cố 
gắng hoàn thành quyền sách sớm hơn dự định. 


Mỗi ngày từ 10 giờ tối, tất cả chư Tăng Ni và Phật tử đều lên 
chánh điện đề tọa Thiền cho đến 10 giờ 30 mới xả Thiền. Trong 
một ngày chỉ tọa Thiền có một tiếng đồng hồ, còn ngoài ra là giờ 
tụng kinh hoặc làm việc, đọc sách, viết lách v.v... nhưng lúc nào 
chúng tôi cũng cảm thấy thanh tịnh, vì ngoại cảnh không chỉ phối 
mà nội tâm của người tu hành cũng yên ôn thoải mái, nên mọi 
công việc dù nhiều đến đâu cũng có thể tuần tự giải quyết một 
cách gọn gàng. Nhờ việc giữ giới nên sanh Định và nhờ Thiền 
định mà phát sinh Trí tuệ - Giới, Định, Tuệ và Văn, Tư, Tu là 
những điêu cần thiết căn bản của người Phật tử tại gia cũng như 
giới xuất gia. 


Sau khi xả Thiền là giờ chỉ tịnh (ngủ nghỉ) cho đến 4 giờ rưỡi 
sáng. Một sinh hoạt an tịnh như thế kéo dài trong vòng 3 tháng 
nên tâm tư và thể xác người tu thanh thản lạ thường. Thế mới 
biết, trong cảnh động mà tạo nên được thanh tịnh không phải là 
chuyện dễ. Nhiều người ở trong cảnh tịnh mà tâm động mới nguy, 
chứ ở trong cảnh động mà tạo cho tâm được thanh tịnh mới là 
điều đáng quý. 


Viết cuốn sách “Đời Sống Tỉnh Thân của Phật Tử Việt Nam 
tụ nạn tại Hải ngoạt” (Das geistige Leben der Buddhistischen 
Vietnam-Flichtlinge im Ausland) không ngoài mục đích ghi lại 
những diễn biến về vấn đề tinh thần của người Phật tử tại nước 
Đức nói riêng, cũng như các Châu khác trên thế giới nói chung, 
để chúng ta có một cái nhìn tổng quát về vấn đề tinh thần sau hơn 
10 năm sống tại nước ngoài về các thuận duyên cũng như những 
nghịch cảnh. 


Với lòng cảm ta thâm ân Phật pháp, Thầy Tổ, ân sư huấn dục, 
phụ mẫu sanh thành và đàn na thí chủ nên tôi mạo muội cô găng 
hoàn thành tác phâm này đê ghi sâu ân đức ây. 


Riêng các độc giả đã có lần đọc những tác phẩm của tôi hay 
của bất cứ ai mong quý vị hoan hỷ khi xem xong rồi gấp sách lại 
và đừng vội chê dở hay khen hay mà hãy đọc một cách bình thản. 
Vì dù dở dầu hay tác phẩm cũng là tất cả những tinh ba của Tác 
giả đã gởi trọn tâm ý vào đó. Sách thuộc loại nghiên cứu — Không 
là tiểu thuyết - do đó hơi khó đọc với một số người; nhưng xin 
hãy cố gắng. 


Nêu có được phân nào công đức nhân đọc sách này của quý 
độc giả xa gân, xin hôi hướng lên Tam Bảo chứng minh cho sự 
lưu tâm đặc biệt của quý vị đã dành cho tác phâm. 


Ngoài ra, tác giả cũng xin hồi hướng công đức này cho song 
thân được cao đăng Phật quốc. Nhất là thân phụ vừa mới quá 
vãng tại Việt Nam vào mùa Vu Lan (1986) này được vãng sanh 
Tịnh Độ. 


Cuối cùng xin gởi đến những người đệ tử thân thương của tôi; 
cả hàng xuất gia lẫn tại gia một ít phước duyên, nêu có được từ 
quyền sách này, và nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả được 
vạn sự như ý. 


6 


Xin nguyện đem công đức viết sách này 
Hồi hướng về khắp tất cả chúng sanh 
Và nguyện cầu mọi người, mọi loài 
sớm thành Phật Đạo. 


Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát 


Viên Giác Tự - Mùa An Cư năm Bính Dần - 
Phật lịch 2530 


Viết xong ngày 28.06. 1986 
Tác giả cần chí 
Thích Như Điền 


CHƯƠNG I 


VẬT CHÁT 
VÀ _ 
TINH THẢN 


CHƯƠNG ] 


VẬT CHÁT VÀ TINH THÂN 


Quyền sách này viết về đời sống tinh thần của người Phật tử 
Việt Nam ty nạn tại ngoại quốc. Đúng ra ở đây không đề cập đến 
vấn đề vật chất; nhưng chúng tôi quan niệm rằng vật chất không 
ngoài tỉnh thần mà có; ngược lại tỉnh thần cũng không thể có 
ngoài vật chất được. Đây là lý viên dung vô ngại của Đạo Phật, 
nên chúng tôi muốn dành trọn Chương I này để nói về vấn đề vật 
chât. 


Vật chất được định nghĩa là những chất có thê phân tách, cần 
lường được và nằm dưới đủ mọi hình thức. Như vậy, chúng ta có 
thể hiểu được rằng vật chất là những gì có hình tướng dầu cho vật 
đó nằm trong thể đặc, thể lỏng hay ở bất cứ dưới một trạng thái 
nào. Tinh thân được hiểu là phần sáng suốt trong con người để 
hiểu biết, phân biệt lẽ phải trái. Tinh thần thuộc về lãnh vực tâm 
linh không có hình tướng, không sờ mó đến được và đương nhiên 
không thê cân lường như vật chất được. 


Tuy vật chất và tinh thần là hai cá thể riêng biệt, nhưng cả hai 
đều không thê tồn tại biệt lập nhau. Vì không thê cái này có mà 
thiếu cái kia được. Từ ngàn xưa, khi con người bắt đầu xuất hiện 
trên quả địa cầu này, tuy nền văn minh về khoa học chưa tiễn bộ 
như ngày nay; nhưng loài người cũng đã dùng trí suy nghĩ, ức 
đoán mà tìm cách sinh nhai, tiên đoán thời tiết và bảo tồn bộ tộc 
của mình. Cũng chính từ cái biết suy nghĩ đó nên người ta định 
nghĩa rằng: Con người là một sinh vật; nhưng có lý trí cao hơn 
các loài vật khác. Từ đó cho ta thấy rằng sự khác nhau giữa người 


và vật chỉ nằm ở chỗ lý trí, tức thuộc về lĩnh vực tinh thần mà 
thôi. Loài người cũng khác nhau với chư Thiên - những người ở 
cõi Trời - có tuổi thọ lâu hơn loài người. Các vị Bồ Tát có nhiều 
hạnh nguyện độ sanh và trí tuệ cũng như thần lực mạnh hơn chư 
Thiên; nhưng vẫn chưa bằng Phật. Giữa chúng sanh và các bậc 
đại giác ngộ cũng sai khác nhau về trí tuệ mà thôi. Đôi khi hình 
tướng cũng có thay đổi nữa; nhưng không nhứt thiết. Ví dụ như 
có nhiều vị Bồ Tát có thể ân hiện trong thân phàm phu của thế 
nhân mà độ sanh được, nên vẫn giữ thân người. Ngược lại thân 
người không thể biến thành thân của các bậc giác ngộ được, nêu 
chưa tu chứng. 


Loài người cứ phát triển dân theo năm tháng rồi chia năm chia 
bảy thành từng bộ lạc, từng quốc gia, từng châu v.v.. . để sinh tồn 
và cũng đề phát triển về đời sống vật chất cũng như đời sống tinh 
thần của chủng tộc mình. Từ sự bảo vệ đó sinh ra chiến tranh giết 
chóc và hận thù cứ kết chặc triền miên trên quả địa cầu này. Ngày 
nay chúng ta thấy có hai khối rõ rệt. Đó là khối chủ trương lấy vật 
chất làm điểm tựa căn bản cho việc phát sanh và trưởng thành chủ 
nghĩa của mình. Phái khác thì chủ trương tinh thần sinh ra vật 
chất. Tinh thần mới là chính, còn vật chất chỉ phụ thuộc mà thôi. 


Nếu đứng từ một phía mà nhìn, chúng ta không thê thấy cái 
hình tròn là tròn mà nó phải thiên lệch theo con mắt và vị trí nơi 
mình đứng nhìn. Muốn nhìn một hình tròn phải đứng lên trên mọi 
khía cạnh mới thấy hình thể của sự vật ấy được. Vật tròn hay méo 
đều do tâm chấp trước của ta mà có. Đúng nguyên thể của nó, nó 
vẫn là nó, chứ không tròn mà cũng chẳng méo gì cả. Sở đĩ có tròn 
hay méo là do chúng ta nhận xét và ức đoán sai lầm mà có ra đây 
thôi. 


Có thuyết chủ trương rằng loài người phát xuất từ loài khi. Vì 
Darwin theo thuyết tiễn hóa luân của ông, ông nghĩ rằng loài khỉ 
là loài có trí óc thông minh gần giống loài người so với các loài 
động vật khác. Từ đó, các nhà duy vật lý luận rằng, thi tổ của loài 


10 


người là loài khi; nhưng lý luận này cũng không đứng vững được. 
Vì nếu bảo loài người do loài khi biến hóa, thử hỏi tại sao loài 
người đã thành người từ thuở nào rồi mà ngay cả ngày nay loài 
khi vẫn còn ở trong rừng và trong sở thú kia chưa biên hóa thành 
loài người? 


Theo các nhà duy tâm thì bảo rằng, tâm sinh ra trước rồi vật 
mới tuần tự biến hóa và phát triển sau. Nói cho đủ nghĩa là tỉnh 
thần có trước, sau đó vật chất mới tồn tại được. Nói như thế cũng 
chưa hắn đúng, vì không có một động vật nào có hai trạng thái vật 
chất và tỉnh thần có thể tồn tại biệt lập với nhau được cả mà phải 
cần nương vào nhau đề sống mới có phân hữu lý hơn. 


Trong kinh Na Tiên Tỳ Kheo (Nagasena) vấn đáp có nhắc 
chuyện Ngài Na Tiên với vị vua Milinda trong câu chuyện sau 
đây rât đây đủ ý nghĩa. 


Na Tiên: “Muôn tâu Đại Vương, Ngài được tiến hóa và an lạc 
rất nhiều, hưởng sự an vui của Đề Vương, trong lúc Ngài rời khỏi 
hoàng cung lại chùa này, ắt cũng thấy khó khăn ngọc thể, làm cho 
mệt nhọc kim thân lắm chăng? Lại nữa Ngài gặp phải ánh năng 
mặt trời trong khi nóng nực làm cho tâm Ngài nóng nảy, không 
vui tươi nhiều. Ngài ngự đến chỗ ngủ của bần tăng bằng chân 
không nữa, hình như vâp phải những hòn đá sạn phải chăng, cho 
nên tâm Ngài bức rức kém thanh tịnh, nên lớn tiếng thô tháo bần 
tăng xin hỏi Đại Vương: “Ngài tới đây bằng chân không hay bằng 
long xa hoặc với ngựa gì đó? Xin Đại Vương cho bần tăng rõ?”. 

Nhà vua: “Kính bạch Đại Đức, Trẫm đến chùa Sankheyya này 
bằng long xa, khi vào đến chỗ của Ngài đây Trẫm mới đi chân 
không”. 

Đại Đức Nagasena mới bắt đầu tuyên bố ý nghĩa cho những 
quan quân của nhà vua hay rằng: “Này 500 tùy tùng của Hoàng 
Đề, các ngươi hãy nghe lời của Đại Vương đây, Đại Vương phán 
rằng: “Khi vào chỗ ngủ của bần tăng, đức vua mới đi chân không, 
này 80.000 vị tỳ kheo hãy nghe đi và xin các ngài hãy nhớ và làm 


II 


nhân chứng cho tôi nữa”; xong rồi Đại Đức tâu vua rằng: “Muôn 
tâu Đại Vương, Ngài phán rằng Ngài ngự đi bằng xe đó là nói thật 
hay thế nào?”. 

Vua: - Trầm nói chắc chắn. 

Na Tiên: - Nếu Vua ngự đến đây bằng long xa, vậy cái gì gọi 
là xe, cái sọng phải không? 

Vua: - Bạch Đại Đức, cái gọng không phải là xe đâu. 

Na Tiên: - Vậy ngay cái trục là xe phải không? 

Vua: - Bạch Đại Đức, cái trục không phải là xe. 

Na Tiên: - Tâu Đại Vương, hay cái bánh kêu là xe? 

Vua: - Bạch Đại Đức, cái bánh không phải là xe đâu. 

Na Tiên: - Tâu Đại Vương, hay cái thùng gọi là xe? 

Vua: - Bạch Đại Đức, cái thùng không phải đâu. 

Na Tiên: - Hay cái muI gọi là xe? 

Vua: - Bạch Đại Đức, cái mui không phải là xe. 

Na Tiên: - Hay sợi dây cương gọi là xe? 

Vua: - Bạch Đại Đức, sợi dây cương không phải là xe. 

Na Tiên: - Hay cây roI gọi là xe? 

Vua: - Bạch Đại Đức, cây roi không phải là xe. 

Na Tiên: - Hay cái ách gọi là xe? 

Vua: - Bạch Đại Đức, cái ách không phải là xe. 

Na Tiên: - Đại Vương bậc cao thượng, bần tăng lấy những vật 
phụ tùng từng món của xe tâu hỏi Đại Vương, Ngài phủ nhận tất 
cả. Bần tăng kiếm không thấy cái gì gọi là xe cả, vậy thì lúc nấy 
Ngài phán răng Ngài ngự đến đây bằng xe, bần tăng hỏi kiếm tên 
của cái xe, các vật ây gọi là xe phải không? Đại Vương trả lời 
rằng không phải là xe tất cả, việc này đáng nghỉ ngỜ lắm. Đại 
Vương là một vị Hoàng Đề cao cả nhứt, làm chủ cõi đất, thật hắn 
không đáng lại đây để nói những lời giả dối như thế! Này 500 
quan quân và 80.000 vị tỳ kheo, bần tăng xin tất cả các vị là nhân 
chứng và hãy nghe đây! Vậy chớ quý vị hiểu thế nào? 

Khi ấy nhóm quan quân tỏ lời tán dương Đại Đức Nagasena 
bằng nhiều cách khác nhau, có người lại cúi đầu lễ bái rồi cung 
thỉnh Đức Vua xin cố găng kiếm phương pháp mở sự dính mắc 
cho mau le. 


12 


Riêng Đức Vua, Ngài phán với Đại Đức rằng: “Kính bạch 
Ngài, Trẫm không nói dối đâu, nghĩa là nói một cách chân thật, sự 
định danh cái xe ấy, vốn căn cứ trên toàn thể những vật phụ tùng 
hợp lại, nghĩa là gọng xe, trục xe, bánh xe, thùng xe v.v... tất cả 
các món phụ tùng ấy hợp lại, mới kêu là xe, bạch Ngài được rõ. 

Đại Đức Nagasena tâu rằng: “Tâu Đại Vương là bậc cao cả, 
bần tăng đã có tâu rằng: Toàn bộ 32 thể trược như tóc, lông, 
móng, răng, da v.v... cho đến tủy trong đầu mới gọi là Nagasena, 
cũng như cái xe, gồm toàn bộ các vật phụ tùng mới gọi là xe. 

Tiếng gọi là cái xe, bởi nương nơi các phụ tùng, ráp dính lại 
như thế nào; khi có ngũ uân của chúng sanh lúc còn sống, Ngài 
cũng ấn định kêu là chúng sanh hoặc người thế”. (Na Tiên vấn 
đáp - Tỳ Khưu Giới Nghiêm trang 70 -72). 


Qua đoạn văn vấn đáp giữa nhà vua Milinda và Ngài Nagasena 
ở phần trên, chúng ta thấy. rằng bất cứ một cái toàn thê nào cũng 
phải được hợp lại bởi nhiều phần tử khác nhau. Do đó chúng ta 
không thê định nghĩa rằng tại vì cái này có cho nên mới sinh ra 
cái kia, hoặc ngược lại. Sở dĩ có cái này vì nó chỉ là một tổng hợp 
giả danh, rồi nói cũng sẽ hoại theo sự giả danh đó. 


Theo thuyết tam đoạn luận chủ trương rằng một vật A giống 
vật B và một vật B giống vật C thì A và C giống nhau. Định nghĩa 
như thế là một lối suy diễn quy nạp. Nhưng lý luận này không 
đứng vững, vì trong A chưa hắn đã chứa tất cả những gì trong C 
đã chứa nhóm và ngược lại cũng thế. Và còn khó tin hơn nữa là 
giữa B và C chưa chắc gì đã có sự giống nhau. 


Ngoài ra, thuyết nhị nguyên luận cũng định nghĩa rằng: Sở dĩ 
có B vì có A sinh ra trước. Có C vì có B và A đã có trước. Nếu A 
không có thì B và C cũng không. Lối lý luận này cho ta thấy rằng 
cái này tồn tại thì cái kia cũng tồn tại, cái này mắt đi thì cái kia 
cũng không còn nữa. Lối lý luận này không thể đứng vững được, 
vì thể xác mất đi chưa hắn tâm thức của Con người đã mắt hắn. 
Bởi thế cho nên Phật giáo mới quan niệm rằng: Trong A có B và 


13 


ngoài B không có A. A tồn tại là vì B tồn tại, và A mắt dạng thì B 
cũng thay đổi theo một trạng thái khác. Ngoài A không có B và 
ngoài B không có A. Hay nói một cách khác tinh thần không có 
ngoài vật chất được, mà vật chất cũng không thẻ tồn tại ngoài tỉnh 
thần được. Đây cũng là triết lý của Đạo Phật vậy. Vật chất không 
thể sinh ra tinh thần được mà tinh thần cũng không thê sinh ra vật 
chất, mà phải hiểu rằng vật chất và tinh thần không thê tách rời 
nhau được để tồn tại. 


Bây giờ chúng ta tìm hiểu tỉnh thần có phải do vật chất sanh 
chăng? 


Trong đời không một cái gì là tuyệt đối. Có âm phải có dương, 
có thương phải có ghét, có buồn phải có vui, có nóng phải có 
lạnh, có tâm phải có vật. Bởi tương đối nên cố nhiên phải có sự 
mâu thuẫn chống trái nhau. Vì thế, xưa nay người ta bàn cải nhau 
rất nhiều về vấn đề “Duy Tâm và Duy Vật”. 


Những người chủ trương “vật chất” cho rằng tất cả muôn sự 
vật trong vũ trụ đêu do vật chât sanh, cho đên tính thân (tâm) 
cũng không ngoài vật chât mà có. Vì thê nên gọi là phái “Duy 
vật”. 


Phái này nói rằng: “Tinh thần” (tâm) của người ta là do các bộ 
phận như: xương thịt, máu huyết, gân, não và thần kinh hệ v.v... 
ráp thành cơ thê, rồi phát sanh ra các cảm giác như thấy, nghe, 
hay, biết. Họ gọi đó là phần tinh thần và quyết định rằng không có 
tinh thần riêng. Vì vậy, khi thân thể chết rồi, hoặc khi một phần 
bộ não bị bịnh, thì không thể phát sinh ra cảm giác được. Tinh 
thần là sự tác dụng của cơ thể, do vật chất sanh, nên khi thân này 
chết rồi thì tỉnh thần không còn. Do đó nên miễn làm sao người 
sống hiện đời được no cơm ấm áo, thỏa mãn về vật chất là được, 
không cần nghĩ tới tội phước ngày mai, vì chết rồi là mất hắn. 


14 


Trái lại, phái chủ trương “Tĩnh thần” cho rằng tất cả muôn sự 
muôn vật trong vũ trụ đều do “tâm” sanh, không có một vật nào 
ngoài tâm mà có. Vì vậy người ta gọi phái này là phái “Duy tâm”. 


Phái này nói rằng: Xương thịt máu huyết v.v... là vật chất; vật 
chất đã không có hiểu biết, thì khi hợp lại thành thân thể, làm sao 
sinh ra hiểu biết được. Cũng như cục đất, đá không có hiểu biết, 
thì dù hiệp lại mười cục cũng không thể phát sanh được cái hiểu 
biết, mà chỉ thành một cục đất lớn thôi, vì đó là... vật chất. 


Vậy cái cảm giác thấy nghe hay biết của con người phải là một 
luồng điện tinh thần, vô hình và riêng có. Nó vẫn liên quan với 
vật chất (thân người) mà không phải do vật chất sanh. Trái lại, nó 
còn làm chủ sai khiến vật chất. Dụ như cái nhà ngói này là một 
kết hợp do kèo cột, vôi gạch làm thành. Vì kèo cột, vôi gạch là vật 
vô tri, nên khi hòa hợp lại, cố nhiên cái nhà cũng thành vật vô tri. 


Vậy phải có người là vật có trí giác (tỉnh thần) làm ông chủ ở 
trong nhà. Ông chủ nhà với cái nhà rất liên quan với nhau; có nhà 
là có ông chủ, có ông chủ phải có nhà. Khi cái nhà cũ hư, không 
thấy ông chủ, người ta tưởng mất hắn. Nhưng không phải mắt, vì 
ông chủ đang đi kiếm cái nhà khác. Đến lúc cái nhà mới đã làm 
thành, lại thây ông chủ xuất hiện, in như cái nhà sanh ra ông chủ 
vậy; kỳ thật ông chủ không những làm ra cái nhà mà còn cai quản 
cả cái nhà nữa. 


Tinh thần cùng xác thịt cũng thế; khi thân này sắp hoại (chết), 
người ta lầm tưởng tỉnh thần này mất, thật ra không phải mất, mà 
tỉnh thần lo tìm một cái thân khác. Khi cái thân mới đã hoàn 
thành, thì thấy có tinh thần hay biết, người ta lầm tưởng ở nơi xác 
thịt đó sanh ra tỉnh thân, kỳ thật không phải, tỉnh thần chỉ tùy theo 
trường hợp mà thay đổi thân này xác nọ, chứ không phải mắt, tỉnh 
thần vẫn liên quan mật thiết với xác thịt, mà không phải do xác 
thịt sanh. 


15 


Theo lý thuyết của hai phái, chúng ta vừa nghe qua, dường như 
cả hai đều phải cả, nhưng đâu có hai cái phải cùng một lúc. Vậy 
chúng ta nên chậm rãi suy xét: Tinh thần có phải do vật chất sanh 
chăng? Và sau khi thân này chết rồi, tỉnh thần còn hay mất? 


Đây là một vấn đề quan trọng, mà cũng là điều cần yếu, chúng 
ta nên biết, để tạo hạnh phúc cho đời mình và sẽ thấy cái thú vị về 
kiếp sống của con người. 


Căn cứ theo sinh lý học. 

Phái duy vật nói: Cứ theo sinh lý học: “Khi tinh huyết của cha 
mẹ đã kết tụ rồi, mỗi ngày nó dần dần cứng và lớn, đến khi cái 
thai ấy tượng đủ ngũ quan, thì mới bắt đầu có sự cảm giác. Nếu 
nhà Duy Tâm nói tỉnh thần riêng có, vậy khi mới vừa kết thai, 
chưa thành hình, lúc bấy giờ tinh thần ở đâu mà không thấy. xuất 
hiện? Tại sao phải đợi đến khi tượng đủ ngũ quan, mới bắt đầu có 
sự cảm giác? Vậy nên, rõ ràng tinh thần là cái tác dụng của các cơ 
thể, do xác thịt sanh, không phải riêng có. Cũng như cái đồng hồ 
khi ráp đủ các bộ phận mới chạy, rồi nó phát ra tiếng kêu tích-tắc 
và đến giờ tự gõ. Cái tiếng ấy là tác dụng của các bộ máy ráp 
thành, không phải ngoài đồng hồ riêng có. Đây là một bằng chứng 
vật chất sinh ra tỉnh thần. 


Phái Duy Tâm trả lời: 

Ông hãy xem cái chén đựng nước đề trên bàn đây, khi cái chén 
này chưa thành, nước chẳng phải không có, đến khi cái chén bể 
đi, nước đây cũng không phải mắt hẵn; nó chỉ tùy theo trường hợp 
mà thay đổi, hoặc rút xuống đất hoặc hóa làm hơi bay hơi v.V.. 
khi đến chỗ này lúc qua nơi khác. Khi nó chưa đến trong chén 
này, thì thấy i in như không có, thật ra nó đã có sẵn từ bao giờ. Đến 
lúc nó biến đổi qua nơi khác, thì thấy in như mất đi, kỳ thật không 
phải mắt hắn. Về phần hiện tượng thì thay đổi vô cùng, còn vê 
phần bản thể thì không bao giờ mất. 

Tinh thần cũng thế, tùy theo trường hợp mà thay đổi thân này 
xác nọ, chứ không bao giờ mất. Nhà Duy Vật chỉ thấy khi cái thai 


16 


tượng đủ ngũ quan sanh ra cảm giác, rồi chấp cho tinh thần từ vật 
chât sanh, chứ không biệt tính thân săn có và chỉ tùy theo trường 
hợp mà ân hay hiện đó thôi. 


Cũng như có người chưa hiểu điện là gì, khi vào nhà điện, thấy 
người ta lẫy các bộ máy Táp lại, dùng sức nước với sức lửa quay 
máy chạy phát ra điện, rồi họ quả quyết rằng: “Nhà máy này làm 
ra điện, chính tôi thấy rõ ràng, vì trước kia chưa có nhà máy, thì 
không có điện, đến khi làm thành nhà máy rồi, mới có điện phát 
sanh”. 


Dầu cho người ta có tài hùng biện đến đâu, cũng không thể cãi 
với người chưa hiểu được điện. Họ không ngờ rằng điện khi nào 
cũng có, có từ hồi nào đến giờ, khi nhà máy chưa có điện vẫn sẵn, 
đến lúc nhà máy hư điện vẫn không mất. Cũng như tinh thần vẫn 
không mắt, nhưng chỉ theo trường hợp mà ân hay hiện vậy thôi. 


Nhà Duy Vật không hiểu thân thể (vật chất) chỉ có nhiệm vụ 
tương trợ, giúp cho tinh thần phát ra diệu dụng, vẫn liên quan mật 
thiết với tinh thần, nhưng không thể sinh ra tinh thần được. Cũng 
như nhà máy điện, cũng chỉ là cơ quan để giúp cho điện phát hiện, 
chớ không thể sanh ra điện được. 


Nhà Duy Vật nói: Tinh thần cũng như tiếng kêu của máy đồng 
hồ, do ráp đủ các bộ phận, thì đồng hồ mới chạy, kêu ra tiếng 
tích-tắc và đến giờ tự gõ. Nếu thân người như máy đồng hồ, còn 
tinh thần như tiếng kêu trong máy, thì người ta phải như một cục 
thịt biết thấy và biết ăn, hoặc như cái máy chụp hình chỉ ghi nhận 
được những cảnh vật hiện tiền, khi chúng phản chiếu vào bộ óc 
mà thôi. Quyết định nó không thể có được những trí khôn ngoan 
xảo quyệt, nhớ những việc quá khứ và biết đặng việc vị lai như 
trường hợp cụ Trạng Trình hay ông Mạc Đỉnh Chi và có những 
thần dụng phi thường như các nhà thôi miên thuật v.v... 


17 


Nhà thôi miên thuật chỉ ngồi một chỗ thôi miên, mà người bị 
thôi miên kia phải chạy, đứng, đi, ngồi hoặc ngủ, tùy theo ý muốn 
của họ sai khiến, không phải họ lấy tay đến dẫn hay dùng dây cột 
kéo người kia, mà tại sao người bị thôi miên kia phải đứng, phải 
chạy v.v... Nếu không phải do sức mạnh của luồng điện vô hình 
là tỉnh thần, thì thân thê hay bộ óc chỉ là vật chất vô tri, lại ngồi 
một chỗ, dẫu có cái tác dụng hay biết đi nữa, cũng không có công 
năng sai khiến người được, tại sao lại có cái mãnh lực phi thường 
như thế? 


Đây là những bằng chứng thực tế, tin hay không tin là quyền 
sở hữu của các ông. Nhưng nếu các ông không tin “Tinh thần 
không phải do vật chất sanh”, rồi đây các ông sẽ luôn luôn bóp 
trán, suy nghĩ không ra, những việc lạ thường đã xảy ra trong quá 
khứ hay trong hiện tại, như việc vua Khương Hy ở nước Tàu, như 
vụ thay hình đổi xác ở Cà Mâu Việt Nam. (Trong báo Tìn Điển số 
296 ra ngày 7.10.1955 có nói một em bé ở Ba Nam mới bốn tuổi 
đã nói chuyện kiếp trước không sai một máy. Một cậu bé ở nước 
Nhật mới bảy tuổi đã nổi danh họa sĩ v.v... xem quyền “Có luân 
hôi hay không ”). 


Căn cứ theo khoa học. 

Phái Duy Vật nói: Căn cứ theo khoa học, thì các cảm giác phân 
biệt của chúng ta đây, là do phản ảnh của hoàn cảnh mà có. Nghĩa 
là do các cảnh vật hiện tiền phản ảnh vào bộ óc, nên mới phát 
sanh ra thấy, nghe, hay, biết. Nếu trong thân người không có bộ 
óc hay các giác quan là mắt, tai, mũi, lưỡi, ngoài không có các 
cảnh tượng hiện tiền phản ảnh vào, thì người ta không có cảm 
giác ý chí hay tỉnh thần chi cả. Theo sự thuyết minh của nhà khoa 
học, những người thông minh sáng suốt và những người tối tăm 
đần độn chỉ khác nhau vì một bộ óc có là - sớ não mịn màng 
hay to thô và có nhiều hay ít lằn xếp v.v.. 


Theo những bằng chứng này, chúng tôi quả quyết rằng: “vật 
chât sanh ra tỉnh thân”. 


Phái Duy Tâm trả lời có 3 đoạn: 

I) Các ông (nhà Duy Vật) cho tính thần hiểu biết do bộ óc 
sanh; vậy những người chết, bộ óc còn nguyên, các cơ thể vẫn đủ, 
sao không có hiểu biết? 

Nếu các ông nói: Vì dây thần kinh đứt, hoặc mạch máu không 
chạy hay trái tim đứng; vậy thì những người chết hoặc đã ngủ mê. 
mạch máu vẫn chạy, trái tim cứ đánh, cân não, dây thần kinh y 
nguyên, tại sao không biết? 


2) Nếu các ông cho người ngủ mê hay chết giả, vì thiếu sự 
phản ảnh của cảnh vật nên không biết, phải có cảnh vật hiện tiền 
phản ảnh vào bộ óc mới sanh ra cái biết; vậy thì các cảnh vật đã 
qua hay những việc chưa đến, đâu có hiện tiền phản ảnh vào bộ 
óc, tại sao người ta cũng cứ nghĩ nhớ và hiểu biết như thường? 


Kìa các học giả đọc qua không biết bao nhiêu sách vở, khi xếp 
lại cất, thì các sách vở ấy không còn hiện tiền phản ảnh vào bộ óc 
nữa, mà nhà học giả kia vẫn còn nhớ những đoạn văn chương lỗi 
lạc hay nghĩa lý cao siêu của tác phẩm đã đọc, mặc dù trải qua 
một thời gian ba bốn tháng không xem lại. 


Các nhà du lịch, trải qua biết bao nhiêu phong cảnh, thưởng 
ngoạn những cảnh vật thiên nhiên, sau khi trở về xứ, tuy các cảnh 
vật ấy không còn hiện tiền phản ảnh vào bộ óc nữa, song nhà du 
lịch kia vẫn còn nhớ thấy các cảnh vật ấy và rõ ràng như ở trước 
mắt, nêu mỗi khi họ nghĩ đến. 


Những việc vừa kê trên, nêu không nhờ công năng phi thường 
của cái kho vô hình và vô tận là tâm (tinh thần) ghi nhớ chất chứa 
lớp lang, thì bao nhiêu sách vở đã đọc và những cảnh vật vừa xem 
qua, lẽ ra phải quên liền trong khi thôi đọc và không còn nhớ lại 
một tí nào cả, vì không có cảnh vật hiện tiền phản ảnh vào bộ óc. 
Cũng như cái gương, khi hình tượng hiện tiền qua rồi, thì trong 
gương không còn lưu lại hình bóng nào cả. 


19 


Nếu các ông (nhà Duy Vật) cho: Mặc dù các cảnh vật tuy đã 
qua; nhưng trước kia có phản ảnh vào bộ óc không mắt, cũng như 
trong một cuộn phim chụp cảnh Nha Trang, khi người chụp đem 
về, tuy hiện tiền không có cảnh Nha Trang phản chiếu, nhưng ảnh 
tượng của nó vẫn còn lưu lại trong cuộn phim kia, nên khi rọi ra 
thì thấy đủ cả. Bộ óc nhớ được các cảnh vật đã qua cũng vậy. 


Nếu nói như thế, thì những việc chưa đến mà biết được trước, 
như các vị mà người ta gọi là tiên trị, biết được việc vị lai, như cụ 
Trạng Trình biết được việc mấy trăm năm về sau, thì nhà Duy Vật 
mới giải thích làm sao? 


Và bộ óc người, nếu quả thật y như cuộn phim của máy chụp 
ảnh, thì bộ óc cũng phải thay đổi như cuộn phim ấy. Nếu như thế 
thì một người phải thay đổi nhiều bộ óc, cũng như cái máy chụp 
hình phải thay đổi nhiều cuộn phim. Còn không thay đổi, thì trong 
một đời người trải qua mấy chục năm, trải biết bao nhiêu cảnh đã 
thấy và biết bao nhiêu việc đã tiếp xúc, nó phải in chồng chập lộn 
nhàu trong trí óc, không thể nhớ thành một cảnh hay một việc gì 
cả, cũng như một cuộn phim đã chụp không biết bao nhiêu cảnh, 
thì nó chỉ lộn nhau, kết quả là không một cảnh nào được ghi rõ. 


3) Lại nữa, các ông (phái Duy Vật) nói: Do cảnh vật phản ảnh 
vào bộ óc, mới phát sanh ra cảm giác là tinh thân. 


Nếu vậy thì cái tri thức hiểu biết của mọi loài phải đồng nhau, 
vì đồng một cảnh tượng hiện tại phản ảnh vào bộ óc. Cũng như 
hai cuộn phim đều chụp một cảnh, khi in ra hắn phải đồng một 
thứ hình. Tại sao cái biết của chúng phàm phu khác vơi cái biết 
của các vị Thánh nhân, cái biết của loài cầm thú không đồng với 
cái biết của loài tôm cá? v.v... 


Nêu nhà Duy Vật nói: “Vì bộ óc của môi loại khác nhau, nên 
sanh ra hiêu biêt không đông”, vậy thì tại sao cũng đông một bộ 
óc loài người, mà có kẻ thông minh trí tuệ, lại có người dôt tôi s1 


20 


mê, có người tánh tình cao thượng, lại có kẻ lòng dạ xấu Xa; CÓ 
người độ lượng khoan hông, lại có kẻ hẹp hòi rít răm? 


Nếu nhà Duy Vật nói: “Người thông minh trí thức là do sớ óc 
có mịn màng và sắp theo một thứ tự nào đó, còn kẻ tối tăm đần 
độn là do sớ óc thô to và sắp xếp theo một thứ tự khác; loài trâu 
bò không khôn ngoan như loài người cũng vì một lý do ấy. 


Nếu quả thật vì bộ óc của mỗi loài khác nhau, nên sanh ra sự 
hiểu biết không đồng như thế, tại sao ông Tê Thiệu Nam người 
Trung Hoa, qua Mông Cổ bị té ngựa vỡ óc, nhà khoa học ở Mông 
Cổ lấy óc bò thay vào, sau khi lành mạnh, ông cũng vẫn nhớ biết 
những việc đã qua như thường và tư tưởng của ông không vì thay 
bộ óc to thô của con bò mà phải đần độn, hay hiểu biết theo tánh 
cách của con bò? Nếu quả thật bộ óc sanh đặng tỉnh thần hay biết, 
vậy khi ông Tê Thiệu Nam bị đổi mất bộ óc mịn màng trăng trẻo 
của loài người, thì trí khôn ngoan hiểu biết của ông ngày trước, 
đáng lẽ cũng phải theo bộ óc ấy mà thay đổi hay mất hăn và phải 
hiểu biết theo bộ óc to thô của loài bò. Tại sao vẫn còn nhớ được 
các việc đã qua và vẫn khôn ngoan như trước? 


Như thế đủ chứng minh rằng: Vật chất không thể sanh ra tỉnh 
thân được. 


Dẫn các băng chứng hiện tại và thực tế. 


Phái Duy Vật nói có 6 đoạn: 

I- Người đang tỉnh táo, uống vào một vài cốc rượu, thì thấy 
cảnh vật khác thường, đất trời nghiêng ngã; nếu tinh thần riêng có 
và vô hình, thì dính líu gì đến chén rượu là vật chất hữu hình, nó 
chỉ làm chuyển động cơ thê, tại sao tỉnh thần cảm giác phải bị 
thay đổi khác thường? Đây là một bằng chứng tinh thần không thể 
riêng có, quyết định phải do vật chất sanh. 


21 


2- Những người đương điên, tinh thần của họ mê cuồng, nói 
xàm làm quây. Nhà y học khám bịnh, biết rõ căn nguyên, vì quá 
nóng nhiệt, hoặc thiếu hay hư một bộ phận nào trong cơ thể, cho 
uống hoặc chích thuốc. Khi thân thể người ấy được khỏe mạnh, 
thì họ trở nên tỉnh táo, khôn ngoan như thường, không còn hiểu 
biết theo lối điên cuồng nữa. 


Nếu quả có tỉnh thần riêng biệt, thì nhà y học kia không bao 
giờ trị lành, vì tỉnh thần vô hình, còn thuốc men là vật chất hữu 
hình. Hai bên không liên quan gì với nhau, tại sao nhà y học kia 
chỉ chuyên trị về xác thịt là vật chất, không dính líu gì đến tinh 
thần là vật vô hình, mà đến khi thân thê được bình phục, thì tinh 
thần lại hết điên. Đây là điều chứng minh thứ hai “Tinh thần do 
vật chất sanh” 


3- Thân thể chúng ta, bình thường đụng đâu biết đó, chích đâu 
đau đó, đến khi chụp thuốc mê hay chích thuốc tê rồi, thì mặc tình 
cho người ta mô xẻ hay cưa cắt đều không hay biết. Chích thuốc 
tê hay chụp thuốc mê, chỉ làm mê mẫn hay tê ở xác thịt mà thôi, 
không can hệ gì đến tỉnh thần. Nếu tinh thân riêng có vô hình, thì 
trong lúc đó tinh thần đi đâu mà không hay biết? Sao phải đợi đến 
khi tan thuốc hết rồi, xác thịt mới biết đau nhức? 

Đây là điều chứng minh thứ ba “Vật chất sinh ra tỉnh thần”. 


4- Người ta vì cả ngày làm việc, dây thần kinh quá mỏi một, 
nên phải có ngủ nghỉ, để cho huyết mạch điều hòa và các cơ thể 
khác được khỏe khoắn. Khi đã ngủ không còn hay biết chỉ cả. 
Nếu quả thật tỉnh thần riêng có, thì khi ngủ nó đi đâu? 


5- Những người uống thuốc độc tự tử, khi thuốc độc ngắm vào 
thân thể, mạch máu hết chạy, trái tim đứng, hơi thở tắt, thì tỉnh 
thần hay biết cũng không còn. Nếu tình thần thật riêng có, thì mặc 
tình cho xác thịt hư hoại, nó cũng vẫn còn, tại sao khi xác chết nó 
cũng mắt luôn đi, mà không hay biết chi cả? Thật là vô lý. 


22 


6- Bình thường chúng ta thấy các cảnh vật an nhiên bằng 
thắng. Nếu ta xoay bồ bồ (xoay tròn) vài mươi vòng, làm cho kích 
thích thần kinh, rung động cơ thê, rồi lại đứng lại ngay thắng như 
cũ; bấy giờ chúng ta sẽ thấy trời đất ngã nghiêng, lối hiểu biết 
khác thường. 


Nếu tinh thần riêng có và vô hình, thì có liên quan gì đến việc 
xoay chuyền rung động của thân thê là vật chất hữu hình, mà phải 
biến đổi sự thấy biết khác thường như thế? Đây là những bằng 
chứng thiết thật để chứng minh “Tinh thần phải do vật chất sinh”. 


Phái Duy Tâm trả lời: 

Trước kia chúng tôi đã nói “Tinh thần với vật chất liên quan 
mật thiết nhau lắm”. Tinh thần như điện, còn thân thể, bộ óc thần 
kinh v.v... cũng như nhà máy điện, dây điện và bóng đẻn. Điện 
lúc nào cũng có, nhưng phải nhờ máy móc, bóng, dây mới phát 
sinh ra được. 


Nếu máy tốt, bóng lớn thì điện sáng; còn máy xấu, bóng nhỏ 
thì điện mờ. Lễ tương quan giữa tinh thần và thân thể cũng giống 
như thế. Nếu thân thể khỏe mạnh, phôi ngực nở nang, óc lớn, sở 
óc mịn trắng, đó là bao nhiêu sự kiện giúp cho tỉnh thần sáng suốt 
thông minh, khôn ngoan lanh lợi, vui vẻ và nhớ dai. Trái lại, thân 
thể bệnh hoạn yếu đuối, óc nhỏ hoặc to thô, thì tính thần cũng bị 
ảnh hưởng đó mà trở nên tối tăm đần độn, buồn bã hoặc hay quên. 
Bởi điện cùng máy điện liên quan với nhau, nên khi máy hư, bóng 
bể, dây điện đứt, công-tắc để hở nhau thì điện không thê phát 
sanh ra tác dụng được. Cũng như người trúng thuốc độc chết hay 
có một bộ phận nào trong cơ thê bị bịnh như mắt mù, tai điếc, dây 
thần kinh yếu hoặc tê bại v.v... thì tỉnh thần cũng bị khủng hoảng 
mà không thể sanh ra hay biết được. 


Đến khi máy hư được sửa lại, bóng đổi mới, dây nối lại rồi, thì 
điện kia vân cháy trở lại. Cũng như nhà y học cứu chữa người 
bịnh, đôi sửa những bộ phận trong cơ thê; khi ngũ quan khai 


23 


thông, bịnh nhơn được bình phục rồi, thì tinh thần hay biết của 
người kia vân tỉnh táo khôn ngoan lại như cũ. 


Nhưng chúng ta nên nhớ rằng: Nhà máy điện, bóng điện và 
dây v.v... không thể làm ra điện được; nó chỉ là trợ duyên giúp 
cho điện phát sanh. Cũng thế, thân thể bộ óc, dây thần kinh v.v... 
không thể sinh ra tinh thần được, chúng cũng chỉ là trợ duyên 
giúp cho tinh thần phát khởi mà thôi. 


Điện vẫn là một, song tùy theo trường hợp mà phát ra tác 
dụng. Như khi mở công tắc bóng đèn trước, thì điện cháy sáng ở 
phía trước, khi mở công tắc đèn sau, thì điện cháy sáng ở phía 
sau, khi mở công tắc nơi quạt, thì quạt xoay v.v... Tỉnh thần cũng 
vậy, tùy theo mỗi chỗ mà phát ra diệu dụng không đồng, như phát 
ra nơi mắt thì làm cho mắt thấy, phát ra lỗ tai làm cho tai nghe, 
phát nơi thân làm cho thân biết cảm xúc, phát nơi óc thì làm cho 
bộ óc biết lo nghĩ suy xét. 


Cũng có khi máy chạy không đều, dây điện chạm nhau, hoặc bị 
vật gì rung động, thì điện xẹt ra lửa, có khi làm đứt dòng điện và 
gây hỏa hoạn. Cũng như người uống rượu hoặc xoay bồ bồ làm 
kích thích đến thần kinh, tôn hại đến cơ thẻ, thì sự cảm giác của 
người ấy cũng phải khác thường, hoặc điên cuồng hay xây xâm. 


Còn trường hợp máy điện vẫn y nguyên, và không mở công tắc 
thì điện kia cũng không cháy được, Như người khi ngủ, tuy cơ thể 
còn đầy đủ, mà ngũ quan không mở ra để tiếp xúc với cảnh vật, 
thì cũng không thê phát sanh ra cảm giác được. 


Phái Duy Tâm dẫn chứng những việc thực tế để chứng minh. 

I- Chúng ta thấy những người điên vì tình, tâm hồn họ quá say 
mê, không may gặp phải những nghịch duyên buộc họ phải xa ha 
người yêu; lúc ây mặc dù là các bộ phận cơ thể vẫn y nguyên, bộ 
óc còn đầy đủ, nhưng lúc ấy dẫu có danh y, diệu dược lương 


24 


phương đi nữa, cũng không thể cứu chữa họ được. Như câu 
chuyện chàng Trương Chị và nàng My Nương. 

“Nợ tình biết trả cho ai? 

Khối tình mang xuống tuyên đài chưa tan” 

Với những người thất tình ấy, chỉ có tìm cách giải thích, làm 
cho họ hết tương tư, say mê vì tình, thì họ hết điên. Đây là một 
bằng chứng “tinh thần không phải do vật chất sanh”. Nếu nói do 
vật chất sanh, thì tại sao các nhà danh y có đầy đủ mọi thứ diệu 
dược lương phương lại đành phải bó tay, nhường quyền cho nhà 
tâm lý học tìm phương khác cứu chữa? 


2- Năm 1954, tại quận Trà Ôn - Cần Thơ Việt Nam ở làng 
Thiện Mỹ có một ông Thây thuốc, tục gọi là ông Thầy Bảy. Đến 
ngày ông gần từ trần, ông chỉ nhắc nhở người con thứ ba là cô 
Thiền; cô này ở tại biển Ba Động, cách Trà Ôn 50 cây số ngàn. 
Theo lời cô thuật lại, ngày ấy trong lòng cô nóng nảy, buồn bã và 
xót xa nhớ đến thân phụ không thê tả được! Qua ngày sau, cô đi 
Trà Ôn đề tìm thăm; nửa đường nghe ông thân cô đã từ trần. 


3- Cùng một việc tương tợ như thế xảy ra ở quận Cầu Kè, làng 
An Phú Tân, tại Khóm Nhỏ. Một cô gái tên Luận hai mươi mốt 
tuổi, chồng mới đi hỏi. Không may cô bị cảm, đến giờ phút sắp từ 
trần, cô cứ nhắc nhở anh Nghĩa đang ở tại An Thổ, cách Khóm 
Nhỏ 2 cây số và con sông Ba Sác. Trong lòng anh nóng nảy, xót 
xa thao thức ngồi nằm không yên, anh hồ nghi ở nhà có việc gì.. 
(Đây là lời anh Nghĩa thuật lại). Trời hừng sáng anh lật đật về, khi 
gần đến nhà, thì nghe tin cô Luận -vợ anh sắp cưới- vừa chết. 


Đây là những bằng chứng phải có một luồng điện tinh thần vô 
hình, thông cảm thiêng liêng với nhau, giữa cha với con, giữa 
chồng với vợ. Khi ông Bảy băn khoăn nhớ con, cô Luận xót xa 
nhớ người yêu, luồng điện tính thần của hai người sắp từ trần, có 
một sức truyền cảm rất mạnh, đắp đổi vào hai tâm hồn, làm cho 
cô Thiền nóng nảy nhớ cha, anh Nghĩa xót xa nhớ người tình. 
Nhưng vì hai người còn phàm phu khi tiếp được điện ấy (điện 


25 


tỉnh thần) họ không đoán biết là việc gì; nếu là người tu hành 
chứng được quả Thánh TỒi, gặp những trường hợp như thế, sẽ biết 
ngay là việc gì. Trường hợp cũng giông như người đã quen bắt tin 
tức về vô tuyến điện vậy. 


Những việc vừa kê trên, nếu không tin “có luồng điện tinh thần 
ngoài xác thịt”, thì giải thích làm sao cho xuôi được. 


Quý Ngài có đọc tiêu sử cách mạng của cụ Phan Đình Phùng, 
chắc còn nhớ, khi cụ ở dãy núi Trường Sơn (Trung Việt). Một 
đêm nọ, trong lòng cụ nóng nảy xót xa, nằm ngồi không yên, cụ 
nghĩ sẽ có việc tai biến lớn đến, liền lấy quẻ dịch ra xem (một 
phép toán thần bí có từ thượng cổ). Cụ đoán rằng sáng ngày binh 
Pháp sẽ đến bao vây. Quả thật, lúc trời hừng sáng, việc xảy ra 
đúng như lời cụ đoán. 


Đọc sách xưa chắc quý Ngài còn nhớ: Khi thầy Mạnh Tử đi xa, 
bà mẹ ở nhà trông nhớ, bà căn ngón tay út ra máu. Thầy Mạnh Tử 
thấy trong lòng không yên, nên mau mau trở về. 


Những việc thường xuyên như các bà mẹ còn con nhỏ, khi có 
việc phải đi xa, hễ mỗi lần cảm thấy trong lòng xót xa bồn chồn 
hoặc sữa căn, thì lật đật trở về; đến nhà quả thật con đương nhớ 
khóc. Nếu các Ngài có để ý chắc thấy rõ. Thế là trong lúc đứa bé 
khóc nhớ mẹ, luồng điện tinh thần của nó đã đánh ngay đến, làm 
cho thân tâm mẹ rung động, nên mới có việc xót xa nóng nảy như 
thế. Đây là những điều để chứng minh rằng tinh thần riêng có, 
không phải do xác thịt sanh. 


Ngoài các việc kể trên, còn nhiều việc lạ thường, chắc quý 
Ngài cũng đã nghe thấy, như ở Ấn Độ có phái Bà La Mộn chuyên 
vê phép tưởng luyện. Ở nước ta trong mây chục năm về trước có 
phái luyện bùa Lỗ Ban, còn những người Chà Và có tài thư yêm, 
hiện nay có những nhà chuyên học về thôi miên xuất hình, ở Nhật 
Bản có phái tu về Mật Tôn v.v... Các phái này chỉ gom hết tỉnh 


26 


thần chú tưởng, dùng đo câu thần chú, hoặc chút giấy son mà linh 
nghiệm lạ thường! 


Các việc trên, nếu không nhờ sức chú định thôi miên của luồng 
điện tinh thần, dùng đôi câu thần chú với chút giấy son kia, làm 
sao được linh nghiệm đến thế? Cổ nhơn nói: “Linh tại ngã, bất 
linh tại ngã”. 


Chuyện xưa kể có anh chàng vẽ rắn, vì quá chăm chú tưởng 
rắn, mà cả thân thê hóa thành rắn mãng xà. Anh chàng khác mang 
lớp cọp dọa người lấy của, thường ngày tập luyện theo tính tình 
cọp, và tưởng tượng mình là cọp, mà hóa thành thân cọp thiệt. 


Chuyện nay, như ở Âu Châu có người để giống thứ ngựa răn, 
khi ngựa cái có chữa, người ta hình dung những thứ vải hoặc giấy 
rằn ri để trước mắt cho nó thường trông thấy, thì sau khi sanh ra 
mới rặt giống ngựa rằn. 


Một người đàn bà có mang, thường ngày ra vào thấy người 
Chà gác cửa đen địu dễ sợ, ôm lòng nhớ sợ mãi, khi sanh ra đứa 
con giống hệt như người Chà. Những việc lạ thường này, đều do 
sức tưởng tượng của tinh thần quá mạnh mà ra cả. 


Bên Thiền gia có vị tu luyện lâu ngày, biết được việc quá khứ 
và vị lai, rõ thấu những việc nhiều về kiếp trước. Ở Pháp, ông 
Pascal khi mới 12 tuổi mà tự mình khám phá 12 định đề Eklid. Ở 
nước Nam ta đời vua Trần Thái Tôn có cụ Nguyễn Hiền nEưỜi ở 
Nam Định, huyện Thượng Nguyên, khi 12 tuôi thi đậu Trạng, sau 
đi sứ qua Tàu, được phong lưỡng quốc Trạng Nguyên. Ở Ấn Độ, 
Thái Tử Tất Đạt Đa khi 1§ tuổi, mà thông minh quán chúng, văn 
võ siêu quân, cả xứ Ân Độ không ai bì kịp. 


Những hạng người ây, không thê nó do học mà được hay bắt 
chước mà nên, và cũng không thê nói do “hoàn cảnh hiện tiên 
phản chiêu vào bộ óc” mà được. Tĩnh thân sáng suôt của các bậc 


27 


hiền nhân, thánh triết ấy, nếu “không do sự học tập từ nhiều đời 
kiếp trước, thì làm sao khi tuổi còn nhỏ và mới sanh ra một đời 
này, mà lại được hay giỏi như thế. 


Nước ta có vụ thay hình đổi xác của con ông Cả Hiệu ở Cà 
Mâu, làng Tân Việt, xứ Đầm Dơi làm cho cả tỉnh xôn xao. Đọc 
truyện Tàu quý Ngài còn nhớ vua Khương Hy biết được kiếp 
trước của mình là nhà Sư tu tại chùa Quang Minh ở làng Hậu 
Bỗng, tỉnh Phúc Yên, nước Việt Nam (nên xem bài “Có luân hồi 
hay không?”). 


Những việc trên đây, nếu không phải riêng có cái tinh thần hay 
biệt đi đâu thai, thì làm sao giải thích được. 


Tóm lại: 

Phái Duy Vật nói: Vật chất sanh ra tinh thần, cũng như máy 
đồng hồ, khi ráp đủ các bộ phận thì nó chạy, kêu tích-tắc và đến 
giờ thì gõ. Người chết rồi là mất hắn, miễn lo làm sao cho no cơm 
ấm áo, thỏa mãn đời sống hiện tại mà thôi, không cần phải lo nghĩ 
đến tương lai. 


Phái Duy Tâm lại nói vật chất không thê sinh ra tinh thần 
được, nó chỉ là một trợ duyên giúp cho tỉnh thần phát hiện. Tinh 
thần sẵn có như điện, còn vật chất (xác thịt) như nhà máy điện. 
Nhà máy với điện vẫn liên quan mật thiết với nhau, nhưng nhà 
máy không thê làm ra điện. Bởi tinh thần riêng có, cho nên có 
nhiều việc linh diệu không thể do vật chất làm được. Người khi 
chết rồi, hiện tượng của vật chất thì trả về cho bản thể của vật 
chất, còn hiện tượng của tinh thần cũng phải trả về cho bản thể 
tỉnh thần, nghĩa là người chết rồi không phải mất hắn, mà còn tỉnh 
thần. Tinh thần tùy theo nghiệp nhơn lành hay dữ của mình gây 
tạo trong hiện tại, dẫn dắt đi thọ lấy quả báo khổ hay vui trong 
ngày mai; hết ngày mai này, lại còn ngày mai khác nữa, vì dòng 
sông của con người là một chuỗi thời gian vô tận. 


28 


Người biết sợ ăn trái đắng sang năm, thì năm nay hắn phải lo 
trồng giống ngọt. (Trích trong quyền “Tinh thần có phải do vật 
chất sanh chăng?” của có Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, từ trang 
7 đến trang 32). 


Như trên chúng ta đã thấy tinh thần không thể do vật chất mà 
sinh ra được. Ngược lại vật chất cũng không thể sinh ra tinh thần 
được. Bản tính của A vẫn là A; bản tính của B vẫn là B. Trong A 
và B có sự trung hòa với nhau để tồn tại vì một nhân duyên nào 
đó. Khi nhân duyên tan hoại thì trạng thái nào trở về trạng thái 
nấy như bên trên đã ví dụ cho dòng điện và nhà máy. Đây cũng là 
thuyết bất nhị của Phật Giáo vậy. Tỉnh thần Duy Thức và Bát Nhã 
hiển hiện nơi đây - CÓ không khác KHÔNG mà KHÔNG cũng 
chăng khác CÓ. Có cũng tức là Không, Không cũng tức là Có. 
Không duy tâm, chăng duy vật mà là duy thức. Duy thức là sự 
hiểu biết, sự nhận thức cái sự vật, cái luân hồi sanh tử của nhân 
sinh, cái đầu thai trong sáu vòng lục đạo. Có thể gọi đó là tánh 
biết. Cái tánh biết này tùy theo mỗi loài cao thấp khác nhau mà có 
sự phân biệt phàm, thánh vậy. 


Trong các câu chuyện ngụ ngôn của Phật Giáo có câu chuyện 
sau đây đáng suy gẫm. 

Ngày nọ con cá và con rùa bơi đi trong nước nói chuyện với 
nhau vê sự sống chung của chúng. Con cá bảo: 

- Này chị rùa, chúng ta ở nơi đây đẹp quá, nào rong hồng, rong 
xanh, nào san hô hồ phách, tôi chắc rằng không còn có một cảnh 
nào đẹp hơn thủy cung của chúng ta phải không? 

Rùa đáp lại: 

- Chị lầm rồi đó — đây mới là cảnh của chúng ta dưới nước chứ 
cảnh của loài người ở trần gian còn đẹp gấp mấy lần cảnh của 
chúng ta vậy. 

Cá hỏi lại: 

- Có cảnh trần gian nữa sao? làm gì có chuyện đó! 

Rùa thong thả trả lời: 


29 


- Tại vì chị ở dưới nước, không lên bờ được như tôi đây chứ, 
nêu chị vừa ở dưới nước vừa ở trên bờ được như tôi thì chị sẽ 
thây cảnh sinh hoạt của loài người vậy. 


Câu chuyện ngụ ngôn của cá và rùa không kết luận là ai thua ai 
thắng. Vì rùa biết được cả hai cảnh giới cùng một lúc nên cho 
mình là hữu lý. Cá chỉ biết được có cảnh giới của mình nên chấp 
chặc vào đó bảo mình không sai và chỉ có rùa mới bày đặt chuyện 
này điều nọ ra thôi, chứ làm gì có cảnh giới khác. Điều này cho 
chúng ta thấy và biết được rằng, ngoài cảnh giới của loài người ra 
còn nhiều cảnh giới khác cao hơn; nhưng chúng ta không thấy 
được; ngược lại các vị giác ngộ ấy lại thấy được ta. Câu chuyện 
cá và rùa chứng minh được điều đó. Và từ loài người ta nhìn 
xuống các động ' vật, chúng ta thấy chúng sinh sống trong cảnh dơ 
dáy mà chúng vẫn chịu được. Vì sao? Vì đối với loài người là đơ; 
nhưng đối với chúng thì sạch và ngược lại, đối với loài người thì 
sạch, nhưng đối với các bậc giác ngộ, chúng ta vẫn còn là phàm 
phu tục tử. 


Từ những câu chuyện trên cho chúng ta thấy rằng, nếu chấp 
vào tinh thần cũng không được mà chấp riêng cho vật chất lại 
càng không nên. Vì vật chất và tỉnh thần không hai mà cũng 
không một. Trong một có hai mà trong hai có một - lệ thuộc vào 
nhân duyên đề phát sanh ra vậy. 


Chúng tôi đã dành trọn một chương này để nói về “vật chất và 
tinh thần” là có ý để cho chúng ta hiểu rằng không thể thiếu một 
trong hai phần đó trong đời sông hằng ngày của chúng ta; nhưng 
sở dĩ có sự phân chia giữa tính thần và vật chất, vì cho đễ hiểu 
vậy thôi, chứ nguyên thể của nó vẫn là một chứ không khác. 


CHƯƠNG II 


Đời sống tỉnh thân 
của Phật tử 
Việt Nam Ty Nam 
tại Tây Đức 


3l 


CHƯƠNG H 


ĐỜI SÓNG TINH THÂN CỦA 
PHẬT TỬ VIỆT NAM TY NẠN 
TẠI TÂY ĐỨC 


Danh từ lãnh đạo tỉnh thần hình như phát xuất từ các đạo khác 
hơn là Đạo Phật. Đạo Phật ít dùng đến danh từ này ngay khi còn ở 
Việt Nam trong những năm trước 1975 - Ngày nay ở ngoại. quốc 
danh từ này dùng để chỉ chung cho những ai lo về vấn đề tỉnh 
thần cho tín đồ của Tôn Giáo mình; nên các vị Tăng sĩ Việt Nam 
cũng không còn xa lạ bao nhiêu nữa. 


Đời sống tinh thần là đời sống thuộc về Tôn Giáo, văn hóa, 
siêu hình v.v... nên người ta cố gắng đặt riêng một danh từ 
chuyên môn để lo cho một lãnh vực hầu đạt được nhiều kết quả 
hơn. Trên thực tế, chỉ nói tinh thần không không đủ - mà tinh thần 
cần phải có phương tiện vật chất nữa mới có thể phát triên hoặc 
tồn tại - như chương I đã trình bày. Nhưng nếu bảo ông A bà B là 
người lãnh đạo vật chất cho tổ chức nọ, quần chúng kia, có lẽ 
chăng ai xử dụng bao giờ. Vì vật chất ai cũng có thê tự lãnh đạo 
được cả. Chỉ riêng lãnh vực tinh thần, vì có tính cách trừu tượng 
nên mới đặt ra như vậy để chỉ cho những gì có tính cách thiêng 
liêng và cao cả hơn vật chất. Một người mà không có tôn giáo thì 
khó có thê có một cuộc sống an ổn trong gia đình; khi gia đình 
không được an ồn thì xã hội lại hỗn loạn. Từ sự bất an của xã hội 
đó làm cho Quốc gia và Đạo Pháp không phát triển được. Một 
người có Tôn Giáo là người có một kỹ cương tự mình phát 


32 


nguyện gìn giữ giáo điều của Tôn Giáo mình đã dạy, Quốc gia ít 
cần để tâm ý đến những cá nhân này, một khi họ đã có một niềm 
tin nơi Tôn Giáo của riêng mình. Người có Tôn Giáo cũng giống 
như là người chết đuối vớ được chiệc phao. Mặc dầu kẻ kia chưa 
biết bơi chăng nữa, nhưng nhờ chiếc phao có thê cứu mạng sống 
cho mình rồi. Chiếc phao là một sự cứu tính cho sự sông, nêu có 
chiếc phao thì những cảnh khổ khác lại vơi đi. Ngược lại, một 
người không có đức tin vào một tôn giáo; không tự mình phát 
nguyện thọ giữ những giáo điều của một Tôn Giáo; khi gặp khó 
khăn không lối thoát có thê tự tử, phá rối an ninh trật tự của xã 
hội; làm cho luân lý bị suy đồi v.v... kết luận cũng chỉ vì không 
có tôn giáo đề tin, cũng chỉ vì không có nơi nương tựa tỉnh thần. 


Ví dụ một người có tôn giáo, khi họ giận gia đình, hoặc công 
không thành, danh không toại, thay vì có ý nghĩ quyên sinh đề kết 
liễu đời mình, họ có thê tìm đến chùa hoặc nhà thờ để nghe tiếng 
kinh câu kệ, hoặc tụng đọc kinh điển của Tôn Giáo mình theo, cỗ 
làm vơi đi bao niềm tâm sự đang nặng trĩu trong tâm hồn. Ngoài 
ra, họ còn nhận được những lời khuyên bảo chí tình, hợp đạo của 
những vị lãnh đạo tinh thần, ngõ hầu làm sao sống cho đúng đạo 
vợ chồng, nghĩa cha con, tình bè bạn mà ngày thường vì một sự 
nông nổi nào đó họ bỏ quên đi. Bây giờ Tôn Giáo mới là điều cần 
thiết. Có nhiều người tự bảo với mình hoặc bảo với người khác 
rằng, tôi không có tôn giáo, tôi không tin theo một tôn giáo nào 
cả, mà tôi cũng chăng cần có Tôn Giáo nữa. Nói như thế cũng 
giống như một người bình thường mạnh khỏe bảo rằng tôi không 
cần thuốc bồ, tôi không cần Bác sĩ, tôi không cần nhà thương. Vì 
những thứ đó đối với tôi vô nghĩa. Nếu lập luận như trên thì 
không hoàn toàn đúng. Vì con người chỉ cần thuốc để chữa bịnh 
khi đau và tôn giáo chỉ cần thiết cho loài người khi tỉnh thần có 
nơi nương tựa. Nếu đem thuốc cho một người bịnh thì mới có ý 
nghĩa, chứ cho một người bình thường thì giá trị nó không còn 
nữa. Tôn Giáo cũng thế á ấy, nó rất cần thiết cho mọi người và mọi 
thế hệ. Vì loài người cần đến nó. Sở dĩ Tôn Giáo hiện diện ở thế 
gian này là vì loài người chứ không phải vì một mục đích nào 


33 


khác. Có người trong hiện tại có thể không cần đến tôn giáo; 
nhưng đến một lúc nào đó; Tôn Giáo cũng rất thiết thực đối với 
cuộc sông của họ. Nói như thế có nghĩa là thân thể ta có khi mạnh 
khi đau và tỉnh thần ta có khi thoải mái và có khi không có lối 
thoát, đâu phải bình thản như bất cứ lúc nào. Người biết lo xa là 
người biết sống điều độ để cho khỏi bệnh hoạn. Người biết tin 
tưởng là người biết tự đặt cho mình một câu hỏi: Liệu ta sung 
sướng hoài và không bao giờ có đau khổ ư? Có nhiều người giàu 
có, của chất đầy kho, tiền tài, danh vọng, địa vị chẳng thiếu gì 
nhưng vẫn thấy khổ như thường. Vì tinh thần không được thoải 
mái, mà bị ràng buộc những chuyện phiền toái của thế gian. 
Người có một tinh thần phóng khoáng và cao thượng không phải 
là những người giàu về vật chất mà là một người có sự an tĩnh mà 
kẻ nghèo lại có nhiều diễm phúc hơn. 


Từ sự hiểu biết trên, chúng ta nên quan niệm rằng, Tôn Giáo là 
một chiếc phao, là một phương thuốc chữa trị mọi bệnh khô. 
Không nên ỷ vào sức mạnh hiện có của mình mà không nghĩ rằng 
một ngày nào đó ta sẽ bịnh hoạn, phải cần đến nó. Nói như thế 
cũng không có nghĩa là Tôn Giáo chỉ cần thiết cho những người 
bịnh hoạn về tinh thần mà còn cần thiết cho mọi lúc và mọi hoàn 
cảnh. Vì khi ta mạnh ta biết rằng ta sẽ bịnh, và khi ta bịnh ta biết 
rằng ta sẽ qua khỏi hoặc sẽ biến thể. Vì bản chất của cuộc đời là 
vô thường, không có gì tồn tại và vĩnh cửu cả. Ngay cả thân thể 
này. Do đó việc tin và theo một tôn giáo rất cần thiết cho mọi 
người và mọi loài ở bất cứ một thời điểm hay một hoàn cảnh nào. 


Có nhiều người nói ngày nay khoa học đã tiến bộ rất nhiều, có 
thể giải quyết mọi vấn đề; người ta có thể làm cho con người trẻ 
mãi không già, sống hoài không chết và còn rất nhiều tiện nghi 
nữa mà tôn giáo không làm được, cho nên Tôn Giáo không cần 
thiết cho họ nữa. Mới nghe qua lập luận ấy như hữu lý; nhưng 
trong đó có chứa phần vô lý. Vì lý luận như thế chỉ mới thuần về 
một khía cạnh về vật chất thôi, còn tinh thần hầu như bị bỏ quên. 
Vật chất chỉ là bóng đèn điện và công tắc điện. Nếu bảo bóng tốt 


34 


mà trong công tắc kia không có dòng điện chạy qua, chắc rằng 
bóng kia cũng chẳng bao giờ sáng được. Muốn cho bóng ấy được 
sáng lâu hơn, cần phải săn sóc dòng điện ấy. 


Khoa học có thê giải quyết một số vấn đề và chắc rằng không 
và chưa giải quyết được mọi vấn đề. Vì khoa học chỉ giải quyết và 
phân tách được những gì hữu thể, còn lãnh vực tâm linh và vô 
hình cần phải có sự hiện diện của Tôn Giáo. 


Người Việt Nam đa số theo Đạo Phật và đạo thờ cúng ông bà. 
Khoảng 100 người là có 80 người theo đạo Phật. 20 người còn lại 
theo đạo Thiên Chúa, Tin Lành hoặc không theo một Tôn Giáo 
nào cả. Ngược lại ở Đức hoặc các nước Âu và Mỹ châu Thiên 
Chúa và Tin Lành chiếm đa số, còn Phật Giáo thuộc về số ít. Vì 
sao vậy? Vì Phật Giáo đã có mặt lâu đời tại Á Châu gần 3.000 
năm, nên Phật Giáo hiện hữu với các dân tộc Ấy. Thiên Chúa giáo 
cũng thế, vì đã gần gũi với các dân tộc Âu, Mỹ gần 2.000 năm, 
nên dân chúng theo Chúa nhiều hơn là các tôn giáo khác. Chúng 
ta không nên đặt thành vấn đề là tôn giáo này hay, tôn giáo kia 
đở, hoặc tôn giáo này đúng, tôn giáo kia sai mà chỉ nên quan niệm 
rằng: Vì hoàn cảnh địa lý và không gian, tôn giáo nào may mắn 
du nhập vào nước đó trước là tôn giáo đó có thời gian và cơ hội 
để phát triển, so với các tôn giáo đến sau. Chỉ nên hiểu đơn giản 
như thế thì mọi vấn đề dị biệt có thể giải quyết một cách rất dễ 
dàng. 


Biến cố ngày 30.4.1975 đã làm cho hơn một triệu dân Việt 
Nam rời tổ quốc ra đi tìm tự do khắp nơi trên quả địa cầu. Từ Á 
qua Âu, từ Âu qua Mỹ, châu Phi v.v... nơi nào cũng có mặt người 
ty nạn Việt Nam cả. Trong hơn một triệu người đã đến bến bờ tự 
do đó đã có khoảng gần 500.000 người chết chìm trên biển cả vì 
đói khát, hoặc bị hải tặc hoành hành, và cũng có kẻ đi đường bộ 
bị bắt, bị giết v.v... 


35 


Năm 1954 miền Bắc Việt Nam di cư vào Nam cũng sần một 
triệu người, nhưng lúc bấy giờ hầu như không có một người chạy 
ra ty nạn ở ngoại quốc cả, nhưng từ năm 1975 cho đến nay, nhiều 
người càng ngày càng bỏ nước ra đi, chỉ vì một vấn đề duy nhất là 
tinh thần của họ bị đàn áp. Sống khổ cực về vật chất, người dân 
có thê cam chịu được, nhưng tính thần bị đàn áp, quả là một điều 
đáng lo ngại. Có nhiều người bảo người ty nạn Việt Nam không 
hẵn chỉ thuần vì lý do chính trị mà còn vì lý do kinh tế nữa. Nói 
như thế là hoàn toàn sai sự thực. Vì những người ra đi tìm tự do là 
họ biết rằng họ sẽ bị chết chìm trên biển cả, hoặc đến được các 
nước Đông Nam Á chưa hắn họ sẽ được định cư ở một đệ tam 
quốc gia, nhưng họ vẫn cứ đi. Vì họ nghĩ rằng ngoài “Thiên 
đường Cộng Sản Việt Nam” ra, những nước Tây Phương khác có 
tự do và có Tôn Giáo nên mới liều chết ra đi như vậy. Có nhiều 
tàu chở người ty nạn đến Hồng Kông, Cảnh sát hỏi họ có chấp 
nhận ở vào trại cắm hay không? - một hình thức như ở tù - vì 
nhập cảnh trái phép - họ vẫn chấp nhận hình thức ấy hơn là sống 
với chế độ cộng sản phi nhân của Việt Nam trong hiện tại. 


Trên bước đường tha phương ty nạn đó, dĩ nhiên vật chất họ đã 
không mang theo được một thứ gì. Nhà cửa, của cải đã để lại nơi 
quê hương của họ. Ngay cả người thân nữa cũng đành đoạn để lại 
sau lưng, thử hỏi có sự đau khổ nào bằng! Họ chỉ mang theo được 
một việc duy nhất là niềm tin Tôn Giáo mà thôi. Họ tin rằng: ngày 
mai trời lại sáng” hoặc “hết cơn bỉ cực tới hồi thái lai” v.v... và 
họ cũng tin rằng họ sẽ tạo dựng đức tin của họ một cách vững 
chắc hơn. 


Nhưng khi đến XỨ người, nhất là các xứ Âu Mỹ, tìm được một 
ngôi chùa đã khó rồi, làm sao có thê thấy được hình dáng của một 
vị Sư - đầu tiên họ thất vọng - nhưng ngày tháng trôi qua họ cố 
tìm điểm tựa nơi sự hy vọng ấy để bám víu và đợi chờ. Đến đây 
nhà thờ quá nhiều, họ có thể đi lễ bất cứ lúc nào; nhưng không 
phải cùng một tôn giáo, một ngôn ngữ và một phong tục, nên họ 
đâm ra bỡ ngỡ. Trên bước đường ty nạn ấy cũng nhiều nhà Sư đi 


36 


chung tàu với họ. Khi đến các đảo Mã Lai, Nam Dương, Phi Luật 
Tân v.v... họ đã chung sức với nhau để tạo nên một cảnh chùa, 
cho việc lễ bái nguyện cầu tạm trong thời gian ở tạm cư tại đó; 
nhưng rồi ngày tháng trôi qua, quý vị Thầy ấy, quý Sư Cô ấy 
cũng đi định cư đến một nước nào xa lạ khác. 


Được một điều may mắn là trước năm 1975, Giáo Hội Phật 
Giáo Việt Nam Thống Nhất có gởi một số quý Thầy quý Cô sang 
Nhật Bản, Đài Loan, Thái Lan, Ấn Độ v.v... du học, mục đích là 
sau khi thành tài trở về phục vụ cho đạo; nhưng vì biến cố 
30.4.1975, nên họ còn ở lại ngoại quốc một số khá đông, khoảng 
trên 50 vị. Lúc đó có thê họ chưa xong chương trình học, hoặc đã 
xong, nhưng chưa biết làm sao. Về nước thì không được rồi, vì 
Giáo Hội bên nhà bị đàn áp; ở lại thì phải như thế nào? Đó là 
những câu hỏi rất khó giải đáp lúc ban đầu cho những vị Tăng sĩ 
du học ở nước ngoài trước năm 1975. Quý vị đang học lỡ dở 
chương trình chưa tốt nghiệp thì có cớ để học cho xong rồi hãy 
tính, để xem tình thế ra sao, nhưng những vị đã học xong rồi thì 
đang chờ đợi ngóng trông... 


Thời gian trôi qua chậm chạp, khi người ty nạn đến định cư tại 
các nước Âu, Mỹ, mới biên thư liên lạc với quý Thầy, quý Cô 
hiện đang tu học tại Nhựt, Án Độ, Đài Loan v.v... xin sách báo 
hoặc tìm hiểu tin tức v.v... dần dần đến việc cung thỉnh quý Thây, 
quý Cô đã tốt nghiệp qua Mỹ, Pháp, Úc v.v... để lập chùa, mở 
Hội cho những người Phật tử này. Cũng vì lý do đó, nên một số 
quý Thây, quý Cô đã ra đi. Đến nơi nào một thời gian quý vị ấy 
đều gặt hái được nhiều thành quả, lo tạo dựng Niệm Phật Đường, 
lập Hội v.v... Từ đó những vị còn ở lại Nhựt hay Đài Loan, Ấn 
Độ có một lối thoát. Vì biết rằng sau khi mình học xong sẽ có 
những Hội Phật Giáo tại các châu mời đến lãnh đạo tinh thần. Thế 
là người đi được vạn sự như ý mà kẻ ở lại an tâm học hành tu 
niệm. Quý vị này đến châu khác rất thành công về mọi mặt, vì có 
nhiều lý do: 


37 


Thứ nhất khả năng ngoại ngữ, giao tế của quý vị ấy có sẵn, vì 
quý vị ấy đã ở ngoại quốc lâu năm, có kinh nghiệm và bằng cấp 
của người tu cũng là một điều kiện của họ để thành công; cộng 
chung với chức năng của họ. Những vị Tăng Ni đi ty nạn cùng 
đồng bào trong nước ra phải cần thời gian, ít nhất là 5 đến 10 năm 
mới hội nhập được vào đời sống tại địa phương, thì ở đây những 
vị đi trước năm 1975 không cần khoảng thời gian đó. Vì họ đã có 
TÔI. 


Thứ đến là việc hành chánh cũng như tạo môi trường rộng rãi 
trong mọi tổ chức của Sinh Viên và Kiều Bào. Quý vị này có lợi 
điểm đó, là nhờ sự tiếp xúc, làm việc với các tổ chức sinh viên, 
mà những sinh viên này có nhiều kinh nghiệm và một trình độ 
học vấn tương đương với quý Thầy; nên dễ thông cảm, và từ đó 
việc cộng tác chặt chẽ giữa hai giới Sinh viên, Tăng sĩ không có 
gì khó khăn mấy. Giai đoạn ban đầu là giai đoạn khó khăn nhất 
mà những vị Tăng sĩ và các anh chị em Sinh viên đi du học trước 
năm 175 đã gánh vác bớt rồi, cho nên những người đến sau cũng 
đỡ bỡ ngỡ phần nào. Nhưng rồi một ngày nào đó thế hệ Tăng sĩ đi 
trước cũng già đi theo năm tháng phải nhường chỗ cho các thế hệ 
trẻ tiến lên. Sinh viên rồi cũng ra trường sinh hoạt như các Kiều 
bào khác và nhường chỗ cho thế hệ con cháu của chúng ta vậy. 


Chúng tôi không muốn phân biệt ở đây giữa người đi trước hay 
Sinh viên và Kiều bào hoặc Tăng sĩ xuất ngoại du học hay Tăng sĩ 
ty nạn mà chúng tôi chỉ muốn nhắn mạnh rằng, giai đoạn đầu tiên 
của lịch sử ty nạn người Việt Nam sau năm 1975 trên thể giới 
được xảy ra tuần tự như vậy. 


Ngoài ra, có một số quý vị đã đi du học và tốt nghiệp ở nước 
ngoài, về nước làm việc, nhưng khi cộng sản vào miền Nam, họ 
cũng rời bỏ quê hương để đi ty nạn chung cùng đồng bào. Những 
vị này đến đệ tam quốc gia phải kế là những người thâu gặt được 
nhiều kết quả hơn cả. Vì kinh nghiệm sông ở ngoại quốc họ đã có 
và tâm tình của người Phật tử tại Việt Nam họ đã quen, vì đã có 


38 


thời gian làm việc cộng tác với nhau. Đó là hai đặc điểm mà 
những vị ây có được. Ngày nay khắp nơi trên thê giới, những vị 
Tăng sĩ ở trường hợp này vẫn là những vị chiêm ưu thê hơn cả. 


Riêng thành phần Tăng sĩ trẻ ra đi sau 1975. Nếu tính có 100 
người thì chừng 10 người tiếp tục theo con đường học vấn, còn 90 
người kia hoặc vì nhu cầu cấp thiết phải đi làm Trụ trì Chùa, 
Niệm Phật Đường, hay phải tìm kế sinh nhai. Do đó việc học của 
họ bị gián đoạn, cho nên nó cũng ảnh hưởng đến việc tu rất nhiêu. 
Người tu đúng ra không cân có bằng cấp của thế gian; nhưng 
muốn độ cho thế gian - đưa đạo Phật vào cuộc đời - người tu phải 
có trình độ tương đương hoặc hơn người đời về thế học cũng như 
Đạo học mới có thể độ cho họ được. Do đó, những vị đến sau gặp 
rất nhiều khó khăn với các chùa và các hội Phật giáo tại những 
nơi họ đến lãnh đạo. Điều đó cũng dễ hiểu, vì muôn cứu người 
chết đuối, điều căn bản là mình phải biết bơi. Nếu không biết bơi 
mà cứu người chết đuối, có thê vì tình thương mà động mối từ 
tâm, cũng chăng có kết quả nào cả. Vì cả hai đều bị chết luôn. Do 
đó, nếu đi trách móc Hội này thế nọ, Ban Trị Sự nọ thế kia, phải 
chăng ta nên tự trách mình. Chính những người tu không kham 
nhẫn được những chuyện khó khăn và không có khả năng để hóa 
giải, thì người Phật tử cũng khó tránh khỏi sự thiếu sót. 


Trường hợp khó khăn thì ở thành phần nào cũng có; 3 trường 
hợp vừa nên trên; nhưng mỗi trường hợp đều có một sự tê nhị của 
nó. 


Ngày nay chùa chiền mọc lên khắp nơi trên thế giới, riêng tại 
Mỹ đã có hơn 100 ngôi Chùa và Niệm Phật Đường Việt Nam 
(chúng tôi sẽ đề cập đến vấn đề này ở Chương III rõ ràng hơn) và 
riêng tại Tây Đức với hơn 16.000 người Phật tử trong hơn 20.000 
người Việt Nam, nhưng mới chỉ có một vài Chùa và Niệm Phật 
Đường đã được thành lập từ năm 1978 cho đến nay để giải quyết 
nhu câu tín ngưỡng của đồng bào. 


39 


Từ năm 1975 cho đến năm 1978 Chính phủ Liên Bang cũng 
như Tiêu Bang đã nhận người ty nạn Việt Nam, nhưng sô được 
nhận từ các trại rất ít, có thể nói dưới 1.000 người. Mãi cho đến 
tháng 12 năm 1978 các chính phủ Tiểu Bang mới có chính sách 
nhân đạo nhận người vượt biển trên chuyến tàu Hải Hồng và các 
tàu kế tiếp nhiều hơn, nhất là sau cuộc hội nghị tại Genève, Thụy 
Sĩ, vào ngày 20, 2I và 22 tháng 7 năm 1979, Chính phủ Cộng 
Hòa Liên Bang Tây Đức đã tích cực nhận người ty nạn Việt Nam 
và Đông Dương. 


Trước năm 1975 tại Đức chỉ có khoảng gần 2.000 Sinh viên 
Việt Nam du học tại đây. Một số họ thành tài và đã trở về nước 
phục vụ. Một số còn đang học dở dang thì nhằm chính biến ngày 
30.4.75 lại đến; nên những sinh viên này vẫn còn ở lại đây tiếp 
tục việc học hành. Thành phần sinh viên đa số cũng là Phật tử, 
nhưng vì sự học hành bận rộn, hơn nữa tuổi trẻ có nhiều hướng đi 
phải chọn lựa, nên phần tôn giáo họ ít đặt nặng đến, nếu không 
nói là gần như lãng quên. 


Khi người ty nạn đến Đức, trong đó có cha mẹ, anh em của 
những sinh viên này cũng đã đến sum họp gia đình. Từ đó, sự liên 
hệ giữa gia đình và Tôn giáo có cơ hội sông lại trong tiềm thức 
mà trước đây không có được, vì họ đã xa gia đình quá lâu từ khi 
còn trẻ. Vì thế có một số anh em sinh viên vẫn tiếp tục sống VỚI 
niềm tin của mình, nhờ có sự hiện diện của gia đình, và sô khác 
đã sống theo như lối sống của người Đức, vì họ ở đây quá lâu 
năm. 


Từ năm 1975 đến 1977 tại Đức chưa có một vị Tăng sĩ nào cả 
mà cũng không có một Hội Phật Tử nào hoạt động tại đây. Mặc 
dầu số sinh viên và số đồng bào ty nạn trong thời điểm ấy đã lên 
đến 3.000 người rồi. 


Trên đường sang Âu Châu từ Nhật Bản tôi đã ghé lại Tây Đức, 
theo lời mời của một người bạn, lúc bây giờ là Sinh viên Y khoa 


40 


tại Đại Học Kiel. Tôi chỉ định ở lại Tây Đức một năm theo thời 
hạn Visa của tôi hiện có lúc đó. Sau đó về lại Nhật đề tiếp tục học 
về Cao Học Phật Giáo tại Đại Học Risso. Từ tháng 4 năm 1977 
đến tháng 4 năm 1978 là thời gian mà tôi đi đây đó rất nhiều trong 
nước Đức để thăm và nói chuyện với đồng bào cũng như Sinh 
viên tại Bochum, Dortmund, Hannover, Mũnster, Köln, Stuttgart, 
Kiel, Berlin v.v... 


Thường thường tôi dừng lại mỗi nơi vào những cuối tuần để 
nói chuyện với các anh em Sinh viên và đồng bào Phật tử cũng 
như không Phật tử, về các vấn đề Tôn Giáo, văn hóa, đời sống của 
Sinh viên và Kiều bào tại Nhật cho đồng bào tại Đức nghe. Khi 
thuyết trình về Tôn Giáo, tôi chia ra làm hai phần: Phần thuộc về 
phạm vi giáo lý, phần khác thuộc tỉnh thần Giáo Hội Phật Giáo 
bên nhà bị chính quyên cộng sản đàn áp. Trong phần giáo lý cũng 
chia ra làm 2 phần. Đó là nghi lễ và những gì thuộc về giáo lý căn 
bản của một Phật tử cần phải biết đến. 


Từ ngày 30.4.1975 chính quyên cộng sản Việt Nam đã áp dụng 
một chính sách thiêu mọi thứ tự do của người dân, trong đó có 
quyên tự do Tôn Giáo là quan trọng hơn cả. 


Ngày 2.11.1975 tại Thiền Viện Dược Sư tỉnh Cần Thơ đã có 
12 Tăng Ni tự thiêu tập thê để phản đối chính quyền cộng sản về 
việc vi phạm quyên tự do Tôn Giáo về truyền đạo và hành đạo mà 
trước đây cộng sản đã hứa. Nhưng sau một thời gian cầm quyền 
họ đã không thực thi mà còn đàn áp những người đối lập trong đó 
có Phật Giáo. Rồi tài sản của Giáo Hội như Trường học, Cô nhì 
viện, Ký nhi viện và các cơ sở văn hóa khác đều bị tịch thu và 
quốc hữu hóa. Một số lớn quý vị lãnh đạo của Giáo Hội Phật Giáo 
Việt Nam Thống Nhất bị bắt v.v... Vì thế, những buổi nói chuyện 
của tôi tại các nơi ở nước Đức, các anh em Sinh viên và đồng bào 
đều hỏi han về tình hình Giáo Hội bên nhà; đó là quan tâm hàng 
đầu trong mọi câu chuyện khác. 


4I 


Sau đây xin ghi lại một chuyến đi của tôi và Thượng Tọa 
Thích Minh Tâm (lúc bấy giờ còn là Đại Đức và đã được Hội 
Đồng chư Tăng tấn phong lên cấp bậc Thượng Tọa nhân Đại Giới 
Đàn Thiện Hòa tổ chức tại Phật Học Viện Quốc Tế Los Angeles - 
Hoa Kỳ vào đầu tháng 9 năm 1983). Thượng Tọa Thích Minh 
Tâm trước đây đã du học Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp Cao Học 
Phật Giáo tại Đại Học Risso, Tokyo, năm 1973, Thượng Tọa đã 
sang Pháp và ở đó luôn cho đến ngày nay. Hiện là Viện chủ chùa 
Khánh Anh tại Bagneux, Pháp. Và đây là bài tường thuật. 


Ghi lại chuyến công du của Đại Đức Thích Minh Tâm, Chủ 
tịch Ủy Ban Liên Lạc Tăng Ni và Phật Tử Việt Nam tại Âu Châu 
và Đại Đức Thích Như Điền, Chi Bộ Trưởng Chi Bộ Phật Giáo 
Việt Nam tại Đức, nhân kỳ - Lễ Phục Sinh - Hội Công Giáo Việt 
Nam tại Đức đã tổ chức từ ngày 24 đến 26.378 tại 
Königstein/Frankfurt, và những nơi kế tiếp như Köln, Aachen, 
Hannover cho đến ngày 4.4.1978. 


Thể theo lời mời của Hội Công Giáo Việt Nam tại Đức, Đại 
Đức Thích Minh Tâm và Đại Đức Thích Như Điền đã đến tham 
dự kỳ trại Phục Sinh do Hội Công Giáo Việt Nam Tây Đức đã tổ 
chức vào những ngày trên. 


Theo chương trình như đã định, nhân kỳ trại này Linh Mục 
Nguyễn Văn Trinh, người mới thoát khỏi lao tù Cộng Sản Việt 
Nam và Thượng Tọa Thích Mãn Giác, Đại diện Giáo Hội Phật 
Giáo Việt Nam Thống Nhất cũng như Đại Đức Thích Minh Hạnh 
sẽ đến trình bày cùng anh chị em Sinh viên cũng như Kiều bào 
Việt Nam tại Đức về những thảm họa, cũng như những sự đàn áp, 
bắt bớ, giam cầm những vị lãnh đạo tinh thần của các Tôn Giáo 
do chính quyền Đảng CSVN. Nhưng giờ chót vị lãnh đạo tỉnh 
thần Công Giáo - Linh Mục Nguyễn Văn Trinh - vẫn không đến 
được, chỉ có Linh Mục Trần Văn Lượng và Linh Mục Nguyễn 
Trung Điểm đến. Bên Phật Giáo thì Thượng Tọa Thích Mãn Giác 
đang bận công du tại Mỹ quốc, còn Đại Đức Thích Minh Hạnh vì 


42 


trục trặc giấy tờ nên cuối cùng hai vị trên cũng không đến được, 
chỉ có Đại Đức Thích Minh Tâm và Đại Đức Thích Như Điên đên 
tham dự. 


Đang độ xuân sang, không khí thiên nhiên vẫn còn lành lạnh, 
nhưng cảnh núi đồi thơ mộng và hoạt cảnh ở nơi đây đã làm cho 
bao con tim của người Việt Nam trên khắp miền nước Đức về đây 
sum họp trong bầu không khí đầm ấm và thân mật trong những 
ngày này. Trại mang tên “Trại Hè Phục Sinh” do Hội Công Giáo 
Việt Nam tại Đức tô chức, nhưng hầu như 2/3 của tổng số không 
là người Công Giáo. Trong đó gồm có cả Phật Giáo, Cao Đài, 
Hòa Hảo và những người không Tôn Giáo nào cũng đến tham dự. 


Mục đích đầu tiên của mọi người có lẽ đây là cơ hội để gặp gỡ 
nhau, trao đôi cho nhau về sự sinh hoạt hàng ngày trong thời gian 
qua ở từng địa phương mà họ đã không có cơ hội đê gặp gỡ. 


Điều thứ hai làm cho mọi người có thê đi được đông đủ như 
thế này có lẽ là nhờ phương tiện di chuyền dễ dàng. Vì Hội đã chi 
phí phân nửa hoặc hoàn toàn số tiền trong khi di chuyển cũng như 
ăn ở. Điều này đáng để ý và đề cập đến, vì đây cũng là một cơ hội 
để Hội CGVN tại Đức thực hành nhiệm vụ của tổ chức mình đối 
với tập thể của người Việt Nam tại đây. 


Điều đáng mừng hơn nữa là với số trại sinh đông gân 200 
người, nhưng môi người đều có mỗi phòng riêng và vấn đề ăn 
uông thật là chu đáo. Mới nghe qua tưởng chuyện không thật mà 
đó là chuyện có thật trăm phần trăm không ai chối cãi được. Có 
nhiều anh em Sinh viên và Kiều bào Phật Tử nói rằng: Sao Công 
Giáo họ giàu quá, mà Phật Giáo mình chả có gì hết cả. Một vài 
người thì thầm với nhau rằng: Năm nay đông quá, mà đông nhất 
phải nói rằng đồng bào ty nạn, đặc biệt nhất là con nít. Trẻ em đâu 
mà năm nay nhiều dữ thế? - Có nhiều người giải thích rằng: 
Những năm trước đây Hội Công Giáo cũng đã có tổ chức, nhưng 
không đông như năm nay, vì đồng bào ty nạn lúc đó còn chân ướt, 


43 


chân ráo, cũng như ngôn ngữ chưa rành, đời sống chưa ổn định, 
nên chuyện đi lại khó khăn. Còn năm nay, ai nấy hầu như cũng đã 
có công ăn việc làm và chuyện ngôn ngữ không còn là vấn đề quá 
khó khăn như ngày trước nữa. Do đó chuyện đông người tham dự 
là lẽ đương nhiên rồi... 


Cũng có những phái đoàn từ Pháp, Áo, Bi và khắp nơi trên 
nước Đức đều về tham dự. Điều đáng mừng hơn cả cho năm nay 
là trong Công Giáo và Phật Giáo và trong Phật Giáo có Công 
Giáo. Điều dẫn thân của các vị lãnh đạo tỉnh thần của hai Tôn 
Giáo lớn tại Việt Nam đã làm cho mọi người hớn hở nhiều hơn và 
tạo cho họ nhiều niềm tin yêu nhiều hơn trước nữa. 


Theo như chương trình ấn định, thủ tục nhập trại bắt đầu từ 2 
giờ chiều ngày 24.3.78. Nhưng mãi đến 22 giờ đêm cùng ngày 
vẫn còn nhiều người ở xa mới lục tục kéo về. Ban quản trại làm 
việc không ngớt tay. Nhưng công việc rồi đâu cũng vào đấy cả. 
Trong buổi tối đầu tiên nơi đất trại, mọi người gặp nhau mừng vui 
khó tả, chào hỏi lăng xăng. Vào lúc 20 giờ cùng ngày có Thánh 
Lễ do Cha Lượng phụ trách, những anh chị em theo đạo Công 
Giáo thì chịu phép Thánh, còn những người không thuộc đạo giáo 
nào thì lặng lẽ xem chiếu phim Việt Nam. Còn ai không thích hai 
nghi thức trên thì ngồi tán gẫu với nhau cho lấp đi nhiều thì giờ 
trỗng không vô ích. 


Đến sáng ngày hôm sau, sau bữa điểm tâm, mọi người đều tập 
trung tại Đại giảng đường sau Thánh đường. Giảng đường rộng 
quá - so với con số 200 người tham dự vẫn còn dư chỗ, nên anh 
chị em trong Ban quản trại đã cho ngăn ra gần phân nửa để cho 
không khí thêm phân â âm cúng. Trên bức tường ngăn chia, anh chị 
em trong Ban tổ chức đã cho dán những hình ảnh sinh hoạt của 
trại CG nhân kỳ lễ Phục Sinh năm trước - những hình ảnh vi 
phạm nhân quyên CQĐÐCSVN trong hiện tại và một số báo chí 
Việt Nam của Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam tại Đức và Bản tin 
của Hội CGVN tại Đức. 


44 


Đề bắt đầu cho buổi nói chuyện về tình hình Việt Nam hôm 
nay, anh Vũ Ngọc Yên đã giới thiệu từng người một trên diễn đàn 
của buổi lễ. Ở lần này mọi người đều có thể trông thấy được quý 
vị lãnh đạo tỉnh thần của Phật Giáo và Công Giáo. Giữa diễn đàn 
là Ban Chấp Hành Hội Công Giáo VN tại Đức và hai ông bà 
Giám Đốc Tu Viện tại Königstein cũng đã đến tham dự. Sau phần 
giới thiệu từng người, mọi người đều đứng dậy hướng về bàn thờ 
Tổ Quốc - trên đó có treo lá cờ Việt Nam - và mọi người lắng 
nghe tiếng Quốc Thiều như vang dội lại những ngày xa xưa cũ. 


Sau lễ chào Quốc Kỳ, Đại Đức Thích Minh Tâm và Đại Đức 
Thích Như Điền đã lên lễ đài và đã cùng mọi người làm lễ cầu 
nguyện cho Quốc Gia thái bình, nhân dân an lạc, cũng như cầu 
nguyện cho các anh hùng liệt sĩ, những người đã hy sinh trên biển 
cả để tìm tự do... cũng đã được cầu nguyện một cách chân thành 
và nghiêm trang trong Giáo đường. Trước khi cầu nguyện Đại 
Đức Thích Như Điền cũng đã có vài lời đối với quý vị Kiều bào 
cũng như anh chị em Sinh viên Việt Nam nhân ngày lễ Phục Sinh 
này. Đại Đức đã nhắn mạnh tinh thần hòa đồng giữa các Tôn Giáo 
trong lúc đấu tranh với người Cộng Sản trong giai đoạn hiện tại. 
Đại Đức đã nói: “Chúng ta đến đây với tinh thần, không có sự 
phân biệt giai cấp và Tôn Giáo khi trong máu người cùng đỏ và 
nước mắt người cùng mặn” và chấm dứt bằng câu “Chúng ta hãy 
có găng đoàn kết chặt chẽ hơn, để sống trong tình thương với ánh 
đạo và quyết liệt đấu tranh với người CS, đê MAI NÀY CHÚNG 
TA CÙNG VỀ VN...”. 


Để tiếp tục theo chương trình của buổi sáng hôm nay, Linh 
Mục Lượng đã trình bày về hiện tình Công Giáo Việt Nam một 
cách tổng quát, sau đó Đại Đức Thích Minh Tâm cũng đã trình 
bày chi tiết từng vụ một, sau ngày 30.4.75 cho đến nay, mà 
CQĐCSVN đã vi phạm chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng. 
Sau phần trình bay những tin tức thời sự trên, mọi người ngôi 
trong một vài giây phút yên lặng, sau đó là phần chất vẫn và phát 


45 


biểu ý kiến. Đã có nhiều câu hỏi rất gay cần đã được đặt ra cho 
những vị lãnh đạo tinh thân của hai Tôn Giáo như sau: 


Thưa quý vị Đại diện của các Tôn Giáo: “Chúng tôi thường 
nghe quý vị nói về lập trường của Giáo Hội, về sự chà đạp cũng 
như đàn áp Tôn Giáo của CQĐÐĐCSVN, nhưng quý vị đã có gì cụ 
thể chưa? Phải phản đối lại họ bằng cách nào? Các vị có thê cởi 
chiếc áo nhà tu để đi làm chính trị hay không? Hay quý vị vẫn 
ngồi trong địa vị của kẻ tu hành để chống Cộng? - Quốc gia hưng 
vong thất phu hữu trách - huống hồ như là quý vị. Vậy quý vị 
phải làm như thế nào trong vấn đề này? Quý vị chỉ tranh đâu cho 
Tôn Giáo của quý vị không hay cho cả dân tộc Việt Nam?”. 


- Linh Mục Lượng cũng đã trả lời những câu hỏi trên, nhưng 
còn mang tính cách giáo điều, giáo quyền và giáo chế của người 
Công Giáo trong giai đoạn đâu tranh hiện tại đối với người Cộng 
Sản, nên mọi người còn ấm ức muốn nghe thêm. 


- Tiếp đó Đại Đức Thích Minh Tâm đã trả lời rằng: “Nếu một 
ngày nào đó, tất cả mọi người lính đều biết đọc kinh, cầu nguyện, 
còn các Tu sĩ đều biết bắn súng giỏi thí quý vị nghĩ gì vê vân đề 
đó? - Và điều đó nó trái hắn lại với nhiệm vụ của từng cá nhân 
trong xã hội. Do đó, người tu hành có bổn phận của người tu, còn 
kẻ tại gia cũng có bốn phận của mình trong việc xây nước và 
dựng nước, chứ không đòi hỏi một người tu phải cởi áo nhà tu để 
đi vào đời sống đấu tranh hàng ngày mới là chuyện phải làm, mà 
chúng ta không phải là những người năm chờ sung rụng, chúng ta 
phải là người rung cho sung rụng mới được... Chúng ta cũng sẽ là 
những giọt nước đầu tiên để tạo nên những giọt nước cuối cùng. 
Chứ không có những giọt nước đầu tiên thì cũng sẽ không bao giờ 
có được giọt nước cuỗi cùng được. 


Đại Đức Thích Như Điền thêm rằng: “Giáo Hội chúng tôi luôn 
luôn chủ trương răng: Dân Tộc còn thì Đạo Pháp còn, mà Dân 
Tộc mât thì Đạo Pháp cũng mât. Do đó Đạo Pháp và Dân Tộc, 


46 


Dân Tộc và Đạo Pháp, theo chúng tôi nghĩ chỉ là một chứ không 
có hai”. 


Mọi người cũng đã hài lòng với lối lập luận trên của các vị 
lãnh đạo tỉnh thần của Tôn Giáo. Những tràng pháo tay không 
ngớt vang dội trong giảng đường... Sau đó cũng còn nhiều câu 
hỏi khác được đặt ra, nhưng hầu như ở những địa phương khác, 
hai vị Đại Đức cũng đã gặp rồi, nên vấn đề trả lời không còn gặp 
khó khăn mấy. Nhân cơ hội này, cũng đã có một vài vị Kiều bào 
mới đến từ Tân Gia Ba và Phi Luật Tân đã lên diễn đàn vạch trần 
tội ác của chế độ Cộng Sản đối với người dân Việt Nam và họ sẽ 
quyết đấu tranh cho đến giọt máu cuôi cùng, dầu phải chịu nhiều 
gian truân, đau khổ trong khi sống tại xứ người. Nhiều câu nói 
cảm động của vị nữ Kiều bào đã đến từ Phi Luật Tân đã làm cho 
nhiều người rưng rưng nước mắt, muốn phải làm một cái gì cho 
cụ thể hơn, rộng lớn hơn, để đường về Tổ Quốc càng thâu ngắn 
lại. 


Buổi nói chuyện được kết thúc trong bầu không khí vui tươi và 
Cởi mở - mọi người vẫn còn bàn tán xôn xao, mặc dầu buổi nói 
chuyện đã chấm dứt từ bao giờ. Sau buổi cơm trưa, đến giờ họp 
báo của các tờ báo địa phương và một vài cơ quan báo chí của 
Đức. Trong buổi họp báo, chúng tôi nhận thấy có các ký giả đại 
diện tờ Frankfurt Allgemeine và 4 tờ báo Công Giáo khác tại 
Bomn và các địa phương lân cận. Theo như chương trình đã đặt ra, 
vấn đề họp báo này sẽ do chính Linh Mục Nguyễn Văn Trinh và 
Thượng Tọa Thích Mãn Giác là những nhân chứng sau gần 3 năm 
sông trong sự cai trị của người CS tại miền Nam VN. Nhưng rất 
tiếc rằng hai vị đã gặp những lý do ngoài ý muốn như đã nêu 
trước nên cuối cùng chỉ có hai Đại Đức Thích Minh Tâm và 
Thích Như Điển; bên Công Giáo có Ban Chấp Hành của Hội 
Công Giáo Việt Nam tại Đức. 


Vấn đề căn bản mà các báo chí đặt ra là: Liệu GHCG có thê 
sông hòa đông với người CS theo như chủ trương của GH địa 


47 


phận miền Nam trước đây không? Và số tín hữu CG có thái độ gì 
đôi với việc cai trị của CQÐĐCS trong hiện tại? 


Anh Vũ Ngọc Yên đã trả lời rằng: Mãi cho đến nay, GH hai 
miền Bắc và Nam VN vẫn chưa thống nhất trong vấn đề cộng tác 
cũng như đường lối. Bằng chứng là ở miền Bắc, GHCG do Đức 
Hồng Y Trịnh Như Khuê lãnh đạo, sau gần 30 năm đã sống chung 
với người CS, nhưng thái độ của Đức Cha Khuê là không hợp tác 
với CQĐCS miền Bắc. Điều đó chứng tỏ rằng GHCG miền Bắc 
có thể gọi là “GHCG bảo thủ”. Còn GHCG miền Nam do Đức 
Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Bình lãnh đạo, sau ngày 30.4.75, 
GHCG miền Nam muốn cộng tác với người CS để xây dựng một 
quốc gia lành mạnh sau thời kỳ hậu chiến, nhưng quan niệm ấy 
cho đến nay vẫn còn là một sô khó khăn, nhất là đối với các tín 
hữu CG không chấp nhận CS. Trong khi đó Đức Tổng Giám Mục 
Nguyễn Văn Bình đang chờ lệnh của Giáo Hội La Mã, và tìm một 
con đường tranh đấu hữu hiệu hơn, cũng như sẽ có những phiên 
họp khoáng đại đối với GH của hai miền để trình bày về những 
khó khăn trên để có thể đi đến sự thống nhất của hành động... 
Nên GHCG miền Nam được gọi là theo chủ nghĩa ôn hòa... ”. 


Bên CG cũng đã được các nhà báo đặt ra rất nhiều câu hỏi kế 
tiêp, và cũng đã được anh Yên, anh Duyên và anh Hùng trong 
Ban Châp Hành HSVCG tại Đức trả lời một cách tỉ mỉ và tường 
tận. 


Quay sang vấn đề Phật Giáo thì các nhà báo cũng đã chất vấn 
về các vấn đề đấu tranh của GHPGVNTN trong gần 3 năm qua 
đối với CQÐĐCSVN, và nhất là những vị tu hành phải vượt biên 
tìm tự do, cũng như những vấn đề khó khăn mà GHPG đã, đương 
và sẽ gặp phải... Đại Đức Thích Minh Tâm cũng đã trình bày lập 
trường của GHPGVNTN, cũng như đã nêu lên những sự kiện bị 
đàn áp do CQĐCS gây nên trên khắp toàn quốc; cụ thể nhất là 
những tượng Phật lộ thiên của PG đã bị đập phá tại miền Trung, 
và Đại Đức Minh Tâm cũng đã phân phối đến các báo chí Bản tin 


48 


bằng Pháp ngữ về 86 vụ vi phạm của CQĐCSVN vi phạm kề từ 
sau ngày 30.4.75. Bản tin này bằng Việt ngữ đã do Thượng Tọa 
Thích Mãn Giác mang đến từ Việt Nam và đã được phái đoàn 
PGVN tại Pháp dịch ra Pháp ngữ. 


Ngoài ra Đại Đức Thích Như Điển cũng đã soạn một số vấn đề 
PG bị đàn áp tổng quát như vụ tự thiêu của 12 Tăng Ni tại Cần 
Thơ (2.11.75) - vụ tịch thu các cơ sở từ thiện, cũng như các cơ sở 
giáo dục của ƠH - vụ cho người trà trộn vào kỳ Đại Hội PG toàn 
quốc hồi đầu năm 1977 - vụ tiếp thu Cô nhi viện Quách Thị Trang 
(3.3.77) và vụ tấn công chùa Ấn Quang (6.4.77) bắt đi những vị 
lãnh đạo tinh thần của PG... Những sự kiện này đã được Tiến sĩ 
Bùi Hạnh Nghi dịch ra Đức ngữ và đọc trước các hãng thông tấn, 
trước khi đi vào vấn đề họp báo. Sau đó cũng có một số thắc mắc 
về giữa hai GHPG và CG đã có cộng tác chung nào cho môi 
trường tranh đấu chung tại VN không? - Đại Đức Thích Minh 
Tâm cũng đã thuật lại những mầu chuyện mà TT Thích Mãn Giác 
đã kể cho mọi nhà báo nghe như: “Đồng bào CG vẫn thường hay 
tới chùa và hợp tác với các vị Sư Sãi để chống đàn áp, bắt bớ 

v... Ngược là bên PG cũng đã âm thầm hoạt động với GHCG 
(không chính thức) trong bất cứ một trường hợp nào có thể nói 
lên được tiếng nói chân thật của người dân trong giai đoạn đấu 
tranh gây cấn này. Buổi họp báo kết thúc trong bầu không khí 
chân thật và hy vọng của tất cả mọi người. 


Sau buổi cơm chiều, mọi người đều tụ hợp tại Đại Giảng 
Đường đề cùng chung vui tiệc trà và cùng nhau thưởng thức đêm 
văn nghệ. Tối hôm này không như đêm trước, không khí vui vẻ 
hẵn lên và cởi mở hơn những lúc ngồi thảo luận hay bàn cải về 
tình hình đất nước. Đêm hôm nay đông hơn đêm hôm trước 
nhiều, có lẽ một số đồng bào và anh chị đã không được đến ngay 
từ lúc trại mới bắt đầu, nên hôm nay mới hiện diện. Những tà áo 
màu sặc sỡ, những gương mặt hiền từ, vui tươi hớn hở, những dĩa 
mứt gừng, những màu bánh quê hương mà các anh chị trong Ban 
Tổ Chức đã đi đến tận Paris để mang về, đã làm cho mọi người 


49 


tham dự đêm văn nghệ Phục Sinh mà tưởng như mình đang vui 
Têt... 


Chương trình văn nghệ gồm có các màn múa, hát, ca, vọng cổ, 
vũ, cải lương, đàn tranh v.v... đã mang lại cho bao tâm hồn yêu 
mến quê hương lại càng ghi đậm mãi trong lòng người viễn xứ... 
Những giọng cải lương miền Nam hiền hòa, phong phú đã làm 
cho các bà mẹ, các chị và các em thiếu nhỉ vui vẻ hài lòng. Những 
câu vọng cô miền Nam, với giọng ca trầm bổng của anh Minh ở 
Köln đã như kéo hết mọi người trong giảng đường về mâu chuyện 
“Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài”... Nhưng cuộc vui nào rồi cũng 
mau tàn cả, những tiếng đàn, điệu hát trở nên mệt mỏi, vì mọi 
người đã cảm thấy mình tận hưởng quá nhiêu rồi, trong khi đó 
động. bào mình ở quê nhà đang khốn khổ, hay đang dầm sương 
dãi nắng nơi vùng kinh tế mới... Trong niềm vui lẫn lộn nỗi buồn, 
cho nên vui cũng không còn trọn vẹn, mà ý thức đấu tranh và dân 
thân lại càng gợi dậy ở lòng mọi người nhiều hơn nữa. 


Mặc dầu thế, buổi sáng hôm sau nghe anh em kể lại, cũng còn 
có chừng khoảng 6 - 70 anh chị em tụ tập lại trong một gian 
phòng nhỏ, ấm cúng hơn để hát hò và tỉ tê tâm sự mãi cho đến 4 
giờ sáng mới thôi. Sáng hôm sau cũng là buổi sáng cuối cùng. 
Đúng theo chương trình là 8 giờ sáng phải điểm tâm, nhưng hôm 
nay nhà ăn văng khách quá, có lẽ vì đêm văn nghệ hôm qua đã 
ảnh hưởng đến mọi người. Có những anh chị em đã thức khuya, 
nhưng cô dậy cho đúng giờ, nên coi thiên hạ không ra gì hết, đi 
đâu đụng đó như người say rượu... 


Đến khoảng 10 giờ mọi người lại lục tục kéo nhau về Đại 
Giảng Đường để nghe Ban Chấp Hành cũ tường trình về những 
hoạt động trong năm qua và bầu Ban Chấp Hành nhiệm kỳ mới. 
Kết quả là Ban Chấp Hành cũ đã được lưu nhiệm và bổ sung thêm 
những đoàn viên trong những Ban còn trống. Số tín hữu CG kỳ 
này cũng đã đông hơn kỳ trước 30 người nữa và những cảm tình 
viên cũng đông hơn nhiều. Kết quả đáng khích lệ, trước khi giải 


50 


tán, Ban Nhiếp Ảnh cũng đã cô gắng rửa xong hơn 200 tấm hình 
lưu niệm nhân kỳ lễ Phục Sinh 78 này trong suôt đêm qua, và đã 
trao đên tận tay mọi người. 


Sau bữa cơm trưa, mọi người phân tán ra về, kẻ xe hơi, người 
xe điện... cũng lắm kẻ còn lưu luyến với niềm vui của ngày hội, 
nên đã nguyện ở lại dọn dẹp cùng Ban Tổ Chức và để nói thêm 
những chuyện vui buôn nơi đất trại. 


Riêng hai Đại Đức Thích Minh Tâm và Thích Như Điển đã về 
Köln cùng ngày, đê chuân bị cho buôi nói chuyện đêm sau với 
HSV và KBVN tại đây. 


Tại KÖLN 


Chuyến viếng thăm Köin lần này đối với Đại Đức Thích Minh 
Tâm là lần thứ nhất và Đại Đức Thích Như Điền là lần thứ hai. 
Cũng vì một số anh em bận thi, và một số anh em cũng như Kiều 
bào đi chơi xa, nên không về kịp. Do đó buổi nói chuyện của Đại 
Đức Thích Minh Tâm hôm đó nhằm trong bầu không khí thân 
mật mà thôi. Tuy nói ít nhưng cũng không kém phần ấm cúng. 
Với một căn phòng chật hẹp, nhưng mấy chục chiếc ghế cũng đã 
kê san sát bên nhau để nghe Đại Đức Thích Minh Tâm nói 
chuyện. Những mẫu chuyện của các ông cán bộ CS ngây ngô với 
Sài Thành hoa lệ mà TT Thích Mãn Giác và ĐĐ Thích Minh 
Hạnh đã kê cho đồng bào VN nghe tại Pháp - giờ này ĐĐ Thích 
Minh Tâm kế lại cho anh em tại Köln nghe, họ cùng cười ngã 
nghiêng, ngã ngửa với cái bịnh “văn minh” của các anh chàng cán 
bộ CS như sau: 


“Một hôm có một anh CBCS đang đứng chỗ bùng binh trước 
Hạ Nghị Viện cũ, kêu một Bác xích lô lại và bảo với giọng thế 
này: -Nhờ ông chở tôi xuống Sài Gòn...”. Ông bác đạp xích-lô 
ngắng người ra, chả biết trả lời như thể nào cả. Vì ở chỗ bùng 
binh này chính là Sài Gòn rồi, mà còn bảo chở đi Sài Gòn nữa thì 


31 


Bác ta cũng chả hiểu thế nào nữa cả... Thầy Minh Tâm tiếp lời: 
“Thầy Minh Hạnh cũng có kế những chuyện như các anh cán bộ 
vào Nam thấy bong bóng của trẻ con miền Nam hay chơi thì lấy 
làm thích lắm. Không biết các anh Ấy mua cho con cháu các anh 
hay mua để làm gì người ta không biết, nhưng thấy đứng sắp hàng 
đông lắm. Người dân Sài Gòn thấy mấy anh Bộ Đội đứng sắp 
hàng tưởng đâu có chuyện gì chạy lại xem thử, nào ngờ đâu mây 
anh sắp hàng để mua bong bóng. Mọi người bật ngửa ra cười... 
Nhưng không dám cười lớn. Vì đó là “văn minh” theo kiểu 
cớ 


Đại Đức Thích Minh Tâm cũng đã trình bày nhiều chuyện 
khác có liên quan về vấn đề đàn á áp tôn giáo nữa. Mọi người nghe 
như ngậm đăng, nuốt cay, và quyết phải làm một cái gì hữu ích 
cho quê hương, đất nước trong giai đoạn đấu tranh gian khổ này 
mới được. 


Buổi nói chuyện hôm nay đã kết thúc trong bầu không khí thân 
mật và mọi người đều vui tươi hớn hở... Đại Đức Thích Minh 
Tâm đã trở về Pháp đề lo một vài công việc cần thiết và sẽ trở qua 
Đức lại, để nói chuyện tại Aachen. Đại Đức Thích Như Điền sau 
3 ngày ở Köln để thăm viếng anh em và Kiều bào cũng đã đến 
Aachen vào ngày 30.3.78. 


Tại AACHEN 


Đây là lần đầu tiên của hai Đại Đức, có một số anh em đã biết 
mặt trước, còn hầu như là mới cả. Trong buổi nói chuyện hôm 
nay của Đại Đức Thích Minh Tâm có sự tham dự của Kiều bào và 
anh chị em Sinh viên tại địa phương, ngoài ra một số quý anh bên 
Bỉ cũng đã có mặt nhân buổi nói chuyện này. Gian phòng thật â ấm 
cúng đã chứa trọn hơn 30 người. Đề bắt đầu buổi nói chuyện, anh 
Liêu Tuấn Tú đã giới thiệu hai Đại Đức và quý anh em trong Ban 
Chấp Hành Hội SV và KB Aachen. Sau đó Đại Đức Thích Minh 
Tâm đã bắt đầu đi vào đề buổi nói chuyện hôm nay. 


32 


Đại Đức cũng đã trình bày những sự kiện tôn giáo bị đàn áp tại 
Việt Nam. Đặc biệt lần này ĐĐÐ đã kế lại những mâu chuyện mà 
TT Thích Mãn Giác và ĐĐ Thích Minh Hạnh đã kế tại Pháp cho 
SV và KB nghe. Nghe đi nghe lại nhiều. lần có anh em thuộc lòng, 
gặp ai kế đó, kể không sai một chỉ tiết nào, mà cũng phải nực 
cười, vì những sự ngây ngô của các anh cán bộ miên Bắc vào 
Nam. Sau phần trình bày của ĐĐ Thích Minh Tâm, cũng đã có 
những câu hỏi liên quan về việc thành lập Chi Bộ Phật Giáo và 
Niệm Phật Đường Viên Giác tại nước Đức với ĐĐ Thích Như 
Điền. Đại Đức cũng đã giải thích những vấn đề khó khăn về hoàn 
cảnh địa lý cũng như nhân sự của người Việt Phật Giáo tại Đức, 
nên chuyện thành lập một Hội Sinh Viên Phật Tử hoặc một Hội 
Đoàn Phật Tử rất khó khăn, đòi hỏi chúng ta phải có nhiều cán bộ 
và thời gian, để mới có thê tránh khỏi những sơ hở được. 


Anh em Sinh viên cũng đã trình bày những nguyện vọng của 
họ tại đó, vì lâu nay khao khát giáo lý, mặc dầu mang danh là 
Phật Tử nhưng ít hiểu biết về giáo lý, do đó nhân cơ hội này, anh 
em trong Hội đã mời ĐĐ Thích Như Điền cứ 3 hoặc 4 tháng một 
lần sẽ đến Aachen để hướng dẫn SV và KB về những vấn đề căn 
bản của người Phật Tử. Vì sự nhiệt tâm của anh em SV và KB tại 
Aachen đối với Dân Tộc và Đạo Pháp, nên Đại Đức Thích Như 
Điển đã nhận lời và sẽ đến với anh em và Kiều bào trong thời 
g1an tỚI. 


Sau đó ĐĐ Thích Như Điển đã nhận lời đến với anh em tại 
Aachen, thì anh em SV bên Bỉ có mặt trong buổi nói chuyện hôm 
nay cũng mong răng có Thầy nào đến với anh em Phật Tử tại đó 
để hướng dẫn họ. Sau cùng ĐĐ Thích Minh Tâm đã nhận lời và 
sẽ đến với anh em cũng như Kiều bào tại Bỉ trong thời gian tới. 


Buổi nói chuyện đã kết thúc trong bầu không khí thân mật và 
VUI VỀ. 


53 
Tại HANNOVER 


Nhận lời mời làm chứng minh Đạo Sư cho buổi lễ An VỊ Niệm 
Phật Đường Viên Giác vào ngày 2.4.1978 tại Hannover, nên ĐĐ 
Thích Minh Tâm cũng đã về đây và lưu lại trong những ngày trên 
trước khi về Pháp. 


Buổi lễ an vị Phật ngoài nghi lễ cổ truyền của Tôn Giáo, ĐĐ 
Thích Minh Tâm đã ban Đạo Từ trong buổi lễ và ĐĐ Thích Như 
Điển đã đọc diễn văn nhân ngày an vị Phật. Sau buổi trai phạn, 
ĐĐ Thích Minh Tâm cũng đã thuyết pháp cho đồng bào Phật Tử 
nghe về ý nghĩa của lá cờ Phật Giáo cũng như sự thiết yêu của 
Tôn Giáo trong đời sống hàng ngày tại hải ngoại. 


Buổi lễ an vị Phật rất đơn giản, nhưng đã nói lên được nhiều ý 
nghĩa trong giai đoạn đấu tranh lịch sử này. Trong gian phòng 
chật hẹp đã dung chứa hơn 40 Phật Tử từ các nơi trên vùng Bắc 
Đức đã về tham dự như Kilel, Bá Linh, Dũsseldorf, Essen, Neuss, 
Paris... 


Buổi lễ kết thúc trong bầu không khí trang nghiêm, thanh tịnh, 
mọi người ra về với niêm hoan hỷ và kỳ vọng tột cùng vào ánh 
sáng chân lý luôn luôn bât diệt. 


Đề kết thúc cho loạt bài này, chúng tôi nhận thấy trong chuyên 
đi vừa qua của hai ĐĐ đã mang lại ít nhiều những nỗi cảm thông 
giữa những Tôn Giáo bạn và gây cho những người con Phật một 
sự hiểu biết nhiều hơn về Đạo cũng như nhiệm vụ của người con 
Phật đối với ngôi nhà Phật Giáo trong tâm hồn của mọi người. Ở 
tại mỗi địa phương, số người tham dự tuy có ít, nhưng nơi nào 
cũng đã có những kết quả tốt và tạo thêm được những mối dây 
liên lạc nhiều hơn trước đây. 


Sau khi đi viếng thăm nhiều nơi và gặp gỡ nhiều Hội Đoàn, 
Phật Tử cũng như không Phật Tử, chúng tôi có một sô suy nghĩ 


54 


và đông bào Phật Tử tại Tây Đức cũng có một sô yêu câu như 
sau: 


Yêu cầu tôi ở luôn lại Đức, thay vì trở về Nhật. Vì ở Đức chưa 
có một vị lãnh đạo tinh thần nào cả, mà ở Nhật thì đang có nhiều 
Thầy. Các anh em Sinh viên Phật Tử cũng như đồng bào Phật Tử 
đã nói với tôi rằng: “Ở đâu cũng làm việc đạo cả. Trong khi chỗ 
thiếu cần mà Thầy không ở, Thây về lại chỗ dư. Vậy Thây không 
thương Phật Tử chúng con sao”. Nghe những lời yêu câu ây tôi 
quá cảm động, nhưng tự nghĩ rằng: Mình tài cũng không, đức 
chăng có, ra làm việc đạo trong lúc khó khăn như thế này, biết có 
kết quả gì không? Vã lại Đạo Phật là một đạo khá xa lạ với người 
bản xứ, làm sao tôi có thể làm cho họ biết tôi là ai, và tôi sẽ làm 
øì nơi xứ này. 


Sau khi yêu cầu tôi ở lại - một thời gian suy nghĩ đắn đo khá 
lâu - tôi đã chấp nhận không về lại Nhật mà ở lại Đức đề giúp đỡ 
đồng bào Phật Tử về lãnh vực tinh thần. Mọi người tỏ ra hoan hỷ 
và yêu cầu tôi thành lập Niệm Phật Đường cũng như Hội Phật Tử 
tại Tây Đức. 


Đây là một đề nghị có tánh cách táo bạo làm tôi lại phải suy 
nghĩ nhiều hơn nữa. Vì sao táo bạo? Vì ở đây muốn làm bất cứ 
một vấn đề gì cũng cần phải có tài chánh cả, trong khi đó anh em 
Sinh viên ai cũng nghèo và đồng bào thì mới ty nạn sang đây làm 
gì có tiền. Nhưng anh em có một đề nghị rất hay. Họ chung nhau 
lại mỗi người 10 DM hay 20 DM. Mỗi tháng góp lại với nhau để 
thuê cho tôi một nơi để làm chỗ ở, và từ chỗ ở này biến thành 
Niệm Phật Đường luôn. Tại nơi đây sẽ là nơi họp mặt của bà con 
Phật Tử vào những ngày lễ lớn như: Vu Lan, Phật Đản, Tết 
Nguyên Đán, Tết Trung Thu v.v... Ngoài ra, Niệm Phật Đường 
cũng là nơi gặp gỡ trao đổi quan niệm về sự sống cũng như những 
vấn đề khó khăn gặp phải hàng ngày. 


55 


Nghe như vậy tôi chấp nhận, và lúc ấy cũng có một duyên may 
là tôi đã được ghi danh vào Đại Học Giáo Dục tại Hannover về 
phân khoa giáo dục người lớn (Erwachsene Bildung). Vì thế, tôi 
đã đổi chỗ ở từ Kiel xuống Hannover từ đầu năm 1978. 


Sau khi ổn định đời sống tại Hannover tôi đã viết một Thông 
Bạch để gởi đi khắp nơi và sau Thông Bạch là Thư mời dự lễ An 
VỊ Phật Niệm Phật Đường Viên Giác cũng như chương trình hành 
lễ ngày 2.4.1978 và chương trình hành lễ trong tháng tới. 


+ 


Tây Đức ngày 22 tháng 3 năm 1978 
THÔNG BẠCH 


Kính gởi: Chư vị Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni và Đồng 
Bào Phật Tử. 


Kính thưa chư liệt vỊ, 


Sau nhiều năm tu học tại Nhật Bản, chúng tôi đã được sự giới 
thiệu của Chi Bộ Phật Giáo Việt Nam tại Nhật đến Cộng Hòa 
Liên Bang Đức Quốc để trao đổi tỉnh thần sinh hoạt, cũng như 
những tin tức thời sự có liên quan về Giáo Hội Phật Giáo tại Việt 
Nam trong thời gian gần 10 tháng qua với các Hội Đoàn Sinh 
Viên cũng như Kiều Bào tại xứ này. 


Trong thời gian chúng tôi được đi thăm các Hội Đoàn tại nước 
Đức, chúng tôi đã gặp nhiều anh em Sinh Viên và Kiều Bào mà 
đa số là tín đồ Phật Giáo, họ mong muốn có được một ngôi chùa 
Việt Nam cho khang trang. để có nơi chiêm ngưỡng, lễ bái cũng 
như học đạo và tìm hiểu về tình hình Phật Giáo Việt Nam trong 
giai đoạn đấu tranh hiện tại. Nên chúng tôi đã không ngại tâm 


56 


hao, vật tôn đã cùng với quý vị Phật Tử thân tín thuê tạm một nơi 
đê làm một ngôi Niệm Phật Đường cho có nơi lui tới của đông 
bào Phật Tử trong xứ Đức. 


Mặc dầu chúng tôi đã gặp nhiều nhân duyên trong việc xây 
dựng đề hoàn thành được như ngày hôm nay, nhưng nơi chốn còn 
chật hẹp và phương tiện vật chất quá thô sơ nên chưa hoàn toàn 
như toại nguyện được. Vậy chúng tôi xin thành tâm kêu gọi quý 
vị Phật Tử xa gần cố gắng SÓP phân công đức của mình vào công 
việc xây dựng Đạo Pháp, để mai này chúng ta có thể có một nơi 
khang trang rộng rãi và thoải mái hơn. 


Trước tiên để phát huy tỉnh thần Phật Giáo cho người Việt 
Nam chúng ta tại xứ người, và để tạo dựng niềm tin yêu Đạo Đề 
trong Tục Đề mà chư Phật và chư Tổ Sư đã hằng huấn giáo trong 
mấy mươi thế kỷ qua. 


Sau đến, cùng với tinh thần này, cố găng diễn đạt tỉnh thần 
Phật Giáo Á Đông với người ngoại quốc, đề từ đó chúng ta có 
một sợi dây liên kết tỉnh thần Âu Á trong niềm tin yêu nơi ánh 
đạo. 


Với những nguyện vọng như chúng tôi vừa trình bày trên, nên 
kính mong chư Tôn Túc, chư Phật Tử xa gần cố gắng khuyến 
khích cũng như trợ lực cho chúng tôi trên nhiều phương diện để 
mục đích tối thượng sớm đạt thành như tâm nguyện. 

Kính chào liệt quý vị. 

Thích Như Điễn 


+ 


57 


GIẦY MỜI 


Được gặp nhiều thiện duyên và trợ duyên trong việc xây dựng 
ngôi Niệm Phật Đường Viên Giác tại Đức Quốc, phần lớn là sự 
gia hộ của Thập phương chư Phật, chư thiện tri thức và chư vị 
Phật Tử xa sắn. Đặc biệt nhất Hội Đoàn Sinh Viên Hannover đã 
dành nhiều thì giờ quý báu giúp đỡ chúng tôi trong thời gian sửa 
soạn vừa qua, nên hôm nay ngôi Niệm Phật Đường đã hoàn mãn. 
Đề đánh dấu cho việc tu học và phát huy tỉnh thần Phật Giáo tại 
xứ này, chúng tôi sẽ An VỊ chư Tôn tượng, cũng như cầu siêu, 
cầu an cho những người đã quá vãng và hiện tiền. 


-_ Nên chúng tôi kính xin mời...... bỏ chút ít thì giờ vàng ngọc 
đê đên tham dự buôi lễ An VỊ Phật với chúng tôi (theo chương 
trình đính kèm). 

Sự hiện diện của....... sẽ là một khích lệ lớn lao trên bước 


đường xây dựng và phát huy tỉnh thần Phật Giáo nơi hải ngoại 
trong giao đoạn lịch sử này. 


Nay kính 
Thích Như Điễn 


+ 


38 


CHƯƠNG TRÌNH 
LẺ AN VỊ PHẬT 


Niệm Phật Đường Viên Giác ngày 2.4.1978 


tại Kestnerstr. 37, 3000 Hannover 1, West Gemany 


11:00 
11:10 


11:30 
11:45 
12:00 
12:30 
13:30 
14:30 
15:00 


Cứ mỗi tháng 2 lần vào ngày chủ nhật đầu và giữa của mỗi 
chùa sẽ có các khóa lễ cầu an, cầu siêu, tham thiền, học 
bắt đầu từ mười một giờ. Vậy, quý vị Phật Tử nào 
muốn tham gia những nghĩ lễ trên xin tự động đến và thọ trì như 


tháng, 


đạo v.v... 


Chư Phật Tử tẻ tựu. 

Lễ cung thỉnh chư Tăng và Phật Tử đăng Bảo Điện 
- Đại Đức Thích Như Điền đọc diễn từ. 

- Đại Đức Thích Minh Tâm (Pháp quốc) ban đạo từ. 
Lễ dâng hoa. 

Lễ tây trần An VỊ. 

Lễ Phóng sanh. 

Trai phạn 

Thuyết pháp (ĐĐÐ Thích Minh Tâm thuyết giảng) 
Lễ cầu an, cầu siêu. 

Lễ hoàn kinh. 


+k*#* 


CHƯƠNG TRÌNH HÀNH LẺ 
TRONG TƯƠNG LAI 


chương trình đã ấn định. 


+ 


59 


Và đây là bài diễn văn đọc trong lễ An Vị Phật Niệm Phật 
Đường Viên Giác vào ngày 2 tháng 4 năm 1978. 


Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 


Kính bạch Đại Đức, 

Kính thưa quý vị Kiều bào cùng toàn thê anh chị em Sinh viên 
hiện diện trong buổi lễ An Vị Phật ngày hôm nay. Lời đầu tiên, 
chúng tôi xin chân thành cảm tạ liệt quý vị đã không ngại đường 
sá xa xôi và thì giờ eo hẹp, đã đến đây tham dự buổi lễ này. 


Hôm nay duyên lành đã đầy đủ, Pháp Hội thuận duyên, nên 
ngôi Niệm Phật Đường này đã hoàn mãn và lễ An vị Phật được tổ 
chức trong bầu không khí trang nghiêm thanh tịnh như thế này, 
cũng là nhờ sự gia hộ của thập phương chư Phật, và sự lưu tâm 
đắc lực của nhiều vị Phật Tử, cũng như thiện nam tín nữ trong và 
ngoài nước Đức. Chúng tôi không biết nói gì hơn, là xin nguyện 
câu cho tất cả quý vị thân thể được bình an, đạo tâm kiên cố, để 
phát huy tinh thần Phật Giáo trong giai đoạn đầu tiên trên đất 


nEười. 


Kính thưa liệt quý vỊ, 

Kê từ lâu nay, trên xứ Đức này, những người con Phật chưa có 
một ngôi chùa nào của Phật Giáo Việt Nam cả, để chư Phật Tử lui 
tới lễ bái, tụng niệm, học đạo... Cũng như chưa có một đoàn thể 
Phật Tử nào đại diện chính thức cho Giáo Hội Phật Giáo Việt 
Nam Thống Nhất tại đây. Nhân hôm nay với sự hiện diện của Đại 
Đức Thích Minh Tâm, Chủ tịch Ủy ban Liên lạc Tăng Ni và Phật 
Tử Việt Nam tại Âu Châu, và là Đại diện chính thức của Giáo Hội 
Phật Giáo Việt Nam tại Pháp quốc, đã đến đây tham dự buổi lễ 
An vị Phật và chúng tôi xin cung thỉnh Đại Đức từ bị hoan hỷ làm 
chứng minh đạo sư trong buổi lễ này, cũng như dưới sự chứng 
minh của Đại Đức, chúng tôi xin tuyên bố thành lập CHI BỘ 
PHẬT GIÁO VIỆT NAM tại Tây Đức kế từ ngày hôm nay. 
Chúng tôi cũng hy vọng rằng, trong tương lai gần, chúng ta sẽ có 


60 


một Hội Đoàn Phật Tử Việt Nam tại Đức quốc, để chúng ta có 
một môi trường sinh hoạt chung trong giới người Việt với các 
đoàn thê bạn, cũng như các đoàn thể ngoại quốc, đề từ đó chúng 
ta có được những liên lạc, cũng như hoạt động cụ thể hơn. 


Chúng tôi cũng xin chân thành cảm tạ quý anh chị em trong 
Hội Sinh Viên Việt Nam tại Hannover, đã bỏ rất nhiều thì giờ để 
giúp đỡ chúng tôi trong việc sửa sang lại ngôi nhà này, để có 
được một ngôi Niệm Phật Đường khang trang thanh tịnh như 
ngày hôm nay. Cũng vì nơi chốn không được rộng rãi, và chúng 
ta cần phải có những cơ sở rộng lớn hơn để dễ hoạt động và phát 
huy tinh thần Phật Giáo tại xứ này. Do đó, chúng tôi xin thành 
tâm kêu gọi liệt quý vị hãy góp phần công đức của mình vào công 
cuộc xây dựng một ngôi chùa trong tương lai tại Đức cho được 
hoàn toàn như ý nguyện. 


Chúng tôi thiết nghĩ rằng bất một việc làm gì ở lúc ban đầu 
cũng đều rất khó khăn, và cần đòi hỏi ở chúng ta rất nhiều hy sinh 
ở nhiều phương diện. Nhưng nếu chúng ta kiên nhẫn và cô găng 
hết mình cho vấn đề trên, thì dù cho việc làm ấy có khó khăn đến 
đâu đi chăng nữa, chúng ta có ngày cũng sẽ thành công. 


Một lần nữa, . chúng tôi xin nguyện cầu hồng â ân Tam Bảo thùy 
từ gia hộ cho tất cả liệt quý vị luôn luôn tinh tấn, dũng mãnh để 
phục vụ cho quốc gia, dân tộc và đạo pháp của chúng ta nơi xứ 
người sớm viên thành và mỹ mãn hơn. 


Kính chào liệt quý vỊ. 


+ 


6l 


Sau ngày lễ An vị Phật Niệm Phật Đường Viên Giác tại 
Hannover, danh từ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Chi 
Bộ Tây Đức đã được xử dụng đến. Nhưng vì số quý Thầy và quý 
Cô chưa đủ để thành lập một Hội (ít nhất phải 7 người). Do đó, 
Chi Bộ được thành lập trễ sau 2 năm. Vào ngày 15 tháng 3 năm 
1980 danh xưng này mới chính thức với chính quyền; nhưng với 
Phật Tử Việt Nam, danh từ Chi Bộ đã bắt đầu có từ năm 1978. 


Đề Niệm Phật Đường đứng vững, cũng như tạo sự sinh hoạt 
cho Phật Tử thường xuyên và có người lo phụ giúp công việc đạo, 
nên ngày 8 tháng 7 năm 1978 có tổ chức một phiên họp mở rộng 
để thành lập một Ban Hộ Trì Tam Bảo của Niệm Phật Đường, và 
nhằm hợp thức hóa tư cách của Hội cho dễ dàng hoạt động. 


Sau khi họp và thảo luận, một Ban Hộ Trì Tam Bảo được 
thành lập với thành phân như sau: 


Trưởng Ban : Anh Nguyễn Ngọc Tuấn 

Phó Trưởng Ban : Anh Văn Công Trâm (Đại diện cho địa 
phương Kilel) 

Phó Trưởng Ban : Anh Nguyễn Tấn Đức (Đại diện cho 
địa phương Bá Linh) 

Ngoại G1ao : Anh Lâm Đăng Châu 

Quản Lý : Anh Ngô Ngọc Diệp 

Thư Ký : Chị Nguyễn Thị Thu Cúc 

Thủ Quỹ : Cô Đoàn Thị Thu Hạnh 

Cố Vấn : Đại Đức Thích Như Điển. 


Nhìn vào thành phần nhân sự trên, chỉ có Cô Đoàn Thị Thu 
Hạnh là đên Đức sau 30.4.75. Còn đa sô các anh chị em khác đã ở 
Đức từ 1968 trở lại. 


Theo tôi nghĩ, làm việc đạo hay việc đời gì cũng chỉ là một, 
việc có khác nhau chỉ là mục đích và danh xưng mà thôi. Nhưng 
dâu bât cứ ra làm việc gì, vân đê đặc nhân tâm là hơn cả. Làm 


62 


việc mà không được lòng người là mọi vấn đề đều thất bại. Người 
thành công là người hiểu tâm lý kẻ khác và biết nhu cầu của kẻ 
khác như thế nào đối với mình. Vì thế, nên một người đói bụng 
cần ăn uống, ta không thể cho một lời khuyên luân lý được mà 
phải cần cho cơm nước, thức ăn. Một người bịnh cần sự an ủi và 
thuốc men, ta không thể cho họ một ý tưởng cao xa nào cả, ngoài 
chuyện đầu tiên là làm sao cho họ hết bịnh. 


Tâm lý học là một môn học đã được nhiều sách vở nói đến và 
người ta đã dạy môn ấy cho mọi sinh viên ở Đại Học. Cũng có 
lắm người không cần đi học, nhưng rất sành khoa tâm lý ở đời. Vì 
họ có nhiều kinh nghiệm với cuộc sống. 


Nói về lãnh vực tỉnh thần cũng không chỉ có nghĩa là nói về 
Tôn Giáo, mà trong đó còn phải nói đến những lãnh vực như văn 
hóa, giáo dục, xã hội v.v... nghĩa là tất cả những vấn đề gì không 
phải chỉ thuần là vật chất. Khi chọn đề tài của cuốn sách này, dĩ 
nhiên tôi chỉ nhằm về vấn đề Tôn Giáo cho những người Phật Tử. 
Vì thế, vấn đề này sẽ đặt nặng hơn, còn những vân đề khác, nếu 
tiện tôi sẽ đề cập đến. 


Những anh chị em Sinh viên Phật Tử có một trình độ văn hóa 
khá cao. Do đó, khi làm một vấn đề gì hay đưa ra một đề nghị gì, 
dễ đi đến chỗ đồng nhất, và ít có ý kiến chống trái nhau. Ở đây, 
tôi muốn nhấn mạnh ở hai chữ Phật Tử. Vì phải là Phật Tử mới có 
một mục đích chung, một niềm tin chung, ngoài ra tôi sẽ không 
bàn đến. 


Sau khi bầu thành phần Ban Hộ Trì Tam Bảo cho Niệm Phật 
Đường là có công việc để thực hiện ngay. Đó là buổi lễ Vu Lan 
đầu tiên được tổ chức vào ngày 19.8.78. Chương trình buổi lễ 
gồm có: Tụng Kinh, Lễ ra mắt của Ban Hộ Trì Tam Bảo, Lễ Quy 
Y Tam Bảo, Thí Thực Cô Hồn. 


63 


Sau buổi lễ vào lúc 15 giờ cùng ngày, Ban Hộ trì Tam Bảo và 
thành phần các địa phương về tham dự lễ có một phiên họp chung 
về việc thành lập một Hội Sinh Viên và Kiều Bào Phật Tử Việt 
Nam tại Tây Đức. Đây cũng là mục tiêu mà các anh em Sinh Viên 
Phật Tử cũng như đồng bào ty nạn yêu cầu tôi nên làm với trọng 
trách là một vị lãnh đạo tinh thần. Trong thời gian mấy tháng tôi 
đã thê hiện được tinh thần đó qua việc thành lập ngôi Niệm Phật 
Đường Viên Giác tại đường Kestnerstr số 37, 3000 Hannover l1, 
và Ban Hộ Trì Tam Bảo để duy trì Niệm Phật Đường. Việc thành 
lập xây dựng khó, nhưng còn dễ hơn sự duy trì nơi chốn và tổ 
chức. Nhưng nhờ lòng nhiệt thành của các anh chị em trong Ban 
Hộ Trì Tam Bảo cũng như sự hưởng ứng của đồng hương ty nạn, 
cũng như của các Hội Đoàn tại nước Đức và Âu Châu, do đó 
đường đi của chúng tôi đến nếo đạo để phụng sự cho lý tưởng của 
mình và cho tha nhân đã được mở lối. 


Sau đây là thư cảm tạ của tôi và anh Trưởng Ban Hộ Trì Tam 
Bảo trong thời gian làm việc Đạo tại xứ này. 


Ban Hộ Trì Tam Bảo 

Niệm Phật Đường Viên Giác 
Kestnerstr. 37 

3000 Hannover Ì 
Deutschland 


Phật lịch 2522, ngày 15 tháng7 năm 1978 


THƯ CẢM ƠN 


Trong thời gian qua Ban Hộ Trì Tam Bảo Niệm Phật Đường 
Viên Giác đã nhận được sự hồ trợ cả tính thân lân vật chât qua 


64 


thư kêu gọi của chúng tôi đến quý vị về việc ủng hộ định kỳ và 
bất thường cho nơi chốn mới. Chúng tôi rất vô cùng hoan hỷ và 
nguyện một lòng đứng ra đề xướng công việc chung, cũng như tất 
cả quý vị đã đóng góp tịnh ngần để cùng chung lo Phật sự, và 
nguyện rằng với tỉnh thần này sẽ còn phát triển mãi mãi trong mỗi 
người con Phật của chúng ta đề cùng nhau phát huy tinh thần Phật 
Giáo nơi hải ngoại trong giai đoạn này. 


Đề việc đóng góp thuận tiện cho quý vị, những vị hảo tâm ở 
địa phương Kiel xin liên lạc với Anh VĂN CÔNG TRÂM và ở 
Bá Linh xin liên lạc trực tiếp với anh NGUYÊN TẤN ĐỨC. 
Ngoài ra nếu quý vị nào muôn đóng góp phần mình vào công việc 
chung trên, xin liên lạc trực tiếp với Đại Đức THÍCH NHƯ ĐIÊN 
hoặc Ban Hộ Trì Tam Bảo Niệm Phật Đường Viên Giác. Một lần 
nữa chúng tôi xin nguyện cầu thập phương chư Phật thùy từ gia 
hộ cho toàn thê quý vị đạo tâm kiên có, Phật sự viên thành. 


Nay kính 
Chứng minh Trưởng Ban 


Đại Đức THÍCH NHƯ ĐIẾN ˆ NGUYÊN NGỌC TUẦN 


+ 


Tiếp đến Lễ Vu Lan — Ngày báo ân phụ mẫu - của người Phật 
Tử đã đên, tôi gởi giây mời đên môi nơi và đã được bà con Phật 
Tử xa gân vê Niệm Phật Đường tham dự. 


Lễ Vu Lan năm 1978 chúng tôi chỉ tổ chức tại khuôn viên 
Niệm Phật Đường, gồm một phòng làm lễ có thể chứa được 50 — 
70 người, một phòng khách, một phòng ngủ, hai nhà bếp nhỏ, hai 
cầu vệ sinh và hai cái sân nhỏ. Phương tiện thì eo hẹp chăng có 
gì. Nhưng năm ấy cũng đã có hơn 100 Phật Tử về tham dự lễ. Có 


65 


về đến nơi mới thấy nơi chốn lễ bái còn chật hẹp và vì thế nên sự 
phát tâm của các Phật Tử xa gần lại dũng mãnh hơn; nhờ vậy 
Niệm Phật Đường càng ngày càng được phát triển về mọi mặt, 
ngoại giao, nội bộ v.v.. . Về mặt ngoài, chúng tôi liên kết với các 
tổ chức của người Việt cũng như người Đức để có hậu thuẫn. Về 
nội bộ, chúng tôi gặp gỡ nhau thường xuyên để học hỏi giáo lý và 
thảo luận nhiều đề tài liên quan vê Tôn Giáo và văn hóa của nước 
nhà. Nhờ vậy mà sự tiễn bộ càng thấy rõ ràng hơn. 


Sau đây là lá thư mời Lễ Vu Lan mà chúng tôi đã gởi đến các 
Đạo Hữu và các Phật Tử xa gân. 


Niệm Phật Đường Viên Giác 
Kestnerstr. 37 
3000 Hannover 31 
Tel: 0511/812891 
Deutschland 
Phật lịch 2522, ngày 30.7.78 


Kính gởi: Quý vị Đạo Hữu, Tín Hữu và Quý Phật Tử 


Hằng năm cứ đến ngày Rằm Tháng Bảy — ngày xá tội vong 
nhân - là ngày để mọi người con tưởng nhớ đến công ơn sanh 
thành dưỡng dục của phụ mẫu và cũng chính là ngày tự tứ của 
chư Tăng sau ba tháng an cư kiết hạ. 


Năm nay Đại Lễ Vu Lan cũng sắp về trong lòng mọi người con 
Phật chúng ta, mặc dầu sống nơi xứ người, không đầy đủ phương 
tiện như tại quê hương Việt Nam, nhưng làm người ai không có 
ông bà cha mẹ, do đó dầu ở ngoài hay ở trong nước bổn phận 
người con phải luôn nhớ đến công ơn dưỡng dục cù lao, câu 
nguyện cho cha mẹ hiện tiền được nhiều phước báo và cho bảy 
đời phụ mẫu cao đăng Phật quốc, ấy mới là phải đạo làm con. 


66 


Vậy chúng tôi xin kính mời chư Phật Tử dành ít nhiều thì giờ 
để về dự trong lễ trên tại Niệm Phật Đường Viên Giác vào ngày 
19.8.78 theo chương trình đính hậu. 


Chúng tôi cầu nguyện cho tất cả chư liệt vị Bồ Đề tâm kiên có, 
đạo nghiệp viên thành. 


Nay kính 
Tỳ Kheo THÍCH NHƯ ĐIÊN 


+k** 


Bất cứ một vấn đề gì dù nhỏ hay lớn cũng phải có tổ chức. 
Người đứng ra tổ chức là kẻ lãnh đạo công việc thực hiện phải có 
một tỉnh thần trách nhiệm rất cao thì mới chu toàn được. Tôi có 
dịp đi thật nhiều nơi, đến thật nhiều chỗ, nhưng chỉ có hai nước 
tôi quý nhất là Nhật Bản và Đức. Tôi đã học được ở người Nhựt 
tinh thần nhẫn nại chịu khó với công việc làm trong cuộc sống. 
Học được người Đức cái trật tự, điểm tĩnh và siêng năng. Chỉ 
chừng ấy việc thôi, học cả đời cũng chưa hết. Đừng nói gì đến 
những vấn đề khác cao thượng và khó khăn hơn. 


Vì thế khi ở Đức, tôi thấy rất thích hợp, cho nên cây Bỏ Đề tôi 
mang từ xứ Á Châu nóng bức đến trồng tại xứ băng giá này, mặc 
dù rất khó khăn, nhưng cũng đã bắt đầu đâm chồi mọc rễ. 


Hình thức là một vấn đề rất cần thiết cho mọi tổ chức, nhưng 
nội dung theo tôi, càng quan trọng hơn nữa. Vì thê, việc tô chức 
sinh hoạt thường trực của Niệm Phật Đường phải được đặt ra. 


+ 


67 


Sau đây là chương trình sinh hoạt tiêu biểu của Niệm Phật 
Đường trong tháng 9, 10, I1 và 12 năm 1978 cho mọi giới và mọi 
thành phân. 


Niệm Phật Đường Viên Giác 
3000 Hannover Ì 
Kestnerstr. 37 
Tel. (0511) 891728 
Hannover, ngày 4.9.78 


NAM MÔ BỒN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT 
Kính thưa quý vị, 


Thể theo truyền thống của dân tộc Việt Nam, mỗi năm cứ đến 
ngày rằm tháng tám là ngày Tết Trung Thu của con em chúng ta. 
Đề các em thiếu nhi có cơ hội gặp gỡ, rước đèn, chung vui văn 
nghệ, Ban Hộ Trì Tam Bảo Niệm Phật Đường Viên Giác chúng 
tôi dự định tổ chức Tết Nhi Đồng vào lúc 15 giờ ngày 16.9.1978 
tại Niệm Phật Đường Viên Giác. 


Chúng tôi kính mong quý vị có con từ 12 tuổi trở xuống, hãy 
bỏ chút ít thì giờ đưa các Cháu đến tham dự với chúng tôi buổi lễ 
nói trên, hầu đề gợi lại những hình ảnh thân yêu trong những ngày 
sống xa quê hương xứ sở. 


Một lần nữa Ban Hộ Trì Tam Bảo chúng tôi mong Quý Vị hãy 
tích cực đóng góp trong tính thần chung vui trên, để con em 
chúng ta còn có cơ hội sông trong truyền thống dân tộc, mà muôn 
đời chúng ta cần phải bảo tôn và duy trì. 


Kính chào 
T.M. Ban Hộ Trì Tam Bảo 


NGÔ NGỌC DIỆP 


68 


CHƯƠNG TRÌNH TRUNG THU 


15:00 
16:00 
17:00 
18:00 


: Chung vui văn nghệ 
: Ăn bánh, uống trà 

: Rước đèn 

: Bế mạc 


+k** 


CHƯƠNG TRÌNH HÀNH LỄ 
TRONG THÁNG 10, 11 VÀ 
THÁNG 12 NĂM 1978 


Tại Niệm Phật Đường Viên Giác, Kestnerstr. 37 
3000 Hannover I (Tel. 0511 7812891) 


Chủ nhật 1.10.78 
11:00 : Tọa Thiền 
11:30 : Lễ cầu siêu 
12:30 : Giờ giáo lý 


(Bát Chánh Đạo) 


Chủ nhật 5.11.78 
11:00 : Tọa Thiền 
11:30 : Lễ sám hối 
12:30 : Giờ giáo lý 
(Giới cắm) 


15:00 : Sinh hoạt 


THÁNG 10/1978 

Chủ nhật 15.10.78 

11:00 : Tọa Thiền 

11:30 : Lễ cầu siêu 

12:30 : Giờ giáo lý 
(Lục Hòa) 


THÁNG 11/1978 
Chủ nhật 19.11.78 
11:00 : Tọa thiền 
11:30 : Lễ sám hối 
12:30 : Giờ giáo lý 
(Sự có mặt của PG) 
trong dân tộc Việt Nam) 


69 


THÁNG 12/1978 
Chủ nhật 3.12.78 Chủ nhật 17.12.78 
11:00 : Tọa Thiền 11:00 : Tọa Thiền 
11:30 : Lễ cầu an 11:30 : Lễ sám hối 
12:30 : Giờ giáo lý 12:30 : Giờ giáo lý 
(Nói về ý nghĩa Tượng, (Giảng kinh) 


Hình, Tam quan, cách tụng 
niệm trong các chùa) 
15:00 : Sinh hoạt. 


* Trong thời gian sắp đến, Niệm Phật Đường Viên Giác sẽ ra 
một Đặc San Phật Giáo lấy tên là “Đặc San Viên Giác“, nhằm 
phát huy văn hóa dân tộc và đạo pháp, cũng như phổ biến những 
thông tin Phật sự của Giáo Hội; cũng như của Chi Bộ Giáo Hội 
Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Đức. Vậy chúng tôi yêu cầu 
quý vị chuẩn bị bài vở và tài chánh đề công việc của chúng ta sớm 
được viên thành. 


* Lần trước chúng tôi đã loan báo về việc thành lập một Thư 
Viện cho chùa và đã có nhiều sách báo từ khắp mọi nơi như Đài 
Loan, Nhật, Áo, Pháp, Mỹ, Đức v.v... gởi tặng. Chúng tôi chân 
thành cảm tạ liệt quý vị và mong quý vị cố găng giúp đỡ thêm 
những sách vở để Thư Viện của chùa đầy đủ tài liệu hơn. 


* Giờ tọa Thiên ở những lần trước được ấn định vào lúc 14g00 
của mỗi lần Lễ Phật. Nhưng kế từ tháng 10 trở đi được bắt đầu từ 
11g00. 


* Cuối năm 78 và đầu năm 79 sẽ có một cuộc thi trắc nghiệm 
về giáo lý tại chùa cũng như hàm thụ cho quý vị Phật tử ở xa. 


* Nhằm mục đích tạo ngân quỹ cho chùa, chúng tôi dự định sẽ 
phát hành “Thiệp mừng XUAN KỸ MUI“. Đê công việc chung 
được hoàn tât, yêu câu quý Đạo Hữu phát tâm ủng hộ băng cách 


70 


phác hoạ và gởi những mẫu thiệp về chùa. Chúng tôi rất hoan hỷ 
đón nhận sự đóng góp quý báu này. 


NIỆM PHẬT ĐƯỜNG VIÊN GIÁC 


Sau khi tổ chức đã được thành lập mà không có một cơ quan 
ngôn luận nào quả là điều thiếu sót, cho nên, tất cả các anh em 
trong Ban Hộ Trì Tam Bảo đã đồng ý cho xuất bản một đặc san, 
lấy tên là Viên Giác ra bất định kỳ mỗi năm 3 số vào các dịp lễ 
lớn như Phật Đản, Vu Lan và Tết Nguyên Đán. Số đầu tiên phát 
hành vào ngày I tháng I năm 1979 gồm có 40 trang khổ 15 x 21 
cm. Nội dung còn quá nghèo nàn. Vì tất cả đều là những người 
không chuyên nghiệp viết bài. Hình thức này ra tiếp được đến số 
6. Số 6 phát hành vào tháng 12 năm 1980. Như vậy trong vòng 2 
năm đã ra được 6 số - đúng tiêu chuẩn đã đề ra. Số 6 dày 80 trang, 
in có phần sáng sủa hơn các số trước và bắt đầu từ năm 1981 đến 
năm 1986 (6 năm) chúng tôi ra bộ mới khổ 21 x 29 em được tổng 

cộng 36 sô và sô trang tùy theo nhu cầu mà tăng hay giảm và nội 
dung như tất cả quý vị đều biết đã có phần trội hơn những số đầu 
rất nhiêu. 


Giai đoạn ban đầu là giai đoạn khó khăn nhất để ôn định vấn 
đề tinh thần của người Phật tử Sinh viên cũng như đồng bào ty 
nạn. Chúng tôi đã vượt qua và dẫn thân vào những lãnh vực xã 
hội, giao tế khác qua các hoạt động nổi bên ngoài. 


Cuối năm 1978, Chính phủ Tiểu Bang Niedersachsen đã thâu 
nhận hơn 1.000 người ty nạn trên chuyến tàu Hải Hồng đến định 
cư tại đây. Và đây cũng chính là cơ hội để chúng tôi thê hiện việc 
làm của mình qua các hoạt động Tôn Giáo cho người ty nạn. 


Khi đồng bảo ty nạn đến, tôi đã bỏ việc chùa và việc học để đi 
giúp đỡ đông bào tại Friedland và Göttingen. Friedland là một trại 
tạm cư cho những người ty nạn Đông Âu trước đây. Lúc bây giờ 


71 


người ty nạn Việt Nam cũng được đưa về đấy để tạm trú. Thời 
gian đầu đồng bào ở đây khám sức khỏe toàn diện, sau đó mới 
được phân phối đến các địa phương để đi học chữ và học nghề 
cũng như ôn định đời sống thường nhựt. Tuy chỗ này chưa đầy đủ 
tiện nghi cho lắm; nhưng nơi đó đã xứng đáng với tên gọi của nó 
là “đất lành“ nên nhiều con chim đã đến đậu. 


Bịnh viện Göttingen là nơi mà người ty nạn phải đến đó hàng 
ngày để khám sức khỏe tổng quát, sau đó mới phân phối đi xa. 
Tôi nhận thấy có trách nhiệm và bổn phận với người đồng hương 
của mình nên đã đi giúp đỡ giai đoạn này trong công việc thông 
dịch và hướng dẫn những điều cần thiết khi ở Đức. 


Trong thời gian tôi giúp việc tại Friedland và Göttingen có 
nhiều nhà báo đến thăm người ty nạn đề viết bản tin, họ có gặp tôi 
và hỏi lai lịch cũng như công việc từ thiện này. Vì thế, ngày 3 
tháng 1 và ngày 5Š tháng I năm 1979, hai tờ báo lớn Die Welt 
(Thế giới nhựt báo) và Das Bild (hình ảnh) đã đăng tải những tin 
tức liên quan về tôi và người ty nạn Việt Nam. 


Xin lược dịch theo đây để quý vị được tường. (Quý vị nào 
muốn biết nguyên văn có thể xem phần tiếng Đức phía sau). 
(Bildzeitung Hannover ngày 5. 1.1979). 


„Một người Tăng Sĩ ở đường Kestnerstr. 37 chăm sóc cho 
những người ty nạn đến từ Việt Nam. Phòng ở biến thành ngôi 
chùa Phật Giáo. Thầy Thích Như Điển (28 tuổi) người mảnh 
khánh trong bộ hoàng y và đầu tròn cạo nhẫn đã chắp tay quỳ 
trước một tượng Phật cao chừng 20 cm. Hai vị Duy Na và Duyệt 
Chúng cùng Người tụng kinh, tiếng chuông và mỗ ĐỐ, đều trên 
nhịp tụng ây. Những người Việt Nam tại Tiểu Bang 
NÑiedersachsen lần đầu tiên đã làm lễ cầu nguyện nơi này — 
Kestnerstr. số 37. Thầy là một người Tăng sĩ Việt Nam đầu tiên ở 
Đức, đến đây qua ngã Nhật Bản để lo lắng cho 1.000 người đồng 
hương ty nạn, mà ông Thủ Tướng Dr. Albrecht tiểu bang 


72 


Niedersachsen đã thâu nhận họ. Cứ mỗi chủ nhật những người 
Phật Tử có thê đến đấy đề làm lễ, nhưng mỗi lần chỉ đủ chỗ cho 
20 tín hữu mà thôi. Vì chùa chỉ rộng độ 20 m2 và tiền thuê hàng 
tháng 250 DM. Cách trang trí của chùa rất nghèo nàn, nhưng rất 
nhiều màu sắc. Khăn bàn màu đỏ đậm cùng với hoa cúc vàng và 
hoa cầm chướng và hai đĩa gạo muối trên bàn thí thực cô hồn. 
Mùi trầm hương tỏa ngát trong phòng. Những người Phật Tử quỳ 
gối cầu nguyện. 


Thầy Như Điền lo lắng rằng họ không thể đến đây dự lễ được, 
vì không đủ chỗ. Vì thế chúng tôi cần một chỗ rộng rãi hơn, vì 
hơn 70% của người ty nạn trên chuyến tàu Hải Hồng đều là Phật 
Tử. Họ là những người đã từ lâu không được quyền tự do tín 
ngưỡng tại quê hương, sau khi chính quyền Cộng Sản cai trị tại 
Việt Nam“. 


Trên đây là bản tin ngắn gọn của tờ báo Bild. Nhưng đã đánh 
thức được dư luận của nước Đức cũng như dân chúng Đức rât 
nhiêu, đặc biệt là vân đê tinh thân của người Phật Tử. 


Tờ báo Die Welt có tầm vóc hơn cũng đã tường thuật như sau: 


„ Thứ tư ngày 3 tháng I năm 1979. 

Người Tăng sĩ Việt Nam từ Hannover giúp đỡ cho người đồng 
hương ty nạn tại nước Đức. 

Ngôi chùa trong nhà ở, 1.000 người ty nạn đứng trước cửa. 


Người khách Đức (ông Ký giả Wolfgang Meyer) đã hoàn toàn 
mới lạ trước hình ảnh của một bàn thờ 5 bậc cấp, với khăn màu 
đỏ, hoa cúc vàng, những dĩa gạo: muối để trước một tượng Phật 
cao 20 cm; bên trên sản nhà là chỗ ngồi cho các tín hữu tại từng Ï 
của ngôi nhà số 37 đường Kestnerstr. Hannover. Quỳ gối trước 
tượng Phật cùng với các tín hữu đó là Đại Đức Thích Như Điển, 
người Tăng . sĩ Việt Nam tại nước Đức, trong chiếc y vàng với 3 
cây nhang cầm ngay trán và bắt đầu tụng kinh cầu nguyện. Hai vị 


73 


Duy Na và Duyệt Chúng theo Thầy từng nhịp chuông, nhịp mõ 
trong từng lời kinh thanh thoát. 


Trong một phòng ở rộng độ 20 m2, nơi đó đã nhờ một số anh 
em Sinh viên trong Hội Hannover đã góp sức lại để thuê cho mỗi 
tháng 250 DM. Nơi đấy là ngôi chùa duy nhất của những người 
Phật Tử từ vùng đất Mékong và hiện diện trên nước Đức. 


Mỗi trưa chủ nhật, những người Phật Tử gặp nhau tại nơi đấy 
làm lễ và sau đó dùng bữa cơm chay đạm bạc. Có một nhóm 
người đi lễ nói chuyện với nhau, đó là 6 người Việt Nam trên 
chiếc thuyền đánh cá nhỏ, ở biển Nam Hải đã được tàu ,„Holstein“ 
của Bremer Frachter vớt trên đường ty nạn. Họ đến Hannover 
ngang qua Phi Luật Tân bằng. máy bay và kế từ tháng tư năm 
1975 cho đến nay, đây là lần đầu tiên họ được lễ Phật. Ông Lâm 
Đăng một Sinh viên tại Hannover đã nói rằng ,,Họ nghe răng tại 
Hannover có chùa, nên họ rất vui mừng“. 


„Những người ty nạn này đã tường thuật lại rằng ở tại quê 
hương họ, những buổi Lễ công cộng không có bị câm đoán nhưng 
rất khó thực hiện. Sau khi chiến tranh chấm dứt, chính quyên mới 
đã dùng các chùa chiền và nhà thờ làm lao tù hoặc trại cải tạo. 
Trường hợp điển hình là ngôi chùa Bà ở Chợ Lớn. Bây giờ ở 
trong nước, những hình ảnh khó coi như tượng Phật bị đập phá và 
những nơi thờ tự bị hư hại rất nhiều. Những sự hư hại này nguyên 
nhân là do những tu sĩ yêu nước của chính quyền gây ra. 


Những hành động này của Hà Nội đã chọc tức những tín đồ 
Phật Giáo, ví dụ như trong một vài chùa hình của Hồ Chí Minh 
treo cao hơn tượng Phật. Một người ty nạn khác thêm vào rằng 
trong nhà thờ hình của Hồ Chí Minh cũng được treo ngang hàng 
với tượng Chúa. 


Một người ty nạn tên Sinh trước đây là Không Quân trong 
chính quyên cũ và những người ty nạn khác vẫn còn người thân ở 


74 


trong nước, sợ có sự liên lụy trả thù, nên họ không muốn cho biết 
tên họ. Ông Sinh đã tường thuật lại rằng ông ta đã bị đi học tập 
cải tạo một năm, cách Sài Gòn 100 cây số về hướng Bắc. Sự tra 
tấn rất dã man, cưỡng bách lao động từ 4 giờ sáng sớm cho đến 
mặt trời lặn. Phương tiện sống sót hữu hiệu nhất là thực hiện 
những khẩu hiệu của Đảng đưa ra là: “Ai giác ngộ thì sẽ phóng 
thích sớm”. 


Những người ăn chay trong một số ngày nhất định, đã sẵn sảng 
chọc cười cái chính trị khôi hài rằng: “Chính quyền mới đã xây 
dựng những người Phật Tử trở nên đứng đắn, bởi vì không còn ăn 
thịt nữa; nhưng mà thật thế, thịt đâu có để mà ăn“. Một người ty 
nạn đã nói như vậy. 


Thầy Thích Như Điển và Đệ tử của Thầy thấy răng, trong 
tương lai có nhiều việc làm khi 1.000 người Việt Nam đã đến tại 
Tiểu Bang Niedersachsen này. Họ đoán rằng khoảng 70% những 
người ty nạn là Phật Giáo, mà những người ty nạn này ai cũng 
muốn thăm chùa chúng tôi. Trong những ngày tới và những tuần 
tới nữa Thầy Như Điền sẽ đến làm lễ cho những người ty nạn này 
tại trại tạm cư Friedland và những nơi khác tại vùng Harz cũng 
như Nordsee. “Đặc biệt những người già phải chăm sóc về lãnh 
vực tỉnh thần“ Thầy Như Điền nói thế. Thây lo lắng rằng số tín đồ 
sẽ tăng lên nhảy vọt trong thời gian tới và ý muốn của Thầy ĐỞI 
đến các cơ quan từ thiện và chính quyền Tiêu Bang 
Niedersachsen giúp đỡ để thành lập một ngôi chùa. Để trang bị 
cho vấn đề đó, những người Phật Tử tại Nhật sẽ gởi một tượng 
Phật cao 1m20 đến đây trong tương lai gần. 


Đọc xong hai bài tường thuật của hai tờ báo trên, quý vị cũng 
đã hiểu rất rõ về sự sinh hoạt của Niệm Phật Đường Viên Giác lúc 
bấy giờ và cũng nhờ đó mà Chính quyền Tiểu Bang cũng như 
Liên Bang đã chú ý rất nhiều đến sự hoạt động vê Phật Giáo của 
cá nhân tôi tại xứ Đức ở vào thời điểm lúc ban đầu này. 


75 


Riêng người ty nạn, họ cũng sung sướng, đỡ trống vắng: dẫu 
sao đi nữa ở xứ người có ra người thiên cỗ cũng còn có tiếng kinh 
câu kệ hoặc có được nén nhang đốt lúc cúng bái, nếu không chắc 
họ thất vọng lắm! Vì họ nghĩ răng đến xứ Âu Châu này làm gì có 
chùa và có Tăng sĩ. Nhưng điều đó đã hoàn toàn trái hắn. Tăng sĩ 
đã có rồi, chỉ còn chờ một ngôi chùa thực thụ nữa thôi. Nơi đây là 
nơi đề phát huy và bảo tồn truyền thống văn hóa một cách tốt đẹp 
trong các đám ma, đám cưới, cúng ky, học hỏi giáo lý v.v... 


Rồi một thời gian không lâu sau đó đài truyền hình ARD đã 
truyền đi nhiều lần trên màn ảnh tiếng kinh cầu nguyện, sự làm 
việc giúp đỡ người ty nạn cũng như sinh hoạt tại Niệm Phật 
Đường Viên Giác đến khắp nơi chốn trong nước Đức, và có lẽ 
cũng nhờ vào sự truyền thông này mà mọi người Đức, mọi người 
Việt và. kế cả những cơ quan công quyền đều biết đến những hoạt 
động về Phật Giáo của chúng tôi tại xứ này. Rồi bỗng một hôm 
được Tiến sĩ GeiBler mời xuống Bomn để tham dự một buổi họp 
của những người ty nạn. Chúng tôi đến với tất cả tâm chân tình 
của một người Việt Nam có quê hương, nhưng đang bị chính 
quyền Cộng Sản Việt Nam giày xéo, mọi quyên tự do căn bản đều 
bị hủy thể, trong đó có quyên tự do tín ngưỡng là tối quan trọng 
nhất. Tiến sĩ GeiBler người đã lớn tuổi bị mù, là Dân Biểu làm 
việc trong Bộ Nội Vu Liên Bang đặc trách về văn hóa đã khai 
mạc buổôi nói chuyện, cùng đến với chúng tôi có các bạn Chí Lợi, 
Nam Tư v.v.. . Tiến sĩ Geiller có đề cập đến hảo ý của chính 
quyền là muốn øiúp đỡ các tổ chức của người ty nạn trên lãnh vực 
văn hóa. Các tổ chức nên về làm một chương trình sinh hoạt hàng 
năm cũng như những dự chi và dự thu, sau đó gởi xuống Bộ Nội 
Vụ để cứu xét, và sau khi thấy thích hợp, Bộ sẽ tài trợ cho vấn đề 
này. 


Lúc bấy giờ chúng tôi, người ít mà việc lại nhiều nên bỏ lững 
câu chuyện tiếp xúc với chính quyền một thời gian khá lâu không 
gởi lên những dự án gì cả. Và chúng tôi được khuyến khích là nên 
làm. Sau đó, chúng tôi gởi đơn lên và được Bộ chấp nhận cho 


76 


những dự chi cho Lễ Phật Đản, Vu Lan cũng như tiền nhà cho 
năm 1979. Đây chỉ là một dự chỉ bất thường và bắt đầu năm 1980 
cho đến nay mới là những dự chỉ và dự thu chính thức cho 
chương trình hoạt động hàng năm của chùa Viên Giác. Lần đầu 
tiên tôi bắt được điện thoại của Bà Michael — là Trưởng Phòng 
Thư Ký trong Bộ Nội Vụ thuộc về phạm vi văn hóa dưới quyên 
ông Dr. GeiBler và hiện tại Bà vẫn còn phục vụ dưới quyền ông 
Dr. Von Kempis. Bà nói rõ ràng từng tiếng một và gân như đánh 
vần cho tôi hiểu tiếng Đức răng: Hãy gởi gấp giấy tờ lên tôi - 
Hãy gởi hỏa tốc hồ sơ đến tôi trước Lễ Phật Đản (79) tôi sẽ giúp 
đỡ cho. 


Tôi mừng run lên, không phải vì một chuyện gì khác mà vì tôi 
đã nghe và hiểu được tất cả những gì bà đã nói bằng tiếng Đức 
với tôi và cũng mừng rằng từ đây chùa chính thức đã được chính 
quyền Tây Đức tài trợ về phạm vi văn hóa trong Tôn Giáo. Nếu là 
tiếng Nhựt tôi đã không run khi phải nói chuyện; nhưng với hai 
năm tiếng Đức nó không đủ chữ cho tôi để hiểu những danh từ 
hành chánh mà lần này tôi đã hiểu được Bà Michael đã nói những 
sì, nên thành thật cảm ơn Bà rất nhiều cho những hướng dẫn quan 
trọng đầu tiên này. Cho nên phải nói tiếng Đức là một tiếng rất 
khó trong các loại ngôn ngữ khác, mà tiếng Đức trong lãnh vực 
hành chánh lại càng khó hơn nhiều. 


Lúc bấy giờ có rất nhiều anh em Sinh Viên giúp tôi như Anh 
Lâm Đăng Châu, Anh Chị Tuấn & Cúc, Anh Ngô Ngọc Diệp, 
Anh Văn Công Trâm - sau này đa số là đệ tử của tôi và cộng tác 
nhiệt thành cho đến giờ phút này. Họ giúp tôi giai đoạn lúc ban 
đầu hay ngay cả bây giờ rất đáng quý; nhưng điều đáng quý hơn 
nữa, chính tôi phải tự lo cho tôi mới là điều quan trọng hơn cả. 


Sau khi làm thông dịch giúp đỡ đồng bào tại Friedland và 
Göttingen trong vòng 3 tháng, tôi đã vê lại Hannover để chuẩn bị 
tổ chức Đại Lễ Phật Đản 2523 (1979) vào tháng 5 dương lịch. 
Đây là một lễ Phật Đản đầu tiên được tổ chức công khai với sự 


77 


tham dự của đông đảo quần chúng Phật Tử Việt Nam, các cơ 
quan chính quyền, từ thiện và những người bạn Đức. Tuy chưa 
phải nghề nghiệp chuyên môn trong phần văn nghệ; nhưng đêm 
văn hóa hôm tối ngày 5.5.79 đã gặt hái được nhiều thành quả tốt 
đẹp. 


ĐỀ tạo sự liên hệ mật thiết giữa Pháp và Đức, nên kỳ Lễ Phật 
Đản này Thượng Tọa Thích Minh Tâm, Trụ trì chùa Khánh Anh ở 
Bagneux, Pháp cũng đã hướng dẫn một phái đoàn 2 xe Bus gồm 
có các Phật Tử và Ban Văn Nghệ Gia Đình Phật Tử Quảng Đức 
đến tham dự. Vì thế, không khí Đại Lễ nồi bật lên qua những sự 
góp mặt của những Phật Tử từ phương xa đến ngoài nước Đức. 


Vì đây là lần đầu tiên nên phương pháp tổ chức ít chu đáo so 
với những lần sau này. Tuy nhiên cũng đánh dấu được sự lớn 
mạnh của tổ chức đi vào quần chúng: nên phải cố gắng và dấn 
thân nhiều hơn nữa. 


Sau đây là Thư Mời, chương trình Đại Lễ cũng như Diễn văn 
khai mạc đêm Văn Nghệ Phật Đản 2523 và bài tường thuật vê Đại 
Lê ây. 

Nhân Đại Lễ này Hội Sinh Viên và Kiều Bào Phật Tử Việt 
Nam tại Tây Đức đã chính thức ra mặt đê hoạt động đôi ngoại. 


Ban Hộ Trì Tam Bảo vẫn giữ nguyên như cũ để chỉ hoạt động nội 
bộ của Niệm Phật Đường. 


+ 


78 


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THÓNG NHẤT 
CHI BỘ TÂY ĐỨC, CHÙA VIÊN GIÁC 


THƯ MỜI 


Kính gởi:..... 


Nhân dịp Đại Lễ Đản Sanh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 
năm 2523 năm, mọi người con Phật khắp năm châu đều cử hành 
lễ kỷ niệm ngày xuất thế của Ngài. Đề tiếp nối truyền thống đó 
Chi Bộ Phật Giáo Việt Nam tại Tây Đức sẽ cử hành Đại Lễ Phật 
Đản năm nay vào những ngày 4, 5 và 6 tháng 5 năm 1979 (tức 
Thứ sáu, Thứ bảy và Chủ nhật) tại Hannover. (theo chương trình 
tổng quát đính kèm). 


Vậy chúng tôi kính mời Đại Diện các Tổ chức bạn, các Hội 
Đoàn cùng tất cả đồng bào Phật Tử khắp mọi nơi trên nước Đức 
về tham dự Đại Lễ Phật Đản, trước hết đề kỷ niệm ngày Đản Sanh 
của Đức Từ Phụ THÍCH CA MÂU NI và sau đó để tạo nên niềm 
cảm thông giữa người con Phật với nhau trong giai đoạn đấu 
tranh hiện tại và sau nữa để xây dựng niềm tin nơi Chánh Pháp 
một cách sâu sắc và qui cũ hơn. 


Mặc dầu chúng tôi mong muốn tất cả các Hội Đoàn, các Đoàn 
Thể bạn cũng như tất cả Đồng Bào Phật Tử khắp mọi nơi đều về 
tham dự Đại Lễ này, nhưng vì phương tiện tổ chức cũng như hoàn 
cảnh và nhân sự không cho phép chúng tôi lo chu đáo cho con số 
tối đa gần 400 người. Vậy khi nhận được giấy mời này mong quý 
Đoàn Thê cũng như quý Phật Tử nên ghi tham dự theo như con sô 
được ấn định dưới đây, và yêu cầu tất cả những người tham dự 
Đại Lễ trả lời trước ngày 30 tháng 4 năm 79 để cho Ban Tổ Chức 
tiện bề sắp đặt công việc hơn. 


79 


Để giúp đỡ cho Ban Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản cũng như cho 
chùa trong công việc Trai Soạn và Y Phục trong đêm Văn Nghệ, 
vậy yêu câu mỗi người muốn tham gia Đại LỄ trên trước tiên là 
ghi tên và sau đó đóng tượng trưng là I5 Đức Mã cho công việc 
tổ chức sớm thành tựu viên mãn hơn. 


Một lần nữa, chúng tôi xin nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo 
thùy từ gia hộ cho chúng ta sớm đạt thành như sở nguyện và yêu 
cầu tất cả quý vị Đạo Hữu cũng như Phật Tử hoan hỷ đóng góp 
phần mình vào công việc hoằng pháp lợi sanh trên chóng được 
viên thành. 


NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BÒ TÁT MA HA TÁT 
Hannover, ngày 1 tháng 4 năm 1979 
Chi Bộ Trưởng Chị Bộ PGVN tại Tây Đức 


Thích Như Điển 


GHI CHÚ: 

Số người tham dự được ấn định như sau: Đại diện các Tổ Chức 
và các Hội Đoàn trên khắp nước Đức được ấn định là 2 người. 
Riêng đồng bào tại Hohegeiss 40 người, tại Norddeich 30 người, 
tại Friedland 50 người, tại Bickerburg và Hildesheim 30 người và 
một số Phật Tử có giấy mời riêng là 30 người. Quan khách Đức 
từ 70 đến 100 người. Gia Đình Phật Tử Quảng Đức và Đạo Hữu 
chùa Khánh Anh (Pháp) từ 30 đến 50 người cộng với những 
người có chân trong Ban Văn Nghệ. Ngoài ra những chỉ tiết khác 
xin liên lạc về chùa. 

Xin chân thành cảm ơn. 


80 


CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LẺ 
PHẬT ĐẢN 2523 — 1979 
Đại Lễ Phật Đản 2523 sẽ được tô chức tại Hannover vào 
những ngày 4, 5 và 6 tháng 5 năm 1979 


CHƯƠNG TRÌNH TÔNG QUÁT 


Chiều ngày 4.5.79 (9/4 Âm lịch) 
15:00 : Ban Văn Nghệ và Ban Trai Soạn tập trung tại chùa. 
Ngày 5.5.79 (10/4 Âm lịch) 

11:00 : Lễ Quy Y Tam Bảo tại chùa. 

13:00 : Tổng dợt văn nghệ. 

15:00 : Đồng bào Phật Từ từ mọi nơi đến. 

18:00 : Dùng cơm tối. 

19:30 : Đêm Văn Nghệ Phật Đản chính thức gồm hai phần 
chính: Các vũ khúc Phật Giáo và Dân Tộc — Và thoại 
kịch Lịch sử Đức Phật Thích Ca từ Đản Sanh đến Nhập 
Niết Bàn. Với sự đóng góp, cộng tác của: Ban Hộ Trì 
Tam Bảo chùa Viên Giác, Hội Sinh Viên và Kiều Bào 
Phật Tử Việt Nam tại Tây Đức, các Hội Sinh Viên và 
Kiều Bào vùng Bắc Đức. Đặc biệt có sự cộng tác của 
Gia Đình Phật Tử Quảng Đức từ Paris đến. 

Ngày 6.6.79 (11/4 Âm lịch) 

10:00 : Lễ ra mắt Hội Sinh Viên và Kiều Bào Phật Tử Việt 
Nam tại Tây Đức. 

11:00 : Cử hành chính thức Lễ Phật Đản 2523 dưới sự 
chứng minh Đạo sư của chư vị Thượng Tọa, Đại Đức 
Tăng, từ các nơi vân tập. 

12:00: Thọ trai. 

15:00 : Thuyết trình về đề tài: Vai trò của người Phật Tử 
trong giai đoạn đấu tranh hiện tại do Hội Sinh Viên & 
Kiều Bào Phật Tử Việt Nam tại Tây Đức đảm trách. 

17:00: Bế mạc. 


S1 


Đêm Văn Nghệ Phật Đản được tổ chức tại Bethoven Saal ở 
Stadthalle, Hannover. Vậy yêu cầu tất cả quý vị Đạo Hữu và Phật 
Tử ở xa không có chân trong Ban Văn Nghệ nên về thăng tại địa 
điểm trên thay vì về địa chỉ chùa đề cho Ban Trật Tự và Ban Tiếp 
Tân dễ bề sắp đặt. 


ĐỊA CHÍ LIÊN LẠC THƯỜNG XUYÊN 
Chùa Viên Giác, Kestner str. 37 
3000 Hannover l - Tây Đức 
Tel: 0511 — 812891 


+k*** 


DIỄN VĂN KHAI MẠC ĐÊM VĂN NGHỆ 
ĐẠI LẺ PHẬT ĐẢN 2523 NĂM 
TẠI HANNOVER 


NAM MÔ BÓN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT 


- Kính Bạch Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng. 

- Kính thưa quý vị Đại Diện chính quyền, các Cơ quan Tôn 
Giáo, Văn Hóa, Xã Hội, Từ Thiện. 

- Kính thưa các Đoàn Thể Sinh Viên và Kiều Bào Việt Nam 
tại Cộng Hòa Liên Bang Đức. 

- Kính thưa quý vị Đạo Hữu và Phật Tử. 


Kính thưa liệt quý vỊ, 

Lời đầu tiên chúng tôi xin thành thật cảm ơn tất cả quý vị, đã 
không ngại đường sá xa xôi, thì giờ eo hẹp để đến đây tham dự 
với chúng tôi đêm văn nghệ kỷ niệm ngày Đản Sanh của Đức 
Phật Thích Ca hôm nay. Trong không khí trang nghiêm và ấm 
cúng này, chúng tôi xin thay mặt cho toàn thể Phật Tử Việt Nam 


82 


tại Cộng Hòa Liên Bang Đức gởi đến quý vị những lời chào tốt 
đẹp và an lành nhất. 


Cách đây 2523 năm tại vườn Lâm Tỳ Ni thuộc xứ Ấn Độ, Đức 
Phật đã sinh ra trong bao nổi vui mừng của nhân thế. Ngài đã đến 
với cuộc đời đau khổ này rồi Ngài nhận chân được những sự đau 
khổ của con người về cái sanh, cái già, cái bệnh và cái chết đề từ 
đó Ngài đi tìm một chân lý bớt khổ thêm vui. Suốt những năm 
trường dài dằng dặc. Cuối cùng Ngài đã thành đạo và Ngài đã 
đem giáo lý nhiệm mầu ấy ra rao giảng suốt 49 năm trường, đến 
khi Ngài đi vào chốn an vui tịch diệt... Chân lý ấy được gọi là 
Đạo Phật. 


Ngày nay Đạo Phật không những chỉ có mặt tại Á Châu, mà 
khắp trong năm châu đều có hình bóng của Tăng sĩ, Chùa chièn, 
Tự viện, Tín đồ v.v... thường sinh hoạt trong tinh thần từ bi, lợi 
tha của Đạo Phật với nhãn quan trong mọi xã hội hiện hữu. 


Đức Phật ra đời vì chúng sanh còn quá nhiều đau khổ và mục 
đích của Ngài là cứu khổ ban vui. Nên Ngài đã thường dạy: 
“Không có hạnh phúc nào bằng sự yên tĩnh của tâm hồn” và Ngài 
cũng đã nói: “Không có sự phân biệt tôn giáo và giai cấp khi 
trong máu người cùng đỏ và nước mắt người cùng mặn”. Vì con 
người còn phân biệt địa vị, giai cấp, nòi giống nên mới có chiến 
tranh và thù hận, chỉ khi nào loài người biết thương yêu nhau và 
bảo vệ lẫn nhau thì lúc ấy nhân loại mới bớt khổ được vui. 


Chúng ta hôm nay làm lễ kỷ niệm Ngài, chính là để nhớ lại 
cuộc đời Ngài, đã suốt đời vì lợi ích của con người hơn chính 
mình. Vì hạnh phúc của chúng sanh hơn là những niềm vui vị kỷ, 
và cũng để nhằm thức tỉnh lòng người con Phật khắp năm châu 
hãy mau mau chấm dứt hận thù, và tạo thêm nhiều niềm vui chân 
thật. Nhưng “cây muốn lặng mà gió chăng ngừng”, mặc dầu biết 
bao nhiêu người dân Việt đã muốn sống và chết tại đất nước và 
cho quê hương mình, nhưng người Cộng Sản Việt Nam càng ngày 


83 


càng gây thêm hận thù và chém giết, tạo nên bao cảnh tang 
thương mà thế giới đã bao lần lên án. Các Đảng phái đối lập bị 
đàn áp, các nhà lãnh đạo tinh thần của các Tôn Giáo bị bắt bớ, tra 
tấn, tù đày, các Văn Nghệ Sĩ, những người yêu nước bị giam giữ 
trái phép. 


Cũng chính vì sống một cuộc sống con người không ra con 
người, con thú không ra con thú nên đa số người Việt Nam yêu 
chuộng tự do đã liều mình vượt biên ra ổI, cốt tìm cho mình một 
cuộc sông có tự do hơn và đề cho dư luận thế giới biết rằng ngày 
nay tại Việt Nam càng ngày tang thương càng phủ kín, nhân 
phẩm con người bị chà đạp, tình thương bị hạn chế và hận thù 
càng chồng chất nhiều hơn. 


Đứng trước niềm đau ấy, các dân tộc và nhân dân tiễn bộ trên 
thế giới đã vì lòng nhân đạo, nên đã cho những người Việt Nam 
ty nạn Cộng Sản đến được bờ bến an vui và đã nhiệt tình săn sóc, 
giúp đỡ đồng bào Việt Nam trong lúc ban đầu. 


Đặc biệt nhất chúng tôi muốn nói ở đây là Chính phủ cũng như 
nhân dân Tây Đức đã đón nhận đồng bào Việt Nam chúng tôi 
trong thời gian qua một cách chân tình và đầy lòng nhân đạo. 
Chúng tôi cũng không quên cảm ơn Thủ Tướng Albrecht và đồng 
bào Đức thuộc Tiêu Bang Niedersachsen đã đón nhận 1.000 đồng 
bào Việt Nam ty nạn Cộng Sản trên chuyến tàu Hải Hồng vừa qua 
đã là một hành động cao thượng, nhân đạo và rực sáng tình người. 


Chúng tôi cũng xin cảm ơn cơ quan Caritas đã giúp đỡ chúng 
tôi trong việc giải quyết những khó khăn về chuyện chỗ ngủ cho 
đêm Phật Đản hôm nay. Cơ quan Tin Lành đã cho chúng tôi 
mượn phòng ốc cho đồng bào Việt Nam sinh hoạt ở trong thời 
gian này. Cơ quan Maltesen Hilfe Dienst đã giúp đỡ cho chúng 
tôi trong việc mượn phòng Văn Nghệ và xe cộ đê chuyên chở và 
tất cả các cơ quan từ thiện, văn hóa, cá nhân khác cũng đã giúp 
cho chúng tôi trong những ngày Phật Đản và Đêm Văn Nghệ hôm 


84 


nay. Chúng tôi ghi nhận những hy sinh tận tụy giúp đỡ của quý vị 
đôi với chúng tôi. 


Chúng tôi hy vọng rằng đồng bào Việt Nam chúng tôi sẽ sớm 
thích hợp với đời sống mới tại Tây Đức, và chúng tôi cũng xin 
thành tâm kêu gọi Chính phủ Đức cũng như các Đảng phái chính 
trị và Nhân dân Tây Đức thông cảm hoàn cảnh của những đồng 
bào ty nạn Cộng Sản Việt Nam còn lênh đênh trên biển cả. Và 
những người còn sống tại các trại tạm cư tại vùng Đông Nam Á 
Châu, sớm được cứu xét và cho họ được đến Tây Đức hoặc các 
nước tự do trên thế giới để có được cuộc sống an lành hơn. 


Cũng chính vì sự an vui của kẻ khác nên Đức Phật mới ra đời, 
và cũng chính vì hành động của những nước tự do không Cộng 
Sản khác đã vì sự sống còn của dân tộc Việt nên đã tạo thêm cho 
chúng tôi có được tình người và bớt đi thù hận. Đó là một việc 
làm thật chính nghĩa và cao cả. 


Cuối cùng chúng tôi mong rằng tất cả quý vị sẽ thưởng thức 
những điệu vũ, điệu múa Dân Tộc và Phật Giáo, với các bài đồng 
ca và thoại kịch sau đây sẽ đem đến cho quý vị một sự thoải mái 
của tâm hồn 

Kính chào liệt quý vỊ. 

3k3 >k>k>k 


PHÓNG SỰ ĐẠI LẺ PHẬT ĐẢN 2523 — 1979 
tại HANNOVER 


Bao nhiêu chờ đợi nôn nóng cho ngày Đại Lễ. Bao nhiêu lo 
lắng, khổ tâm trong khi chuẩn bị Đại Lễ, mọi người đều mong sao 
cho được thành công... tất cả những vấn đề trên đều hối thúc mọi 
người, cả những đồng bào ty nạn mới đến, lẫn anh em Sinh Viên 
Phật Tử ở đây lâu năm, cũng đều có một niềm lo chung như vậy. 
Vì đây là Lễ Phật Đản đầu tiên được tổ chức đại qui mô tại Cộng 
Hòa Liên Bang Đức. 


85 


Trước khi tô chức Đại Lễ Phật Đản chừng một tháng, Ban Văn 
Nghệ đã tập dợt ráo riết trong những chiều thứ sáu, thứ bảy và 
chủ nhật tại chùa, tại các cư xá Sinh viên. Ban Văn Nghệ đa số là 
tay ngang không “chuyên nghề kịch sĩ” nên tỏ ra ngại ngùng khi 
xướng lên một giọng trong vở kịch hay lời ca nào đó. Có người 
chưa biết nốt nhạc là gì, nhưng hát đại, hát riết rồi cũng quen dần 
đi. Họ hát sao, mình hát vậy, chỗ nào chưa biết thì làm thinh. Tuy 
nhiên, cũng có một vài anh em đã quen “nghề hát xướng”, nên tỏ 
ra điêu luyện từ lúc ban đầu. Nhờ sự tận tụy của tất cả anh chị em 
Sinh Viên cũng như đồng bào ty nạn, và cũng nhờ vào tài nghệ 
điều khiến tập dợt của anh “trưởng ban văn nghệ chùa” nên cuối 
cùng bài hát nào cũng xong, vở kịch nào cũng kết thúc. 


Ekể chuyện “vòng vo tam quốc” thì có lẽ dài dòng và hơi lạc 
đề đi mắt, nên người viết bài này sẽ vào đề ngay để quý vị “khỏi 
la làng” rằng thì là: “nhập đề lung khởi” quá! 


“Ôi thật là đại phước cho Hoàng Gnal Nếu Thái Tử ở lại với 
đời sẽ làm một vị Chuyển Luân Thánh Vương trong thiên hạ. Nếu 
Thái Tử đi tu sẽ là một vị thầy của trời và người”. Đó là đoạn văn 
đoán tướng của Đạo sĩ A Tư Đà cho Thái Tử Tất Đạt Đa trong 
màn kịch Lịch Sử Đức Phật Thích Ca từ Sơ Sanh đến Thành Đạo 
được trình bày trong ngày Đại Lễ. Tai tôi vẫn còn nghe văng văng 
cho đến hôm nay, trong tâm thầm thán phục cho những người con 
Phật đầy niềm tin và ý chí nhẫn nại đó. Nếu ai cũng đều cố gắng 
như thế thì “Đại sự nào mà chăng thành”... 


Ban Tổ Chức cho ngày Đại Lễ Phật Đản đã được bầu trước đó 
hơn cả tháng, nhưng đồng bào ty nạn đột nhiên từ Đông Nam Á 
đến Tiểu Bang Niedersachsen, nên đa số những người có chân 
trong Ban Tổ Chức đều phải đi lo cho người ty nạn, nên công 
chuyện chùa lại bê trễ. Cái nạn ít người mà phải gánh vác nhiều 
công chuyện! 


S6 


Không làm cũng không được, mà làm thì phải làm ra sao đây? 
Đó là những câu hỏi mà Ban Tổ Chức phải điên đầu đi mất. Khả 
năng không phải không có ở Ban Tổ Chức, nhưng chỗ ă ăn và chỗ 
ngủ cho mấy trăm người về tham dự Lễ quả là một vấn đề khó 
khăn và quá phức tạp. 


Trước đó Ban Tổ Chức cũng đã liên lạc với các cơ quan từ 
thiện, xã hội Đức, nhưng vân đê phòng ốc để đón tiếp đồng bào 
về tham dự Lễ quả là một vấn đề khó quá. Có người bảo, chỉ nhận 
tối đa 400 người tham dự thôi, có người nói không được vì cả 
nước Đức chỉ có một ngôi chùa và một năm chỉ có một ngày Phật 
Đản và sau 4 năm nay Cộng Sản vào miền Nam, năm nay đồng 
bào Phật Tử tại đây mới có một ngày LỄ Phật tự do... thì làm sao 
cắm họ đi chùa được v.v.. . Thấy điều nào cũng có lý cả, nhưng 
biết chấp. nhận điều nào đại: Cuối cùng Ban Tổ Chức quyết định 
chỉ có thê đón nhận lo cơm nước và chỗ ở cho 400 người. Thế là 
những văn thư gởi đi, những cú điện thoại gọi trả lời ghi tên tham 
dự Đại Lễ với điều kiện trẻ em dưới 16 tuổi không nên đi. Không 
phải vì lý do gì quan trọng mà vì sự khó khăn của Ban Tổ Chức, 
cũng như nếu em bé dư quá nhiều, rủi lỡ “trở gió, trái trời” hay 
khóc la ầm ï trong đêm văn nghệ thì sao, nên Ban Tổ Chức không 
cho phụ huynh mang em bé đi dự lễ là điều đáng lưu tâm. Thế mà 
vào đêm văn nghệ vẫn còn nghe “tiếng o oe trẻ nhỏ khắp bốn 
tường thành của phòng trình diễn hôm đó”. Thứ đến là mỗi gia 
đình chỉ nên đại diện một người đi dự lễ đề tránh nạn nhân mãn 
nơi cửa Thiền môn”. Và cuối cùng Ban Tổ Chức đã đạt được như 
ý muốn. Có nhiều người đi tham dự không được, gọi điện thoại về 
chùa nói rằng: “Nếu chùa không đủ cơm gạo thì họ sẽ mang cơm 
gạo theo ăn trong 3 ngày lễ”. “Nếu chùa không có chỗ ngủ thì họ 
ra ngủ ngoài nhà gare” — Chao ôi! Nghe sao mà thảm thiết quá 
chừng! Cái điểm chính không phải là thiếu cơm thiếu gạo, mà 
thiếu chỗ ngủ thật sự, nhưng nếu để bà con ra ngủ nhà ga coi sao 
được. Ai chấp nhận chuyện đó. Nên mới có chuyện lạ lùng là đêm 
văn nghệ chính thức cả Đức lẫn Việt đã lên 600 người tham dự. 
Nhiều chừng nào thì vui chừng đó, nhưng Ban Tổ Chức “lạnh 


87 


xương sống” hồi hộp... Vì không biết có đảm đang nổi không. Sợ 
lỡ không xong, sau này đồng bào sẽ trách là: “Đi đến chùa bụng 
ăn chả no, ngủ cũng chả yên” thì nguy quá. Nhưng có lẽ nhờ Phật 
độ và mọi người đều hoan hỷ cảm thông nên đã chả có gì đáng 
tiếc xảy ra sau Đại Lễ cả. 


Trưa thứ sáu, Ban Văn Nghệ và Ban Trai Soạn đã tập trung 
đầy đủ tại chùa. Có nhiều Bác Đạo Hữu từ xa như Dortmund, 
Mũnster cũng đã về trước đó máy ngày để lo giúp chùa trong việc 
trai sOạn; nhiều anh chị em ở xa như Kiel, Bremen, Konstanz, 
Um v.v... cũng đã tụ tập đông đủ. Thật người viết bài này đã 
“động lòng ra nước mắt” trước thiện chí của anh em từ bốn 
phương trời. 


Chiều thứ sáu ngày 4.5, anh em trong Ban Văn Nghệ được “đãi 
một châu” trước băng “món chả chay” của Ban Trai Soạn ân cần 
lưu tâm tới “sức khỏe” của anh em đề trình diễn đêm hôm sau. 


Sáng ngày thứ bảy 5.5.79 mọi người từ mọi nơi đã bắt đầu về 
chùa, Ban Tiếp Tân và Ban Trật Tự làm việc không ngớt tay, Ban 
Trai Soạn cũng quýnh lên vì số người càng lúc càng gia tăng một 
cách mãnh liệt. Nhiều người “đói bụng, đường xa” lâu ngày mới 
có được bữa “tương chao đạm bạc” nên “tấn công tới tấp” làm 
Ban Trai Soạn lo lắng thiếu đồ ăn. 


Một phái đoàn Đạo hữu và Phật tử từ Pháp được Đại Đức 
Thích Minh Tâm hướng dẫn sang được Ban Liên Lạc đón về chùa 
để dự Lễ trưa hôm đó. Quý bà có tuổi đi đường xa mệt nhừ ra, 
nhưng cũng ráng. Vì có lẽ quý bà cũng mong “Đại sự tất viên 
thành”. Ban Văn Nghệ chùa Khánh Anh cũng đã đến và sau đó dự 
lễ Quy Y Tam Bảo tại chùa cho một số Phật Tử hôm đó. Tắt cả 
mọi người đều trở lại nơi “Trung tâm sinh hoạt thanh niên” đề 
dùng cơm. Một sỐ Đạo hữu và Phật tử không có công việc, vào 
buổi chiều hôm đó đi dạo phố. Số còn lại nhất là đồng bào ty nạn 


đi đến những gia đình Đức để “ngoại giao quốc tế”. Nhiều người 


88 


sau này về lại trại tạm cư mình ở vẫn còn nhớ “những giờ phút 
khó quên” nơi gặp gỡ những gia đình Đức. Vì “ông hỏi gà”, “bà 
trả lời vịt”. Lý do là “ngôn ngữ bất đồng”. Chỉ có thế thôi, nhưng 
ai cũng vui. Đây là chương trình Caritas giúp chùa và giúp đồng 
bào ty nạn có cơ hội đến thăm, gặp gỡ những gia đình Đức, nhân 
kỳ Phật Đản này “đề tạo tình cảm thông tuyệt đối” giữa hai quốc 
gia Đức- Việt muôn đời vạn vạn tuế. 


Tất cả Ban Văn Nghệ và Ban Trang Trí chiều hôm đó đều đồ 
sang Stadthalle Hannover để lo tổng đợt và trang hoàng phòng 
cảnh. Mấy anh chị em Phật Tử Quảng Đức đến từ Paris không có 
dịp để đi ngoạn cảnh đó đây mà kịp đến là “xáp vô” lo phận sự 
liền. Các bài hát, bài ca, kịch, múa, Việt Võ Đạo đều được tổng 
dọợt cả. Mọi người đều ° “mệt nhoài” nhưng cũng “gượng cười đê 
lẫy làm vui” trông rất ư là khổ tâm không ít. Ban Văn Nghệ sau 
khi tổng dợt ở lại đó luôn lo “trang điêm” để chuẩn bị “trình 


làng”. 


Trong khi Ban Trai Soạn và Ban Di Chuyên lo cho hơn 400 
đồng bào có phần ăn tại “Trung Tâm Sinh Hoạt Thanh Niên” và 
lo cho có xe để chở đi tất cả mọi người về nơi diễn kịch. Những 
người trong Ban Tổ Chức cũng rôi trí không ít, vì chuyện thì 
nhiều mà người trong Ban Tổ Chức ít quá chỉ có I2 ngươi thôi. 
Gặp người quen cũng chả dám chào, chỉ liếc qua rồi đi luôn, như 
vội vàng và băng hàng rào mà chạy. Quý bà Đạo hữu bên Pháp về 
sau này khen là: “có trật tự” quá, nhưng không biết có thật thế 
không? Hay đó chỉ là “một màn xã giao cầu phước” vì có lẽ quý 
bà ấy thấy bà con Phật Tử bên Đức thật đúng giờ và sắp hàng 
thắng tắp để lãnh cơm cũng nên. Có lẽ Paris còn nhiều chuyện lạ 
hơn thế nữa!!! 


7 giờ 30 tối thứ bảy hôm đó mọi người đến đông nghẹt cả kịch 
trường. Phòng trình diễn có thể chứa 600 người, nhưng ở dưới 


21122 


chứa không hết phải “thượng lầu” cũng gần mây trăm nữa. 


89 


Về phía quan khách — thấy có Đại diện của chính quyền của 
Tiểu Bang Niedersachsen, Đại diện Tin Lành, Đại diện Thiên 
Chúa Giáo, Đại diện Phật Giáo Đức, Đại diện các cơ quan xã hội 
từ thiện như Maltesen Hilfe Dienst, Hội Hồng Thập Tự v.v... 


Mở đầu là diễn văn khai mạc của Đại Đức Chi Bộ Trưởng Chi 
Bộ Phật Giáo Việt Nam tại Đức và hai diễn từ của Đại diện các tổ 
chức Tôn Giáo bạn cũng như những cơ quan văn hóa từ thiện 
Đức. Sau đó bài ca Phật Giáo Việt Nam với hơn 50 nam nữ “danh 
ca nghệ sĩ lừng danh đây đó” đã ra trình làng. Sau bài Phật Giáo 
Việt Nam, bài Việtnam Việtnam; tất cả “bà con nghệ sĩ” có vẻ 
“lên tỉnh thần”. Có lẽ nhờ “bà con ta” vỗ tay cô võ ở dưới hậu 
trường thì phải. 


Sau hai bài ca mở đầu cho chương trình đêm văn nghệ Phật 
Đản hôm đó là điệu vũ “Dân làng đi cấy” từ Paris mang lại. Một 
khung cảnh đáng yêu, một cử chỉ đáng nhớ nhất là những cử chỉ 
nhịp nhàng của những “anh thanh niên và các cô thôn nữ xứ kinh 
đô ánh sáng”. Bà con ai nấy vỗ tay liên hồi, nhưng “quý cô, quý 
cậu” đi cấy ra sao mà vãi mạ “tứ tung lên đầu khán giả và sân 
khấu” khiến sau đó Việt Võ Đạo phải cân thận lắm mới khỏi 
“trượt tuyết” trên sàn. 


Màn múa đũa và múa sập của các “anh chị em Phật Tử” Bá 
Linh trình diễn thật “dịu đàng, nhuần nhuyễn như cháo” khiến bà 
con ai nây hoan hô nhiệt liệt. Sau phần này là phần nghỉ giải lao 
chừng 20 phút để mọi người có thì giờ lo “phận sự riêng”. Sau đó 
lại tiếp diễn phần II của đêm văn nghệ. Màn kịch Lịch sử Đức 
Phật Thích Ca từ Sơ Sanh đến Thành Đạo đã được những “kịch sĩ 
bất đắc dĩ” xướng đi họa lại nhiều lần thấy “hay khó tả” , nhưng 
ngặt cái nỗi, mấy cái Microphone bị hư nên những người ngôi 
dưới cùng của phòng văn nghệ chả biết “mây ông, mấy bà” này 
đang ˆ "nhấp miệng nói” cái gì. Màn kịch quá dài, chia làm 4 xuất, 
gần 20 diễn viên cả nam lẫn nữ. Nàng “công chúa” quá dạn dĩ làm 
“Thái Tử” cứ “bầm gan” khi nghe xong giọng ngâm đầy “não 


90 
nùng” lúc chia ly để Thái Tử đi tìm chân lý. Thật là “vọng cổ 
thành sâu”. 


Sau màn kịch có 2 bản đồng ca Mẹ Việt Nam ơi, Mẹ Việt Nam 
ơi và Trang Sử Mới. Tiếng ca “não nùng ai oán” của “Ban Kịch 
Sĩ” làm ai ai cũng xúc động. Những giọng oanh vàng cứ thế mà 
thi nhau “lảnh lót” suốt một khoảng thời gian trên sân khấu. 


Cuối cùng của đêm Văn Nghệ Phật Đản hôm đó được “Ban 
Kịch, cùng ca sĩ chùa” hát bài khúc hát thành phố, cũng thật hay. 
Hay như “tiếng pháo xé lòng”. Càng về khuya mọi người càng 
mệt mỏi, nhưng thấy màn phác họa chào khán giả, ai nấy đều 
mong đêm văn nghệ càng kéo dài hơn nữa, nhưng sức của anh em 
đã đuối hết rồi. 


Mọi người ra về trong niềm hân hoan khó tả. Cả người Đức lẫn 
người Việt hẹn lại sang năm gặp lại cũng ngày Phật Đản này vui 
vẻ hơn, đông hơn và thú vị hơn. 


Sáng hôm sau, chủ nhật — ngày 6.5 là ngày lễ ra mắt Hội Sinh 
Viên và Kiêu Bào Phật Tử Việt Nam tại Tây Đức. 


Tiếp theo lễ này là lễ Phật Đản chính thức được cử hành long 
trọng theo nghi thức cổ truyền Phật Giáo. Mọi người con Phật 
thành kính dâng lên đắng Tôn Sư những gì chí thành, tha thiết 
nhất trong lời nguyện câu hôm đó. Nét mặt ai nấy đều lộ vẻ vui 
tươi và ít ra những tiếng kệ, lời kinh cũng đã sưởi ấm được lòng 
người trong lúc xa quê hương, xứ sở để có một cơ hội nghìn vàng, 
đáng giá hôm nay. 


Thật là: 
“Dù ai mua đâu bán đâu 


Nhớ ngày Phật Đản năm châu cũng gân” 


Hay: 


9] 


“Quê hương pháp nạn ngập trời 
Là người Phật Tử sao ngồi bó tay... ` 


Chúng ta ở đây còn được tự do hành đạo, đi chùa Lễ Phật bao 
nhiêu thì tại Việt Nam ngày nay không còn được cái hân hạnh ấy 
nữa. Vì bản chất con người Cộng Sản không có tôn giáo. Họ là 
những kẻ mù quáng không tin theo một giáo điều nào ngoài chủ 
nghĩa Mác-Lénin. Cho nên chúng ta, những người con Phật khắp 
năm châu hãy cùng nhau đoàn kết lại, để đưa công cuộc đấu tranh 
chống cường quyên độc tài Cộng Sản Việt Nam đến giai đoạn 
thắng lợi cuối cùng. 


Sau lễ là buổi hội thảo do các anh chị em Sinh Viên và đồng 
bào Phật Tử tô chức, đê tài nói vê: “Vai trò của người Phật Tử 
trong cơn pháp nạn”. 


Đại Lễ Phật Đản năm nay, dầu cực khổ, khiêm nhường, thiếu 
nhiều phương tiện nhưng mọi người đều công nhận rằng đó là 
một cơ hội và một môi trường sinh hoạt tập thê tốt đẹp của tất cả 
Sinh Viên cũng như Kiều Bào Phật Tử Việt Nam tại Cộng Hòa 
Liên Bang Đức. Hy vọng trong thời gian đến Hội Phật Tử ở đây 
hoạt động mạnh mẽ hơn và Lễ Phật Đản sang năm sẽ có nhiều 
nam nữ kịch sĩ hơn. Có nhiều đồng bào tham dự hơn, và có thì 
giờ đàm đạo nhiều hơn, để tạo thêm tình đạo giữa những người 
Phật Tử với nhau một cách tuyệt đối trong tinh thần tự lợi, lợi tha 
của Phật Giáo. 


+ 


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THÓNG NHẤT 
CHI BỘ TÂY ĐỨC 
HỘI SINH VIÊN VÀ KIÊU BÀO PHẬT TỬ VIỆT NAM 
TẠI TÂY ĐỨC 
c/o Chùa Viên Giác 


92 


Kestnerstr. 37 — 3000 Hannover lI — Deutschland 
Tel. 0511 — 812891 


Kính gởi:..... 


Đại Lễ Phật Đản 2523 năm được tổ chức tại Hannover trong 
những ngày 4, 5 và 6 tháng 5 vừa qua đã được thành công một 
cách viên mãn là nhờ vào sự đóng góp, giúp đỡ hy sinh của quý 
cơ quan tôn giáo, xã hội, từ thiện cũng như những đoàn thể và cá 
nhân của người Đức lẫn người Việt Nam, Phật Tử cũng như 
không Phật Tử. Đó là một điều khích lệ rất lớn lao cho chúng tôi 
trên bước đường phát huy văn hóa Dân Tộc và Đạo Pháp tại nơi 
đây. 

Chúng tôi thành tâm tán thán công đức của liệt quý vị và xin 
hồi hướng công đức ấy lên Tam Bảo chứng tri và nguyện cầu cho 
chúng ta - những người Việt Nam cũng như những bạn bè Đức — 
càng ngày càng thông cảm, hiểu biết, cộng tác với nhau chặt chẽ 
nhiều hơn nữa trong tinh thần từ bi của Đạo Phật và tự lợi, lợi tha 
để dìu dắt muôn loài. 


Kính chúc tất cả quý vị và các bạn luôn luôn dũng mãnh và 
tinh tân trong hai lãnh vực Đời và Đạo. 


Kính chào liệt quý vị. 


Hannover, ngày 15.5. 979 
Chi Bộ Trưởng Chị Bộ PGVN tại Đức 


Đại Đức Thích Như Điền 
Hội Trưởng Hội SV và KB PT tại Tây Đức 


Văn Công Trâm Pd Thị Minh 


93 


Đêm văn nghệ đã thành công, cuộc lễ đã bế mạc, những ngày 
sau đó người Việt cũng như người Đức tại Hannover đã đọc được 
những sinh hoạt về đêm văn hóa vào tối 5.5.1979. Sau đây là bản 
dịch của Phật Tử Nguyễn Ngọc Tuấn từ báo Allgemeine Zeitung, 
ra ngày 8.5.1979. 


NHỮNG GIỜ PHÚT 
QUÊN KIẾP THA HƯƠNG 


Kiều bào Việt Nam tổ chức đêm Văn Hóa đầu tiên. Một khung 
cảnh mới mẻ đã được diễn ra tại Beethovensaal của Stadthalle. 
Lần đầu tiên tại Cộng Hòa Liên Bang Đức, các Việt Kiều đã tô 
chức mời những người đồng hương vừa trốn chạy chính quyền 
đảng Cộng Sản Việt Nam. Trên 400 người từ Niedersachsen cùng 
các nơi khác và cả đến tận Paris cũng đã kéo nhau về Hannover 
để được sông qua những giờ phút quên lãng kiếp tha hương. Lần 
lượt các vũ điệu, khúc hát, hát bè, hát đối được phô bày để tô 
điểm thêm cho những màu sắc rực rỡ của đêm văn nghệ. 


Một vở kịch tựa đề “Lịch sử Phật Thích Ca” được mang ra 
trình diễn lần đầu tiên tại đây để kỷ niệm Phật Đản năm thứ 2523, 
đúng ra là năm nhập Niết Bàn của Đức Cồ Đàm. Ngài không phải 
là một vị Thần Thánh hay chúa tế muôn loài mà chỉ là một người 
đã chứng Đạo và muốn đưa chúng sanh qua tận bên kia bờ giác 
ngộ. 


Với những lời thật văn vẻ và trầm bồng như một khúc nhạc, 
Đại Đức Thích Như Điền đã khai mạc buổi lễ và gởi lời chào đến 
các quan khách Đức bằng Việt ngữ. Cũng lúc đó một kiều nữ Việt 
Nam diễn tả những lời này lại bằng Đức ngữ. Sau những lời cảm 
ơn các Hội Thánh các cơ quan Từ Thiện cùng quân đội Đức đã có 
thiện chí góp phần cho Lễ Phật Đản, Đại Đức Thích Như Điển 


94 


ngỏ lời rằng: “Chúng tôi không quên ơn Thủ Tướng Albrecht 
cùng dân chúng Niedersachsen đã tiếp nhận 1.000 đồng bào ty 
nạn Việt Nam từ tàu Hải Hồng. Đó là một nghĩa cử cao thượng 
chứa đầy lòng nhân đạo và rực sáng tình người. Giáo Hội Phật 
Giáo Việt Nam, Chi Bộ Tây Đức còn cho biết thêm là khoảng 
80% các người ty nạn theo Phật Giáo. Ông Karl Stort, Phó Chủ 
Tịch Hội Phật Giáo Tây Đức đã nhắc lại trong bài diễn văn: “Đó 
là một sự đe dọa trầm trọng cho những ai sông xa quê hương, 
đang khao khát một nếp sống tinh thần trong văn hóa, tôn giáo và 
lý tưởng”. 


Tiếp theo phần khai diễn chính thức là một chương trình thật 
phong phú kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ đã làm các khán giả say 
mê thỏa thích từ nhạc khúc Mẹ Việt Nam ơi, Việt Nam Việt Nam, 
đến các màn trình diễn Việt Võ Đạo. Đặc biệt vũ điệu múa đũa đã 
được các anh chị ở Bá Linh biểu diễn thật khéo léo và linh động. 
Vũ điệu này là tượng trưng cho tình thân hữu, yêu chuộng hòa 
bình và nề nếp của người Việt Nam 


+k** 


Rồi năm đó Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu được tổ chức vào ngày 
26.8.1979 tại Ludwig — Brunstr. 9-11, 3000 Hannover. Cũng đã 
được tờ báo Bild tại Hannover tường thuật về Đại Lễ này. 


Mỗi năm đồng bào Phật Tử tại Tây Đức nói riêng và trên thế 
giới nói chung cử hành 3 Đại Lê quan trọng nhât. 


Đó là Đại Lễ Phật Đản - kỷ niệm ngày Đản Sanh của Đức Phật 
- nhằm vào 15.4 Âm lịch, thường xảy ra vào tháng 5 Dương lịch. 
Kế đó là Lễ Vu Lan. Lễ Vu Lan là lễ để báo ân phụ mẫu. Ngày Lễ 
Vụ Lan người phật Tử về chùa tụng kinh, niệm Phật và cầu 
nguyện cho cha mẹ hiện tiền được tăng long phước thọ, cũng như 
cha mẹ quá vãng được siêu sanh Tịnh Độ. Ngoài ra ngày Lễ Vu 
Lan cũng là ngày đặc biệt dành để nhớ về Mẹ. Nếu ai hân hạnh 


95 


còn mẹ thì được cài lên áo một cánh hoa hông. Nêu ai mât mẹ thì 
cài cho mình một bông hoa trăng. 


Ngoài ra còn một Đại Lễ khá quan trọng khác là Tết Nguyên 
Đán. Người Việt Nam thường hay cử hành vào khoảng tháng 2 
dương lịch. Ngày Tết là ngày vui chung của Dân Tộc, không phải 
chỉ là ngày riêng của Phật Giáo, nhưng Phật Giáo cũng kỷ niệm 
ngày Tết âm lịch rất long trọng, vì ngày Mông Một tháng Giêng 
nhằm vào ngày vía Đức Di Lặc. Phật Giáo đã có mặt lâu đời - gần 
1.800 năm tại Việt Nam nên có thê nói rằng ngày lễ của Dân Tộc 
cũng là ngày lễ của Phật Giáo và ngày lễ của Phật Giáo cũng là 
ngày lễ của Dân Tộc vậy. Bà con nô nức đi chùa lễ Phật, xin xăm, 
hái lộc đầu năm đề lấy hên. Mặc dầu ngày Tết cỗ truyền của Dân 
Tộc Việt Nam nhằm vào mùa đông tuyết giá, lạnh buốt thấu 
xương; nhưng người Phật Tử vẫn lặn lội về chùa đề lễ Phật. Vì tắt 
cả đều quan niệm rằng đầu năm được tốt suốt năm Ấy cũng tốt 
đẹp. Do đó để tạo cho tâm linh mình có một cuộc sông cao đẹp 
trong suốt năm. Đầu tiên là họ đi chùa. 


Ngoài những Đại LỄ trên, tại chùa hay tại tư gia của Phật Tử 
còn tô chức những lễ đám ma, đám cưới, an vị Phật, vê nhà mới, 
câu an v.v... 


Để quý vị theo dõi những lễ tiết có tính cách tỉnh thần này, 
chúng tôi xin trình bày một sô lễ điên hình như sau: 


ĐÁM MA 


Đám ma - mới nghe hai tiếng này ta có cảm tưởng buồn thê 
thảm! Người còn sống ít ai muốn nghe và không cần biết đến sự 
chết là gì. Nhưng chết là một định luật. Vì Đức Phật có dạy rằng: 
“Cuộc đời là vô thường: nhưng sự chết là chắc chắn”. — Ai sinh ra 
rồi cũng phải chết cả. Có người chết già, có người chết trẻ. Có 
người mới sinh ra đã chết rồi. Sự chết đến và không chối từ một ai 
cả. 


96 


Phật Giáo quan niệm rằng, chết không phải là hết, mà chết là 
bắt đầu lại một kiếp sống khác. Sự sông cũng giống như một dòng 
điện - điều này để chỉ về vấn đề tinh thân. Sự chết giống như bóng 
đèn bị hư — bóng đèn tượng trưng cho thân thể. Thân thể này hư 
đi không có nghĩa là tỉnh thần bị mắt mà chỉ thay đối thôi. Cũng 
như bóng đèn cháy không có nghĩa là điện hết. Điện vẫn còn hoài, 
nếu ta thay đổi bóng sáng hơn hoặc yêu hơn, nó sẽ lệ thuộc vào 
đó mà tồn tại chứ không mắt hãn. 


Vì thế, việc sinh và tử đối với Đạo Phật rất quan trọng. Nhân 
của kiếp này là quả của kiếp sau. Quả của kiếp sau sẽ là nhân của 
kiếp sau nữa. Nó cứ biến đôi liên tục hoài như vậy, cho nên gọi là 
luân hồi. Nếu người nào muốn gặt được kết quả tốt trong tương 
lai, ngay hiện tại phải gieo nhân lành. Vì một hạt lúa lép sẽ không 
bao giờ mọc thành một cây lúa tốt được. Nhân không tốt thì quả 
sẽ ra xấu. Đó là định luật nhân quả vậy. 


Khi một người chết — theo truyền thống người Việt Nam — hay 
thích chôn, nhưng những năm gân đây cũng có nhiều người thiêu. 
Ở Đức việc thiêu và chôn đều có sở nhà đồ lo liệu. Những vị lãnh 
đạo tỉnh thần chỉ làm một số việc nhất định của mình thôi. Khi có 
người trong gia đình mất, điều đầu tiên là gia chủ liên lạc với 
chùa. Chùa sẽ coi ngày giờ để chôn hợp với ngày tốt xấu và tuổi 
kiêng cữ cùng với giờ dự định của nhà thiêu hoặc nhà quàng ở 
nghĩa địa. 


Ở Việt Nam, khi một người chết, người nhà thường mời Thầy 
về cúng, tụng kinh, đủ mọi nghĩ lễ như nhập liệm, thành phục, 
tống táng, mở cửa má, làm tuần thất v.v... Nhưng ở đây vì đường 
sá quá xa xôi, vã lại Tăng sĩ lại ít, cho nên quý Thầy hoặc quý Cô 
tại Tây Đức chỉ đi đưa đám ma thôi, nhiều khi lễ nhập liệm cũng 
không tham dự được nữa. Vì lễ nhập liệm thường xảy ra trước 
ngày chôn hoặc thiêu 3 đến 7 ngày, do đó không có thì giờ để ở 


97 


lại chờ cho đến ngày đi đám; nên lễ nhập liệm thường là gia đình 
tự lo liệu. 


Đám ma tại Việt Nam để bao nhiêu ngày cũng được và tụng 
kinh bao nhiêu tiếng đồng hồ cũng không sao, và quan tài có thể 
đề tại tư gia của mình, không nhất thiết phải để lại bệnh viện, trừ 
trường hợp chết bắt đắc kỳ tử. 


Ở Đức lại khác, khi đi vào phòng của vị lo về vẫn đề tỉnh thần 
cho tín đồ của mình để chuẩn bị các cuộc lễ tống táng, nhìn lên 
trên tường thấy đề mấy chữ rằng: “yêu cầu không được làm lễ quá 
20 phút”. Những lần đầu tiên tôi hơi khó chịu về sự ràng buộc 
này; nhưng riết rồi cũng quen đi. Vì sau mình còn nhiều đám khác 
nữa, nên thời tụng kinh chỉ khoảng 15 đến 20 phút trong nhà 
quàng tại nghĩa địa thôi. Tất cả mọi người đi đưa đều đi theo quan 
tài, tiễn chân người mất đến nơi an nghỉ cuối cùng. 


Người trong tang quyên mặc tang phục màu trắng, tượng trưng 
cho sự buồn rầu thương tiếc người thân trong gia đình đã ra người 
thiên cô. Con trai, con dâu, cháu nội để tang cha, mẹ, ông bà trong 
vòng hai năm mới xả tang. Con gái, cháu ngoại và rễ chỉ để tang 
trong vòng một năm. Có nhiều nơi để tang ít hơn thời gian dự 
định. Mục đích của việc để tang là nhằm trả hiếu cho ông bà cha 
mẹ có công sinh thành ra mình và nuôi dưỡng cho ta lớn khôn 
trong xã hội. 


Mỗi người đi đưa có thể cầm một nén nhang hoặc một cành 
bông, đến huyệt khi quan tài hạ xuống, quý Thây sẽ tụng kinh Bát 
Nhã, Vãng Sanh, một vài bài kệ và thần chú. Sau đó những người 
thân lần lượt đến trước huyệt căm nhang xuống một nơi bên cạnh 
hoặc ném bông xuống huyệt cùng với hai xuông đất. Lần lượt như 
thế cho đến người cuối cùng. Tiếp theo là tang chủ cảm tạ những 
người đi đưa đám. 


98 


Nếu người chết ấy có muốn thiêu thì khỏi phải ra mộ - nhưng 
nghỉ thức chia buồn lần. cuối cùng bằng cách cắm nhang hoặc 
liệng bông lên quan tài vẫn có thê thực hiện trong nhà quảng. Sau 
khi thiêu, hài cốt có thể chôn tại nghĩa địa hoặc mang về thờ tại 
chùa, tùy theo sự yêu cầu của tang chủ. 


Đám tang xong, tất cả bà con quyến thuộc trở lại nhà làm một 
cái lễ gọi là Trí Linh. Nghĩa là an trí hương linh một chỗ yên ổn 
cho đến khi xả tang sẽ thờ chung với bàn thờ ông bà chết đã lâu 
đời. Có nhiều đám vừa thờ tại chùa và vừa thờ tại nhà. Trong thời 
gian từ khi chết cho đến tuần 49 ngày - mỗi ngày tại nhà người 
thân đều nấu cơm cúng. Vì Tigười fa quan niệm răng, sống như thế 
nào thì chết cũng như thế ấy, cho nên các lễ vật trên bàn thờ của 
hương linh gồm có: bông, quả tươi, cơm, thức ăn, ba chén trà, hai 
đôi đũa v.v... 


Bên trên là hình Phật (có nơi thờ một bàn thờ riêng) bên dưới 
là hình người mất — hai bên là hai cây đèn cầy trắng, ở giữa là ba 
cây nhang. Đèn cầy tượng trưng cho ánh sáng, nhang tượng trưng 
cho sự thanh khiết, thơm tho, trong sạch. Cúng đèn và cúng nhang 
là cúng cho phần hồn của người mắt, và người ta quan niệm rằng 
qua 49 ngày, nêu không đi đầu thai thì tâm thức kia sẽ trở thành 
cô hồn, sông dật dờ không có nơi nương tựa nên cần câu kinh 
tiếng kệ nhiều hơn. 


Bằng chứng nào để biết rằng người chết đã đi đầu thai hoặc 
chưa đi đầu thai, thì người ta không biết rõ. Người ta chỉ biết rằng 
đó là bổn phận của người sống phải làm cho người chết mà thôi. 
Cũng như bổn phận của một người mạnh phải lo thuốc thang, 
cơm cháo cho kẻ bịnh, khi nào bịnh lành sẽ tính chuyện khác. 
Điều cần thiết và quan trọng nhất của một bịnh nhân là làm sao 
cho hết bịnh, còn những chuyện tương lai không cần phải bận 
đến. Đức Phật cũng có dạy răng không nên hỏi thiên đường địa 
ngục ở đâu cả mà hãy sông cho hiện tại. Vì hiện tại tốt tương lai 
sẽ tốt. 


99 


Ví như một người trũng mũi tên độc. Điều đầu tiên và cần yếu 
nhất là phải làm sao tìm cách rút mũi tên độc bỏ đi cho người ta 
khỏi bị chết; không nên đứng đó để hỏi rằng mũi tên này do ai 
bắn, và từ đâu bắn đến v.v... Nếu suy nghĩ như vậy chăng có ích 
lợi gì cho người bị nạn cả. Việc tìm hiểu như thế đã làm cho nạn 
nhân chết đi trước rồi mà không cứu được thì cũng chăng có ích 
lợi gì cả. 


VỊ lãnh đạo tỉnh thần có bổn phận phải giảng thuyết cho tang 
chủ biết về cuộc đời là vô thường. Sự sống, chết, giàu sang, địa 
vị, công danh v.v... chỉ là những sự giả tạm của trần gian. Điều 
quan trọng của người Phật Tử là phải cố gắng tu niệm đề thoát ly 
sanh tử luân hồi. 


ĐÁM CƯỚI 


Việc chết đối với người Phật Tử Việt Nam quan trọng bao 
nhiêu thì việc sông cũng không kém phân quan trọng đó. Trong 
đời con người có Š g1aI đoạn quan trọng: 


- Giai đoạn thứ nhât là thuở âu niên, từ khi sơ sanh đên 12 tuôi. 
Tuôi này còn ăn ở với cha mẹ, tựa nương vào anh em, rât hôn 
nhiên trong trăng, chưa hiệu việc đời và tự do tự tại, ít gây nên tội 
lỗi. 


- Tuổi thiếu niên từ 12 tuổi đến 18 tuổi là giai đoạn thứ hai 
trong đời người. Giai đoạn nảy mở ra một lối đi, một cái nhìn 
rộng rãi từ trong phạm vi gia đình ra đến ngoài xã hội, học đường. 
Đây là giai đoạn chưa có quyết định gì quan trọng, vì người thiểu 
niên trong lứa tuổi thanh xuân có rất nhiêu mộng mơ, sống ít thực 
tế, và cũng chính tuổi này dễ gây ra tội lỗi hơn cả. 


- Giai đoạn thứ ba là giai đoạn thanh niên từ I8 tuổi đến 35 
tuôi. Đây là giai đoạn tràn trê sức sông, lao mình vào công danh 


100 


sự nghiệp, học hành thị cử, tạo lập gia đình, tìm kiếm hạnh phúc 
trên tiên tài, địa vị hay sắc đẹp v.v... 


- Giai đoạn thứ tư là giai đoạn trung niên từ 35 tuổi đến 50 
tuổi. Bỏ giai đoạn thanh niên ở lại sau lưng, lúc đến tuổi trung 
niên con người trở nên chững chạc dần dầu nam hay nữ. Nếu ở 
giai đoạn thanh niên chưa có gia đình và sự nghiệp, thì ở thời 
điểm này nam nữ cũng có thể tiếp tục tạo dựng được; nhưng sức 
lực không đồi dào như lứa tuổi thanh niên. 


- Giai đoạn cuối cùng của đời người là thời kỳ lão niên, từ 50 
tuổi trở đi, đến khi chết. Ngày xưa người ta chia ra 50 tuổi gọi là 
lão niên có lẽ loài người có tuổi thọ yêu; còn bây giờ, từ 60 tuôi 
trở đi mới gọi là già. Nhưng chữ già ở đây cũng khó có thể diễn tả 
được. Một người đá banh chỉ có thê đến 35 hoặc 40 tuổi là về hưu 
rồi. Tuổi đó là già lắm đối với một người đá banh. Nhưng đối với 
khoa học, dầu một người làm việc cho đến 70 tuổi, lại càng nhiều 
kinh nghiệm hơn. Vì khoa học càng ngày càng tiễn mà sức hiểu 
của con người càng ngày càng giảm đi, nên cũng có thể gọi người 
nghỉ việc ở lớp tuổi này là hưu non vậy. 


Trong 5 giai đoạn của đời người trên, có người chỉ đi đến được 
1, 2 hay 3 rồi kết liễu cuộc sống. Cũng có người đi đến hết 5 giai 
đoạn. Nhưng dầu đi trọn đường hay giữa đường đi chăng nữa, kết 
quả chẳng có gì đâu, vì khi sinh ra chỉ có hai bàn tay trắng mang 
vào cuộc đời này, thì khi chết đi cũng chỉ trăng tay thôi. Nói như 
thế không có nghĩa là bi quan yếm thế. Nhưng sự thực của cuộc 
đời là như vậy. 

Cho nên mới bảo người sống trên 80 tuôi là thượng thọ, 60 tuổi 
là hưởng thọ, dưới 60 tuổi là hưởng dương. Chết trong thời thanh 
xuân gọi là yếu tử. Biết rằng sinh ra là phải chết. Nhưng lúc sống 
phải lo cho ra sống, nên phải thành lập gia đình, sinh ra con cái đề 
nói dõi tông đường nên cần phải kết hôn. Chỉ trừ những người tu, 
mới không thành lập gia đình, chứ còn ở đời thì ai cũng phải trải 
qua giai đoạn ấy hết. 


101 


Đám cưới có thể tổ chức tại nhà mà cũng có thể tổ chức tại 
chùa. Có một điều đáng lưu ý là đám ma dầu người thân hay 
không thân, được mời hay không được mời vẫn tìm cách đến 
tham dự và chia buồn cùng tang quyến được. Nhưng đám cưới thì 
ngược lại; người nào được mời mới đi, nêu không được mời mà 
đến chung vui thì chủ nhân không vui gì mấy. Có lẽ vì không sắp 
đặt trước nên lo không kịp cũng nên. 


Ngày nay ở hải ngoại, nhất là ở Đức; nếu là những Phật Tủ, 
thường hay làm đám cưới tại chùa. Một đám cưới dầu đơn giản 
đến đâu cô dâu cũng có đội khăn chữ nhân theo kiểu các mệnh 
phụ phu nhân trong chốn hoàng cung thuở trước, mặc áo gầm 
v.v... Chú rễ đội khăn đóng màu đen, mặc áo dài quốc phục, nêu 
người ấy theo xưa. Nếu theo thời nay thì chú rỀ mặc bộ đồ tây. 
Hai Phật Tử đến trước điện Phật chắp tay quì xuống phía sau vị 
lãnh đạo tinh thần. Sau khi tụng một thời kinh câu an là lời tuyên 
thệ của cô dâu chú rễ trước Phật đài nguyện sống trọn đời bên 
nhau và chia xẻ cũng như an ủi nhau trong lúc khó khăn cũng như 
buồn vui trong cuộc sống. (Xem quyền Lễ Nhạc Phật Giáo, phần 
cầu an đề biết thêm lời tuyên thệ này). 


Sau khi làm lễ phát nguyện xong, cô dâu và chú rễ được nghe 
từ vị lãnh đạo tỉnh thần một bài giảng về Ý nghĩa Đạo Vợ Chồng, 
trích ra từ kinh Thiện Sanh. Những lời dạy này do chính Đức Phật 
chế ra khi Ngài còn tại thế. Cô dâu và chú rẻ đến trước bàn thờ 
ông bà để lạy ra mắt và cầu mong ông bà chứng giám cho cuộc 
lương duyên bền chặt. Kế đó đại điện bên nhà trai và bên nhà gái 
mang nhẫn cưới cũng như các tư trang mà nhà trai đi cho cô dâu 
đến trước mặt vị lãnh đạo tinh thần cũng như mọi người. 


Vị lãnh đạo tỉnh thần làm lễ chú nguyện trên hai chiếc nhẫn, 
cầu nguyện cho đôi vợ chồng trăm năm hạnh phúc; đoạn vị lãnh 
đạo tinh thần cầm hai chiếc nhẫn trên tay và bảo chú rẻ đeo cho 
cô dâu và sau đó cô dâu đeo cho chú rê. Còn đồ nữ trang thì đại 


102 


diện bên nhà trai - một bà lớn tuổi - sẽ đến đeo dây chuyền hoặc 
bông tai cho cô dâu. Tại chánh điện của chùa, cô dâu, chú rỄ sẽ 
nhận được lời chúc tụng của mọi người và ngay cả những quà 
tặng nhân ngày cưới. 


Ngày xưa người ta cho đồ đạc TẤt nhiều; nhưng bây giờ những 
người thân quen thường hay đi tiền để tự ý cô dâu, chú rễ muốn 
mua sắm _øì thì mua dễ hơn là đồ đạc; vì có nhiều người tặng quà 
sẽ có nhiều thứ đồ giống nhau. 


Sau khi buổi lễ nơi điện Phật hoàn tất, đại diện bên nhà trai và 
nhà gái cảm ơn những người đến tham dự. Sau đó, mọi người 
cùng ra chung vui bằng một tiệc trà bánh thân mật hoặc một bữa 
cơm chay tùy theo cô dâu chú rễ yêu cầu. Nếu những đám cưới 
được tổ chức vào buổi trưa trong ngày thì thường có dùng cơm 
chay tại chùa. Còn đám nào tổ chức buồi chiều thì khách chỉ dùng 
bánh ngọt. Sau đó tất cả được mời ra nhà hàng hoặc nơi hội họp 
để mở tiệc. Tiệc đây là tiệc mặn chứ không còn tiệc chay nữa. Vì 
những người tham dự không hoàn toàn là những người Phật Tử. 
Nhưng Phật Tử cũng không có nghĩa là chay tịnh trọn đời, chỉ có 
2 ngày trong tháng là răm và mông một mà thôi. Có nhiều TEƯỜI 
Phật Tử tại gia cũng ăn chay trường; nhưng rất hiếm. Điều cần 
lưu ý ở đây là tại chùa không được dọn đồ mặn, chỉ ngoài phạm 
vi chùa mới có thê làm được điều đó mà thôi. 


Một đám cưới đại khái được diễn ra như thế tại chùa. Còn nếu 
tại tư gia, thì cô dâu chú rễ chỉ có Lễ Phật và Lễ Ông Bà, sau đó 
bà con hai họ ngồi lại quây quần bên nhau để ăn uống chúc tụng 
cho cô dâu chú rể. Đó là một đám cưới đơn giản, còn đám nào 
muốn tổ chức rình rang hơn theo khả năng của mình thì có thể 
mời đông người hơn, hoặc tô chức lớn hơn nữa. 


Có nhiêu người Phật Tử ở xa chùa, ít có vê chùa thường xuyên 
được nên cũng muôn mời vị lãnh đạo tinh thân vê nhà riêng của 
mình đê làm Lễ Câu An, Lê khai trương tiệm buôn hay An vị 


103 


Phật v.v... Lễ Cầu An là lễ cầu nguyện cho gia đình được yên ổn 
làm ăn, vợ chồng hòa hợp, con cái nên người. Lễ khai trương là lễ 
mà những người Việt Nam tin rằng rất quan trọng cho việc thịnh 
suy của một cửa tiệm, nên cũng mời vị lãnh đạo tính thần đến 
giúp đỡ ý kiến và làm Lễ cầu nguyện. Lễ An Vị Phật là lễ mà tại 
nhà các Phật Tử đã có bàn thờ, có Phật; nhưng chưa làm lễ khai 
quang điểm nhãn. Vị lãnh đạo tỉnh thần được mời đến giúp cho 
việc đó, để sau khi Lễ An Vị Phật xong chính những Phật Tử này 
có thể tự tụng kinh lễ Phật hàng ngày, thay vì đến chùa. Vì ở đây 
đường sá quá xa xôi, không như ở trong nước. 


Trên đây chỉ là một số việc cơ bản mà người Phật Tử cần trực 
tiếp đến vị lãnh đạo tinh thần. Ngoài ra, ở hải ngoại ngày nay còn 
nhiều vấn đề phức tạp hơn, như vợ chồng sống không yên ôn, con 
cái hư đốn v.v... cũng nhờ đến vị lãnh đạo tinh thần giải quyết. 
Cũng có nhiều người ở tù hay bị bịnh điên loạn, vì hoàn cảnh xa 
gia đình buồn bã, nhớ người thân thuộc. Hoặc trên đường ty nạn 
hải tặc ức hiếp, nên sinh ra mất trí v.v... cũng đều cần đến sự cố 
vấn, giúp đỡ, an ủi của những vị lãnh đạo tinh thần. Có nhiều cặp 
vợ chồng rất nghịch nhau, không ai chịu nhịn ai cả, nhưng phải 
chịu thua phép Phật, nên sau khi nhận được những lời khuyên của 
vị lãnh đạo tinh thần, cả hai người về nhà sống có hạnh phúc. 
Không phải vị lãnh đạo tinh thần tài giỏi hay có phép lạ gì cả, mà 
chỉ có một điều là người trong cuộc lúc nào cũng cho điều mình 
nói ra và suy nghĩ là đúng, rồi chấp chặt vào đó, nên mới sinh ra 
sự rắc rỗi như vậy. 


Vị lãnh đạo tỉnh thần là người đứng ngoài, thấy được sự việc ở 
nhiều khía cạnh, sau khi nghe hai đương sự đã trình bày, nên có 
thể cho những lời khuyên giải một cách hợp tình hợp lý. Nhất là 
giải quyết vần đề đó trên căn bản tự do và bình đăng của Đạo 
Phật. Điều ấy cũng giống như một Bác sĩ giải cứu một bệnh nhân. 
Điều quan trọng là bệnh nhân ấy có chịu uống thuốc đề lành bệnh 
hay không, chứ việc lành bệnh không hoàn toàn lệ thuộc nơi vị 
Bác sĩ. Dầu vị Bác sĩ ấy giỏi đến đâu đi chăng nữa mà con bệnh 


104 


không chịu phục tùng thì bịnh cũng chẳng bao giờ lành cả. VỊ 
lãnh đạo tỉnh thần của một tôn giáo cũng giống như một Đác sĩ 
chữa bệnh cho con bệnh. Bác sĩ ngoài đời thường chữa về thân 
bệnh; nhưng ở đây vị lãnh đạo tính thần lo chữa về tâm bệnh. 
Thân bệnh có khó chữa đến đâu đi chăng nữa cũng có thê biết nơi 
nào đau, chỗ nào yêu và có thê chữa lành được. Còn tâm bệnh là 
một vấn đề vô hình, , quả là điều rất khó khăn và phức tạp. Do đó 
bắt buộc người lo về tỉnh thần phải hiểu tâm lý người đối diện và 
quân chúng thật nhiều mới có thể thành công. 


Ở tại Đức từ năm 1977 cho đến năm 1979 chỉ có một mình tôi 
lặn lội đó đây, lo tiếp xúc với các Hội Đoàn, thành lập Niệm Phật 
Đường, Ban Hộ Trì Tam Bảo cũng như Hội Sinh Viên và Kiều 
Bào Phật Tử. Dĩ nhiên một mình tôi cũng không làm nên đại sự 
được, phải cần có nhiều người trợ lực mới thành công được mọi 
việc; nhưng giai đoạn ban đầu phải nói là giai đoạn khó khăn 
nhất. Đến cuỗi năm 1979 có quý Thầy Thích Giác Minh, Thầy 
Thích Minh Thân, Thầy Thích Minh Phú, Thầy Thích Thiện Tâm, 
Ni Cô Diệu Ân, Ni Cô Diệu Hạnh, Ni Cô Diệu Chương và Ni Cô 
Minh Loan đến Đức. Do đó Chi Bộ Phật Giáo Việt Nam tại Tây 
Đức có thể hình thành được một cách dễ dàng. 


Cuối năm 79 chúng tôi có một buổi họp đề bàn về những công 
việc Phật sự trong tương lai tại xứ Đức và việc thành lập Chi Bộ. 
Mọi người hiện diện đều tán thành và ngày 15 tháng 3 năm 1980 
chúng tôi đã gởi một văn thư đến đồng bào Phật Tử khắp nơi để 
giới thiệu thành phần Ban Chấp Hành như sau: 


Chi Bộ Trưởng  : Đại Đức Thích Như Điển 

Chị Bộ Phó : Đại Đức Thích Giác Minh 
Tổng Thư Ký : Đại Đức Thích MinhThân 
Phụ tá Tổng Thư Ký: Ni Cô Diệu Ân 

Thủ Quỹ : Thầy Thích Thiên Tâm 


105 


Quý vị này mới đến Đức, nên điều căn bản đầu tiên là phải ổn 
định đời sống, sau đó lo học tiếng Đức và tìm cách làm quen với 
sinh hoạt nơi đây mới có thê bắt tay vào việc được. Sư Giác Minh 
ở vùng Aachen, Thầy Minh Thân ở vùng Barntrup, Thầy Minh 
Phú, Thầy Thiện Tâm và Cô Diệu Ân cũng như Cô Minh Loan ở 
vùng Mũnnerstadt. Đến năm 1980 có Thầy Thích Trí Hòa đến 
vùng Mũnchen và năm 1984 có NI Sư Diệu Tâm từ Việt Nam 
sang hiện ở vùng Hamburg. Sư Giác Minh, Thầy Trí Hòa và Thầy 
Minh Thân đã lần lượt đi Hoa Kỳ để chăm lo những Phật sự tại 
Oklahoma, San Diego và San Francisco liên tục rời khỏi nước 
Đức từ năm 1982 cho đến nay. Có nhiều người Phật Tử bảo rằng 
quý Thầy đã đi tu rồi mà còn chọn lựa chỗ này chỗ khác. 


Theo tôi thấy, cái khó khăn nhứt cho người ty nạn Việt Nam 
tại Tây Đức - không riêng gì các vị Tu sĩ — là sinh ngữ và khí hậu 
quá lạnh về mùa Đông. Nếu số quý Thầy ấy tìm đến những nơi 
âm áp hơn cũng là điều dễ hiểu. Vì Việt Nam được sinh ra từ xứ 
nóng, đã chịu nóng nực quen rồi, khi gặp lạnh là khó có thể chịu 
được hàn độ thấp. Nhưng sự nóng lạnh rồi có thể cũng quen dần 
được, nhưng cái ngôn ngữ khó như tiếng Đức đối với quý vị lớn 
tuổi chăng bao giờ quen được. 


Có nhiều người bảo với tôi rằng có mắt mà cũng như mù, có 
miệng mà giống như câm, vì có nói được tiếng nào đâu, và đương 
nhiên là cũng có thê đọc được. Tuy nhiên, đó chỉ là giai đoạn lúc 
ban đầu, sau đó từ từ cũng quen dần đi. Riêng những thế hệ trẻ thì 
khỏi nói, chúng hội nhập vào đời sống tại Đức một cách tài tình; 
nói tiếng Đức rành hơn tiếng mẹ đẻ. Nhiều lúc con cái nói cái gì 
cha mẹ cũng chẳng hiểu gì cả. Đây quả là một vấn đề khá nan giải 
cho những ai đang sinh sông tại xứ người. 


Ở tại Tây Đức có khoảng 24.000 người ty nạn Việt Nam, trong 
đó có khoảng 16.000 người là Phật Giáo mà xoay đi đếm lại 
những vị lãnh đạo tỉnh thần không quá 10 người. Tính trung bình 
cứ mỗi một Thây hoặc một Ni Cô phải lo cho 1.600 người; nghĩa 


106 


là phải gấp 3 hoặc gấp 4 lần một vị Linh Mục hay một Mục Sư lo 
cho tín hữu của họ. 


Đại Lễ Phật Đản năm 2524 (1980) được tổ chức tại Hannover 
từ 23.5 đến 26.5.80 có tính cách quy mô, rộng lớn hơn năm trước. 
Năm nay đặc biệt có quý Thầy quý Cô đông hơn và đồng bảo 
Phật Tử cũng đông hơn nữa. Năm này Niệm Phật Đường Viên 
Giác tô chức 3 nơi cho đồng bào về tham dự Lễ. Đó là: 


- Jugendzentrum Hannover dùng để nấu nướng, chuẩn bị cho 
buổi lễ và Ban Tổ Chức đặt tại đây. 

- Rạp hát Theater am Aegi bắt đầu thuê từ năm 1980 cho đến 
nay 1986 cho đêm Văn Nghệ của Đại Lễ, vì số người về khá 
đông, và 

- Ngôi nhà số 22 trong Messegelände. 


Năm 1980 Thủ Tướng Dr. Albrecht tiểu bang Niedersachsen 
đã cho được 15.000 DM cho việc mướn Messegelände hệt 10.000 
DM và 5.000 DM sung vào quỹ của Đại Lê. 


Vào ngày 19.3.1980 tờ Bild Zeitung ở Frankfurt đã đăng tin 
này với hình ảnh của một tượng Phật đăp còn dỡ dang tại thành 
phô Đà Nẵng. 


Và cũng bắt đầu từ năm này cho đến nay Bộ Nội Vụ Cộng Hòa 
Liên Bang Tây Đức đã tài trợ cho Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 
Thống Nhất, Chi Bộ Tây Đức và Hội Phật Tử Việt Nam Ty Nạn 
mỗi năm số tiền trên 70.000 DM cho việc thuê chùa mỗi tháng 
3.300 DM (một năm 39.600 DM)), tiền báo 6 số một năm khoảng 
20.000 DM, tiền giúp thêm cho Lễ Phật Đản và Vu Lan khoảng 
10.000 DM và tiền giúp cho xuất bản quyền sách này 6.000 DM. 
Có vài năm Bộ cũng đã cho tiền mua sách cho Thư Viện của chùa 
mỗi lần là 5.000 DM hoặc 10.000 DM; nhưng sau này vì tại Bonn 
có Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam có cho mượn sách cho độc giả 
Việt Nam rồi, cho nên vấn đề tài trợ tiền để mua sách vở cho Thư 


107 


Viện của chùa đã bị cắt giảm. Ngoài ra năm 80 — §1 Bộ cũng đã 
tài trợ cho chùa một nhà máy 1n nho nhỏ cũng như những thảm, 
túi ngủ, bàn văn phòng v.v... độ chừng 50.000 DM - 60.000 DM. 
Đương nhiên đó chỉ là sự giúp đỡ của chính phủ và chính Phật Tử 
cũng đã đóng góp phần mình từ 1 đến 2 phần 3, chùa mới có thể 
trang trải cho mọi chỉ tiêu cho đến ngày nay vậy. 


Đại Lễ Phật Đản 2524 (1980) đã gây một tiếng vang khá lớn 
cho Phật Giáo Việt Nam tại Tây Đức, có hàng ngàn người về 
tham dự lễ. Từ Paris, và khắp nơi trên nước Đức, Phật Tử đã về 
Hannover. Sau đây là những bài tường thuật của những tờ báo tại 
Hannover, xin gởi đến quý Đạo Hữu và quý Phật Tử xa gần xem 
lại những gì đã xảy ra trong thời điểm ấy. 


Đại Lễ Phật Đản 2524 năm được tổ chức tại Hannover trong 
những ngày 24, 25 và 26 tháng 5 năm 1980 với hơn 1.000 Phật 
Tử Việt Nam cũng như các đoàn thể và quan khách Đức. Trong 
những ngày lễ trên, đài truyền hình ZDF đã đến quay hình và 
chiếu vào lúc 6 giờ chiều ngày 25.5.80, hãng thông tắn Mỹ AAB 
(Amerika Agentur Bild) cũng đã đến lấy hình, và ngày 27 vừa qua 
có 5 tờ báo lớn tại Hannover cũng như tại Tây Đức đăng tải nhiều 
tin tức về ngày Đại Lễ trên. 


BÁO “THẺ GIỚI” (DIE WELT) NGÀY 27.5.80 
(Việt dịch) 


Đại Đức Như Điển đến hành lễ bằng xe điện 


Hàng trăm đôi giày được sắp xếp theo thứ tự dọc tường nơi 
phòng 22, khu triển lãm của Hannover. Cách đây 4 tuần trước ở 
đây còn là khu triển lãm máy móc, thì hôm nay người Việt Nam 
đang cử hành Đại Lễ Phật Đản 2524 năm của Đức Phật. 


Buổi lễ đã gây được sự chú ý của mọi người nhờ sự giản dị của 
nó. Với những tâm mên mang theo, người Việt Nam đã quì gôi 


108 


trước bàn Phật trong phòng triển lãm rộng lớn bằng cả 3 lần sân 
đá banh. Họ hầu hết là người ty nạn. Những người này đã tìm 
thấy một quê hương mới ở đây như Augsburg, Köln hay 
Bremervörde. 


“KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN 2524” được viết trên một biểu 
ngữ lớn treo trên tường. Đồng bào Việt Nam đã tụ tập về đây dự 
lễ Phật Đản, ngày mà Đức Phật Thích Ca, Giáo Chủ của Đạo Phật 
Đản Sanh. 


Trên bàn thờ đầy hoa và quả, cao hơn nữa là một lá cờ Phật 
Giáo thế giới. Lời kinh được cử lên đều đặn, nhịp nhàng theo 
tiếng mõ tiếng chuông của những Đại Đức Tăng Ni trong bộ lễ 
phục Cà Sa màu vàng. Mùi hương trầm bay lên ngào ngạt lan 
rộng khắp gian phòng. 


“Cách xa dù mây nhịp cầu 
Đên ngày Phật Đản năm châu cũng gân” 


Đó là câu biểu ngữ tiếng Việt được dán bên tường kế cạnh. 

Trong dịp này đa số đồng bào ty nạn đã gặp lại Đại Đức Thích 
Như Điền, như ông Huỳnh Văn Minh... Lễ Phật Đản đã được tổ 
chức trang nghiêm nhưng đơn giản. Đồ ăn chay được tự nấu và 
được chuyên chở bằng xe của Malteser Hilfdienst đến phòng triển 
lãm và đồng bào sẽ đi bằng xe điện vào trung tâm thành phố để 
dự đêm văn nghệ Phật Đản tại Theater am Aegl. 

“Chúng tôi không muốn chỉ phí quá nhiều trong số tiền mà mọi 
người đóng góp” một phát ngôn viên cho biết như thê. 

Đêm văn hóa được bắt đầu bằng bài “Phật Giáo Việt Nam”. 
Văn hóa Việt Nam phải được bảo tồn và phát triển. Tuy thế, 
người dân Việt cũng không thể quên được nguyên nhân nào đã 
bắt buộc họ phải rời bỏ quê hương. Qua vở kịch “Phật Giáo Việt 
Nam trong cơn Pháp nạn” là điểm cao nhất trong buổi lễ này. 


+ 


109 


Trang thứ nhất của tờ báo “Hannoversche Allgemeine 
Zeitung” ra ngày 27.5.80 đã đăng như sau: 

“Ở tại Messegelände Hannover nhằm ngày chủ nhật Lễ Phục 
Sinh độ chừng 1.000 người Việt Nam đã cử hành Đại Lễ Phật 
Đản 2524 năm của Đức Phật. Đề cho tất cả mọi người được nghe. 
Đại Đức Thích Như Điển đã dùng Megaphon để làm lễ cầu 
nguyện”. 


+ 


Tờ “Hannoversche Neue Presse” đã đăng như sau: 

Độ chừng 1.000 người Việt Nam đã tập trung tại nhà 22 của 
Messegelände để cử hành Lễ Đản Sanh của Đức Phật. Lễ Phật 
Đản được coi như là ngày lễ của Quốc Gia theo truyền thống Phật 
Giáo Việt Nam. Ở đây mùi nhang trầm thoang thoảng và TẾ, 
tín đồ đã quỳ gối để cầu nguyện trên những tâm thảm bằng mền.. 
Những người Việt Nam đã mừng Lễ Phật Đản bằng một đêm văn 
hóa lớn và Lễ Quy Y Tam Bảo. 

Chính quyền Tiểu Bang đã tặng cho những người ty nạn Việt 
Nam trong Đại Lễ này số tiền là 15.000 DM. 


+k** 


Tờ ,,Bild Zeitung“ đã đăng như sau: 

Với những vũ điệu múa vòng ,,Kim Hoàn“, múa Hoa Sen, múa 
Trống Cơm... Khoảng 800 người Việt Nam từ khắp nơi trên nước 
Đức cũng như Pháp đã cử hành đêm văn nghệ Phật Đản lần thứ 
2524 năm vào ngày chủ nhật lễ Phục Sinh tại Theater am Aegl. 
Trước đêm văn nghệ, những tín đồ Phật Giáo Việt Nam đã cử 
hành Đại Lễ Phật Đản tại Messegelände. Cuộc lễ đã kéo dài suốt 
ngày đêm. 


+ 


110 


Tờ Hildesheimer Allg. Zeitung ngày thứ ba 27.5.80 đã đăng 
như sau: 

Những người Phật Tử Việt Nam tại Messegelände đã làm LỄ 
Đản Sanh Đức Phật lần thứ 2524 nhằm ngày lễ Phục Sinh với 
khoảng 1.000 người tham dự. Để cho mọi người được nghe rõ, 
Đại Đức Thích Như Điển đã dùng Megaphone để làm lễ cầu 
nguyện. 

+#k*k% 


Vấn đề tổ chức Đại Lễ Phật Đản và Vu Lan cũng như Tết 
Nguyên Đán cứ mỗi năm 3 lần chùa Viên Giác tại Hannover đều 
tổ chức liên tục từ năm 1978 cho đến nay (1986). Sau mỗi một lần 
tổ chức, Ban Tổ Chức kiêm điểm những thành quả, rút ưu khuyết 
của từng việc làm trong Đại Lễ. Tình hình nội bộ và ảnh hưởng 
bên ngoài đối với quân chúng, cũng như tìm hiểu về quần chúng 
đã đánh giá như thê nào về một Đại Lễ như thế. 


Ở Đức, hay nói chung tại Âu Châu đồng bào Việt Nam ít có cơ 
hội gặp nhau thường xuyên như ở Hoa Kỳ (California), ở Úc 
(Sydney, Canada (Montréal) v.v... nên những dịp lễ do Phật Giáo 
hay các Hội Đoàn tổ chức là một cơ hội đê về chùa hay đi đến 
những nơi đông đảo để tham dự, gặp gỡ bà con bạn bè, tìm lại 
hương vị Việt Nam bằng những hình ảnh thức ăn, thức uống hay 
y phục cô truyền v.v... Do đó việc tổ chức những buổi lễ trên rât 
cần thiết cho bất cứ ở đâu và thời điểm nào tại xứ Đức này. 


Sau đây là vấn đề tổ chức kỹ thuật của các Đại Lễ đã nêu trên, 
chúng tôi xin ghi lại nơi đây tất cả những gì diễn biến trong một 
Đại Lễ mà Ban Tổ Chức phải làm. Đại Lễ Phật Đản mỗi năm có ít 
nhất là 1.000 đến 2.500 người tham dự. Đại Lễ Vu Lan chừng 800 
— 1.000 người và Tết Nguyên Đán khoảng 1.000 đến 1.500 người. 
Sở dĩ Tết Nguyên Đán không có chương trình rõ rệt như 2 Đại Lễ 
trên; vì ngày Tết bà con Phật Tử chỉ vê chùa LỄ Phật, hái lộc, xin 
xăm đầu năm rồi đi về, không ở lại Hannover; nên việc ăn uống 


1II 


và ngủ nghỉ không phải bận tâm đến. Do đó Tết Nguyên Đán ít 
phải lo lăng hơn là Đại Lê Phật Đản và Đại Lê Vu Lan. 


Đầu tiên là Đại Lễ Vu Lan - điển hình của năm 1985 và Đại 
Lễ Phật Đản của năm 1986 — 2530. Chúng tôi xin ghi lại nơi đây 
đê quý vị được tường. 


DANH SÁCH BAN KỸ THUẬT 
ĐẠI LẺ VU LAN 2529 — 1985 
từ 30.8 đến 1.9.1985 


1- Bác Ba (Diệu Niên) 

2- Bác Độ (Viên Tuyết) 

3-_ Bác Khiêm (Diệu Hằng) 
4-_ Bác Phong (Thanh Hòa) 
5- Bác Quang Kính 

6- Bác Sáu (gái) 

7-_ Bác Phát (Thị Tâm) 

8- Anh Phát 

9- Bác Phong (Minh Tôn) 
10- Bác Quang 

II- Anh Quang (Thiện Lực) 
12- Bác Sáu (trai) 

13- Em Bạch (Thiện Nghiệp) 
14- Em Bình (Thiện Tâm) 

15- Chị Chinh (Thiện Nhân) 
16- Anh Diệp (Thị Chơn) 

17- Anh Doãn (Hamn.) 

18- Cô Huyền Đan (Tâm Bạch) 
19- Anh Giang (Thiện Giác) 
20- Cô Giồng (Nguyên Quế) 
21- Chị Hạnh (Braunschweig) 
22- Cô Hiền (Thiện Hạnh) 
23- Em Hiểu (Thị Nhơn) 

24- Anh Hoàng (Thị Thiện —- Br.) 


112 


25- Anh Hoàng (Laatzen) 

26- Chị Hồng (Thiện Danh - Fal.) 
27- Anh Hợp (Thiện Bửu — Hamb.) 
28- Anh Hưng (Hamn.) 

29- Cô Hương (Diệu Thông — Rot.) 
30- Cô Kiều (Thị Vân — Kiel) 

3I- Anh Lộc (Thị Hiện — Berlin) 

32- Anh Lộc (Thị Chánh) 

33- Em Lợi (Thme Zentrum) 

34- Cô Mai (Laatzen) 

35- Chị Nga (Laatzen) 

36- Anh Nghĩa (Misburg) 

37- Em Nghĩa (Laatzen) 

38- Cô Thanh Nguyên (Châu) 

39- Anh Nhuận 

40- Cô Phần (Thiện Phúc) 

41- Cô La Phần (Thị Chấn — Celle) 
42- Anh Phi (Thị Lực — Berlin) 

43- Anh Phong (Hamn.) 

44- Cô Phước (Laatzen) 

45- Anh Chị Sơn (Hann.) 

46- Anh Sơn (Thiện Nguyện — Stuttgart) 
47- Em Sơn (Laatzen) 

48- Anh Tâm (Thục Giác — Bremen) 
49- Em Tâm (Thiện Thành) 

50- Cô Thanh (Tịnh Thông) 

5I1- Bác Thành (Bremen) 

52- Anh Tình (Hann.) 

53- Anh Trâm (Thị Minh) 

54- Anh Triết (Hann.) 

55- Anh Trung (Thị Đạo) 

56- Anh Tú (Seelze) 

57- Anh Tuấn (Nguyên Đạo — Hamburg) 
58- Anh Tỷ (Minh Thiện — Rotenburg) 
59- Cô Uyền (Hann.) 


113 


60- Anh Việt (Hann.) 
61- Cô Xuyên (Quảng Thái) 


t3: 


BAN KỸ THUẬT TỎ CHỨC 
ĐẠI LẺ VU LAN 2529 - 1985 
tại HANNOVER 


A - TỎNG QUÁT: 
Tại J : Anh Hùng, Anh Nghĩa. 
Tại V: Ban Hộ Trì, Anh Trâm. 


1/ ĐỊA ĐIÊM _ 
- Chùa Viên Giác (việt tắt V) Tel. 864638 
- Ev. Jugendzentrum Linden (J) Tel. 445835 


2/TRÁCH NHIỆM: 


BAN DI CHUYÊN: 
- Tại V: Bác Phong (Minh Tôn), Anh Quang (Thiện Lực), 
Anh Giang (Thiện Giác), Anh Hoàng. 
- Tại J: Anh Tình, Anh Hoàng (Thị Thiện - Br.) 


BAN NHIẾP ẢNH: 
- Tại V: Anh Việt (từ thứ bảy) 
- Tại J: Anh Phong (tôi thứ 6 qua chùa, sáng thứ 7) 


BAN GHI TÊN: _ 
- Tại V: Chị Hông (Thiện Danh), Cô Thanh (Tịnh Thông) 
- Tại J: Cô Uyên, Cô Thanh Nguyên. 


114 


BAN LIÊN LẠC: 
- Tại V: Anh Hoàng (Laatzen), Anh Tỷ (Minh Thiện), 
Anh Hiệp (Thiện Bửu) 
- Tại J: Anh Diệp, Anh Hưng. 


BAN PHÁT MÉN VÀ PHÂN PHÓI CHỖ NGỦ: 
- Tại V: Ban Hộ Trì, Anh Quang (Thiện Lực), Anh Tú. 
- Tại J: Anh Phong Chị Sơn, Chị Hiền (Thiện Hạnh), 
Cô La Phân (Thị Chấn), Chị Chinh (Thiện Nhân). 


BAN PHÁT THỨC ĂN: 
- Tại V: Ban Hộ Trì, Anh Tú, Anh Quang, Anh Hoàng, 
Anh Giang, Chị Giồng (Nguyên Quê). 
- Tại ]: Anh Triết, Anh Lộc (Thị Chánh), Anh Việt, Anh 
Tâm (Thiện Thành), Anh Hiếu (Thị Nhơn), 
Em Bình, Em Sơn, Các Cô Mai, Phước, Phương. 


BAN TRAI SOẠN 
- Tại V: Ban Hộ Trì, Cô Phấn (Thiện Phúc). 
- Tại J: Chị Hạnh, Anh Trung, Anh Triết, Anh Phát, Anh 
Sơn (Stuttgart), Anh Việt, Bác Thành, Anh Tâm 
(Br.), Các em Tâm, Bạch, Bình, Hiếu, Sơn, Lợi, 
Nghĩa, Các Chị Chính, Hiên. 


BAN TRANG TRÍ: 
- Tại J: Anh Doãn, Anh Tuân (Nguyên Đạo). 


BAN VĂN NGHỆ: 
- Tại J: Chi Hội Bá Linh, Đan, Phi, Lộc, Kính. 


BAN PHÁT HÀNH VÉ SỐ: 
- Tại V: Cô Xuyên (Quảng Thái), Chị Giồng (Nguyên 
Quế), Cô Hương (Diệu Thông). 
- Tại J: Chị Chính (Thiện Nhân), Cô Hiền (Thiện Hạnh). 


115 


BAN PHÁT HÀNH KINH SÁCH: 
- Tại V: Chị Nga, Anh Nhuận. 


3/SÓ NGƯỜI THAM DỰ: 
Tối thứ sáu 30.8.85_ khoảng 150 - 250 người 
Trưa thứ bảy 31.8.85 khoảng 300 — 400 người 
Tối thứ bảy 31.8.85 _ khoảng 400 — 500 người 
Trưa chủ nhật I.9.85 khoảng 400 — 500 người 


LƯU Ý: Số người tham dự CHÍNH XÁC mỗi buôi, Ban Liên Lạc 
sẽ thông báo cho Ban Trai Soạn rõ. 


B - LƯU Ý CHUNG: 


I- Mọi thay đôi bất thường ngoài chương trình đã dự tính xin 
quý vị có trách nhiệm trong các Ban tại địa điểm mình, liên lạc 
gấp với Anh Diệp để tham khảo ý kiến trước để cùng tìm phương 
cách giải quyết. 

2- Ngoài trách nhiệm chính trong Ban, xin mỗi người trong 
Ban Kỹ Thuật: 

- GIữ trật tự và lo vệ sinh chung tại địa điểm. 
- Giúp các Ban khác khi cần đến. 
3- Tìm thêm người tình nguyện giúp cho các Ban. 


+ 


CHƯƠNG TRÌNH CHI TIÉT CÁC BAN 


BAN DI CHUYÊN 
Trách nhiệm: 
- Tại J: Anh Tình (xe VW Bus), Anh Hoàng (Br.) 3 VW 
của Bá Linh. 
- Tại V: Bác Phong, Anh Quang, Anh Hoàng (Laatzen), 
Anh Giang. 


116 


Chương trình chỉ tiết 
Thứ tư 28.8.85: 
15:00 Khởi hành từ Chùa đi Groồmarkt (đi xe chùa) 
Bác Phát, Anh Phát, Anh Sơn. 
Thức ăn sẽ chở về (J) sắp tại nhà bếp. 


Thứ năm 29.8.85 
09:00 Chở người từ chùa qua (J) để thái rau. 
Có quý vị sau: Các Chị Chinh, Sơn, Tiến, Hiền. 
Các Anh Tú, Phát. 
19:00 Trở về chùa. 


Thứ sáu 30.8.85: Như trên 

14:00 Anh Tình nhận VW Bus; chở mèn từ (V) qua g ) 
cùng với các xe (J) di chuyền linh tinh (500 mền 
gôm 50 bó). 

16:00 Các xe tại (V) chở quý vị có trách nhiệm tại (V) 
về chùa. 

17:30 Chở phần ăn tối cho (V). 

19:00 Chở người từ (J) qua (V) để dự lễ mãn hạ tự tứ 
của chư Tăng. 

22:00 Họp Ban Tổ Chức tại (1). 


Thứ bảy 31.8.85 

09:00 Chở những vị phát tâm Quy Y qua chùa. 

11:00 Nhận phân ăn của (V) nơi Anh Sơn chở qua chùa. 
Các xe trực tại chùa. 

15:30 Chở tất cả Phật Tử từ (V) qua (). 
Các xe trực tại (J). 

18:00 Chở thức ăn qua (V), liên lạc Anh Sơn (J) để nhận 
số phần ăn nói trên. 


Chủ nhật 1.9.85: : 
08:00 Tât cả các xe của (J) và (V) có mặt tại (J) đê di : 
chuyên Phật Tử từ (J) qua (V). Có thê chạy nhiêu chuyên. 


117 


09:00 Xe VW Bus qua (Œ) để chở Ban Trai Soạn, Ban Vệ 
Sinh và số người còn lại tại (J), cùng thức ăn trưa 
qua chùa. Đồng thời trả (J): Anh Hưng. 

15:00 Họp Ban Tổ Chức tại (V), kiếm điểm Phật sự qua. 


GHI CHÚ: 
* Tất cả các xe khi có di chuyền đi đâu xin báo cho Ban 
Liên Lạc rõ, đề tránh việc tìm kiếm. 
* Mọi thay đổi xin thông báo ngay cho Anh Diệp đề kịp 
thời phương tiện giải quyết. 


BAN GHI TÊN 
Trách nhiệm: 
- Tại (V): Chị Hồng, Chị Thanh. 
- Tại (J): Chị Thanh Nguyên, Chị Uyên. 
Công Việc: 
Ghi tên người tham dự, thu tiền và phát thẻ ăn, thẻ mèn. 


1- GHI TÊN: 

- Từ 10 đến 16 tuổi, 1⁄2 tiền ăn. Trẻ em dưới 10 tuổi không thu 
tiền nhưng vẫn ghi tên vào danh sách riêng và phát thẻ ăn. 

- Tham dự từ thứ sáu đến trưa chủ nhật 20 DM 

- Tham dự từ sáng thứ bảy đến chủ nhật 15 DM 

- Tham dự từ chiều thứ bảy đến chủ nhật 10 DM 

Hoặc mỗi bữa ăn chính là 5DM 
-Người trang Ban Kỹ Thuật ghi vào một danh sách riêng. 


2-THẺĂN: _ 
Thẻ ăn cho mỗi bữa ăn chính có màu khác nhau. 
Gôm có 4 bữa ăn chính (2 bữa ăn sáng thẻ màu trăng) 


- Tôi thứ sáu : màu cam 
- Trưa thứ bảy : màu vàng 
- Tôi thứ bảy : màu xanh lá cây 


- Trưa chủ nhật  : màu xanh da trời đậm 


118 


Tùy theo hình thức tham dự mà phát thẻ ăn màu thích hợp, hầu 
tránh phiên phức cho Ban Phát Thức An lúc thừa hành phận sự. 


3- THẺ MÈN: 
: Ngoài ra môi người tham dự nhận một thẻ lãnh mên màu 
trăng. 


Chương Trình Chỉ Tiết 
Thứ sáu 30.8.85: 
16:00 Bắt đầu làm việc. 
17:00 Báo số người hiện diện (J) và (V) cho Anh Hưng 
(J) để Anh Hưng báo cho Anh Phát (Ban Trai Soạn). 
22:00 Họp Ban Tổ Chức tại (1). 


Thứ Bảy 31.5.85: 

07:30 Bắt đầu làm việc. 

10:30 Báo số người hiện diện tại (V) và (J) cho anh 
Hưng ()). 

16:30 Ban Ghi Tên tại (J) và (V) kiểm điểm danh sách 
tổng số người tham dự. (Ban Ghi Tên tại (1) vẫn 
làm việc tiếp tục) đề báo cho Anh Hưng. Anh 
Hưng sẽ thông báo cho Anh Phát rõ. 

23:30 Tổng kết danh sách ghi tên. Báo cho Anh Hưng. 
Anh Hưng báo cho Anh Phát, hầu làm phần ăn 
cho trưa chủ nhật. 


Chủ nhật 1.9.85: 

Ban Ghi Tên (V) làm việc tiếp tục. 

Ghi tên, phát thẻ ăn, chở những vị tham dự vào chủ nhật. 
15:00 Họp mặt tại (V), kiểm điểm Phật sự. 


BAN LIÊN LẠC 
Trách nhiệm: 
- Tại (V): Anh Tỷ, Anh Hoàng. 


119 


- Tại (J): Anh Diệp, Anh Hưng. 
Công Tác: 
- Hướng dẫn chỉ đường cho quý vị tham dự LỄ. 
- Thông báo số phần ăn cho Ban Trai Soạn 
- Trực điện thoại. 


Chương Trình Chỉ Tiết 


Tối thứ sáu 30.8.85 

17:00 Ban Ghi Tên báo cho biết số người hiện diện tại địa điểm 
mình. 
Anh Hoàng báo cho Anh Hưng tại ()). 
Anh Hưng sẽ liên lạc cho Anh Phát: Ban Trai Soạn. 


Tối thứ bảy 31.8.85: 

10:30 Như trên. 

17:00 Anh Tỷ báo số người có mặt tại (V), không qua (J) tham 
dự đêm văn nghệ cho Anh Hưng. Anh Hưng sẽ liên lạc 
cho Anh Phát. 


Chủ nhật 1.9.85: : : 
15:00 Họp mặt tại (V), kiêm điêm Phật sự. 


GHI CHÚ: 

* Ngoài việc liên lạc, trực điện thoại, xin các Anh giúp cho 
Ban khác tại địa điểm mình trường hợp cần thiết. 

* Không giải quyết những nhu cầu cá nhân của người tham dự 
Lễ hầu tránh bận đường dây liên lạc. 


BAN PHÁT MÈN & PHÂN PHÓI CHỖ NGỦ 
Trách nhiệm: 


- Tại (V): Ban Hộ Trì, Anh Quang, Anh Tú. : 
- Tại (J): Anh Phong, Các Chị Sơn, Hiên, Chinh, La Phân. 


120 


Phụ Tá: 
Các Anh Chị trong Ban Tổ Chức chung. 
- Có tổng cộng 720 mên lớn, mền nhỏ dành cho quý vị 
có cháu bé. 
- Tại (J) nhận chiều thứ sáu: 500 mẻn. 
Còn lại (V) 220 mền. 
Ngoài ra tại (V) còn có Matratzen dành cho quý vị 
lớn tuổi. 
Các mền lính dành cho Ban Kỹ Thuật (J) : 30 cái. 


Công tác: 
- Phát mền và thu thẻ mền. Phân phối chỗ ngủ đã ấn định 
sẵn. 
- Thẻ mèn nhớ lưu trữ để kiểm kê số người tham dự 
cùng Ban Ghi Tên, hầu rút kinh nghiệm cho lần tới. 
- Những người có thẻ lãnh trước, còn dư thì mới phát 
cho những người khác. 
- Mền đã được cột mỗi bao 10 cái. 
- Việc phát mền tại (J), xin căn cứ vào số người đã ghi tên. 


Thứ sáu 30.8.85: : : 
Phát mên và phân phôi chỗ ngủ y theo sô người đã ghi tên và 
hiện diện tại trung tâm. 


Thứ bảy 31.8.85: : 
08:00 Thu mên trả lại thẻ mền. Ộ 
23:00 Phát mền và lưu trữ thẻ mên. 


Chủ nhật I.9.85: 

08:00 Thu mèn và cứ 10 cái cột thành I bao, tiện cho 
việc di chuyền cũng nhu sắp xếp dưới hằm tại 
chùa. 

09:30 Di chuyên qua (V) tham dự Lễ. 

15:00 Họp mặt tại (V), kiêm điểm Phật sự. (Kiểm điểm 


121 


sô thẻ mên, vì sô này tương ứng với sô người ghi 
tên tham dự LÊ). 


GHI CHÚ: Ngoài trách nhiệm của Ban, xin các Anh Chị phụ 
giúp các Ban khác trong việc trật tự và vệ sinh chung tại khu vực 
của mình. 


BAN PHÁT THỨC ĂN 
* '[rách nhiệm: 
- Tại (V): Anh Tú. 
- Tại (J): Anh Triết. 
* Phụ Tá: 
- Tại (V): Anh Quang, Anh Giang, Cô Phấn và quý Bác 
trong Ban Hộ Trì. 
- Tại (J): Các Cô: Mai, Phước, Phương. 
Các Em: Tâm, Bình, Hiếu, Sơn. 


Thứ sáu 30.8.85: 
17:30 Dọn bàn trước nhà bếp, chuẩn bị việc phát thức ăn. 
18:00 Phát thức ăn, sau đó dọn dẹp vệ sinh chung. 

22:00 Họp Ban Tổ Chức tại (J). Anh Triết. 


Thứ bảy 31.6.85: 

07:30 Chuẩn bị phát thẻ điểm tâm. 

08:00 Phát thức ăn điểm tâm, sau đó dọn đẹp vệ sinh 
chung 

11:30 Chuẩn bị cho việc phát thức ăn trưa. 

12:00 Phát thức ăn ngọ trai, sau đó dọn dẹp vệ sinh chung. 

17:30 Chuẩn bị cho việc phát thức ăn tối. 

18:00 Phát thức ăn tối, sau đó dọn đẹp vệ sinh chung. 


Chủ nhật 1.9.65: 
07:00 Tại (J) giúp Ban Trai Soạn cho thức ăn vào hộp, dọn 
đẹp vệ sinh trong nhà bêp cùng Trung Tâm. 


122 


09:30 Theo chuyên xe cuối cùng về chùa dự LỄ. 
15:00 Họp mặt tại chùa kiêm điêm Phật sự. 


GHI CHÚ: - Thẻ ăn của từng bữa thu vào được lưu trữ đề rút tỉa 
kinh nghiệm cho việc ghi tên cũng như việc đi chợ cho Ban Trai 
Soạn trong những lần tô chức đến. 

- Thẻ ăn này được Anh Triết tại (J) cũng như Anh Tú tại (V) giữ 
kỹ. Trong buổi họp mặt kiểm điểm sẽ tính lại sau. 


BAN TRAI SOẠN CHÙA VIÊN GIÁC 
* Trách nhiệm: Bác Diệu Niên. 
* Phụ Tá: Ban Hộ Trì, Cô Phấn (Hannover). 
* Công việc: Lo việc trai soạn cho quý Thầy Cô. Điểm tâm 
cho quý Đạo Hữu tham dự lễ nghỉ tại (V). 
Trai Tăng ngày thứ bảy và chủ nhật. 


Chương Trình Chỉ Tiết 
Từ thứ năm 29.8.85 đên thứ sáu 30.5.85 
từ 09:00 đên 16:00 giúp việc gọt rau tại (J) 


Thứ sáu 30.8.85: 

16:00 Trở về chùa 

17:30 Giúp Ban Phát Thức Ăn tại (V). 
Phần ăn được chở từ (J) qua. 


Thứ bảy 31.6.85 

07:30 Lo việc điểm tâm của quý Thây, cùng phụ Ban thức 
ăn tại (V). Việc điểm tâm tại chùa tự túc như việc 
nấu trà, café, phát phần ăn... 

10:30 Chuẩn bị cho Lễ Quá Đường. 

17:30 Trường hợp không qua (J) để tham dự Văn Nghệ 
được, Ban Trai Soạn (V) giúp Ban Phát Thức Ăn (V) 
lo những vị còn ở lại (V). 


123 


Chủ nhật 1.9.85: 

07:30 Lo việc điểm tâm của quý Thây, cùng phụ Ban Phát 
Thức Ăn tại (V). 

11:30 Chuẩn bị cho Lễ Quá Đường. 

15:00 Họp mặt tại (V) kiêm điểm Phật sự. 


Ngoài trách nhiệm chính, quý vị trong Ban còn lo trật tự và vệ 
sinh chung nơi khu vực trách nhiệm. Đông thời giúp các Ban khác 
nêu điêu kiện cho phép. 


BAN TRAI SOẠN TẠI TRUNG TÂM THIẾU NIÊN (J) 


* '[rách nhiệm: 

Chị Hạnh, Anh Phát, Anh Triết. 

Anh Sơn sắp phần ăn và giao cho Ban Di Chuyên: Anh 

Tình. 

Anh Triết phát thức ăn. 

* Phụ Tá: 
Các Bác Thành, Anh Triết, Anh Sơn (Stuttgart), Anh 

Trung, Anh Tâm (Bremen) 

Các Cô Hiền, Cô Chinh. 

Các Em Hiếu, Sơn, Tâm, Lợi, Nghĩa (Laatzen), Bạch, 

Bình (Mihlenberg). 

* Phần ăn dự tính: 
- Ban Phát Thức Ăn - trách nhiệm Anh Triết, Phụ tá có Anh Lộc, 
Em Sơn, Em Hiếu, Em Tâm, Các Cô Mai, Phước, Phương. 

- Ngoài việc phát thức ăn ra, tất cả các Anh Chị trong Ban Phát 
Thức Ăn và Trai Soạn giúp Anh Phát, Anh Sơn và Anh Triết 
trong những việc khác của Ban Trai Soạn, giữ trật tự và vệ sinh 
chung tại (J). 


Chương trình Chỉ Tiết 
Thứ tư 28.8.85 
15:00 ĐI chợ: Bác Phát, Anh Phát, Anh Phong, Anh Sơn 


124 


cùng một số người đã ghi tên. Thực phẩm sẽ cắt 
trong nhà bêp (1). 


Thứ năm 29.8.85 

09:00 — 19:00 Công việc thái rau. Gồm quý Bác và Anh Chị 
sau đây: Các Bác trong Ban Hộ Trì. Các Cô Chinh, 
Hiền, Chị Sơn, Cô Tiên, Kim Anh, Các Anh Tú, Anh 
Sơn, Anh Phong. 


Thứ sáu 30.8.85: 
Việc thái rau như thứ năm từ 09:00 đến 16:00. 
16:00 Quý vị có trách nhiệm trong Ban Trai Soạn tại (V) 
được Ban DI Chuyên đưa về (V). 
17:00 Chuẩn bị phần ăn cho (V): Anh Phát, Anh Sơn, Anh 
Triết. 
17:30 - Giao phần ăn của (V) cho Anh Tình. (Anh Sơn). 
- Chuẩn bị phát ăn tối tại (J): Anh Sơn, Anh Triết. 
18:00 - Phát thức ăn tối xong, làm vệ sinh chung tại (J). 
- Chuẩn bị phần ăn cho những người đến khuya lúc 
phát thức ăn cũng thâu thẻ ăn như thường lệ. 
22:00 - Họp Ban Tổ Chức tại (J). (Anh Phát, Anh Sơn). 


Thứ bảy 31.6.85: 
07:30 - Giúp Ban Phát Thức Ăn lo việc phát ăn điểm tâm. 
08:00 - Phát thức ăn điểm tâm: Anh Sơn, Anh Triết. 
10:30 - Chuẩn bị phần ăn cho (V): Anh Sơn, Anh Triết. 
11:00 - Giao phần ăn của (V) cho Anh Tình: Anh Sơn. 
11:30 - Chuẩn bị phát thức ăn trưa: Anh Sơn, Anh Triết. 
12:00 —- Phát thức ăn trưa: Anh Sơn, Anh Triết. 
Xong làm vệ sinh chung tại (J). 

17:00 - Chuẩn bị phần ăn cho Ban Văn Nghệ: Anh Sơn, Anh 

Triết. 

Khoảng 60 phần ăn (những phần ăn này khi phát ra 

cũng có thu thẻ ăn). 

Chuẩn bị phần ăn cho (V). 


125 


17:30 - Giao phần ăn cho Ban Văn Nghệ, các Anh Phi, Lộc, 
Hai, Kính. (Triết). 
Giao phần ăn (V) cho Anh Tình: Anh Sơn. 
Chuẩn bị phát ăn tối tại (J): Anh Sơn, Anh Triết. 
18:00 - Phát ăn tối, dọn đẹp vệ sinh chung trong Ban Trai 
Soạn tại (J ) khóa cửa nhà bếp (Anh Phát). Nước 
uống, ly để sẵn ở ngoài nơi phát thức ăn cho người 
tham dự giải khát (Anh Sơn. Anh Triết). Tuyệt đối 
những người không phận sự xin miễn vào nhà bếp. 
TRÁCH NHIỆM ANH PHÁT. 


Chủ nhật 1.9.85: 
07:30 - Chuẩn bị phát thức ăn điểm tâm: Anh Sơn, Anh 
Triết. 
Đóng hộp thức ăn cho trưa chủ nhật (hoặc cho vào 
thùng chuyền sang (V). 
Dọn dẹp vệ sinh trong nhà trù (nhà bếp tại (J). 
08:00 - Phát thức ăn điểm tâm. 
Xong giúp Ban Trai Soạn và Kỹ Thuật tại (J) dọn dẹp 
vệ sinh chung để trả (). 
09:30 - Di chuyền qua (V) tham dự Lễ. 
Anh Hưng sẽ lo việc trả (J). 
11:30 - Giúp Ban Phát Thức Ăn (V) và vệ sinh chung tại (V). 
15:00 - Họp mặt kiểm điểm Phật sự chung. 


BAN TRANG TRÍ 

* Trách nhiệm. Anh Doãn, Tuấn, Diệp. 

* Phụ Tá: Người hiện diện tại (J), hoặc trong Ban Kỹ Thuật 
Trật Tự tổng quát. 

* Công việc: Trang trí hội trường và sân khấu tại (J). 
Kẽ những bảng chỉ dẫn tại Trung Tâm (]). 


126 
Chương Trình Chỉ Tiết 


Thứ sáu 30.5.85 và Thứ bảy 31.5.85 từ 08:00 đến 12:00 
Trang trí hội trường 
Cắt dán những bảng chi dẫn tại (J). 
Kẽ 2 biểu ngữ hoặc cắt chữ 2 câu: 
“Một Bông Hồng Cho Mẹ” 
“Kính Mừng Đại Lễ Vu Lan 2529 — 1985” 
Bên ngoài dán câu “Chào Mừng Quan Khách” 
Câu ngay giữa sân khấu “Kính Mừng Đại Lễ Vu Lan 
2529”. 
Trong sân khấu treo cờ Quốc Gia và Phật Giáo. 
22:00 - Họp Ban Tổ Chức (Anh Doãn, Anh Tuấn). 


Chủ nhật I.9.85: - 

06:00 - Tháo gỡ tât cả những bảng hướng dân cùng trang 
trí. 

09:30 - Theo chuyến xe cuối cùng về dự LỄ. 

15:00 - Họp mặt tại chùa, kiêm điêm Phật sự. 


BAN VĂN NGHỆ 
* Trách nhiệm: Chị Đan, Anh Kính, Anh Phi, Anh Lộc. 
* Phụ Tá: Anh Diệp. 


Chương Trình Chỉ Tiết 


Thứ bảy 31.5.85 tại (J) 

09:00 - Ban Văn Nghệ lo thiết kế nhạc cụ, âm thanh, ánh sáng. 
Tổng đợt. Họp với Anh Diệp để duyệt qua chương trình tại 
Q). 

10:00 - Họp chung Ban Văn Nghệ Phật Tử cùng các cá nhân 
đoàn thê đóng góp văn nghệ. 

14:00 - Nghe thuyết pháp. 


17:30 


18:30 


19:30 
23:00 


127 


- Anh Phi, Anh Lộc, Anh Hải, Anh Quang lãnh phần ăn 
cho Ban Văn Nghệ, kể cả các Ban Văn Nghệ bạn đóng 
SÓP. 

- Tât cả các cá nhân nam nữ Nghệ Sĩ Ban Văn Nghệ bạn 
cũng như Ban Văn Nghệ Phật Tử có mặt trong hậu trường. 
- Khai mạc đêm Văn Nghệ cúng dường Đại Lễ Vu Lan. 

- Chấm dứt. 

Dọn dẹp vệ sinh chung trên sân khấu và hậu trường. 


Chủ nhật 1.9.65 tại (V): 


09:30 - Hội Viên Hội Phật Tử, cùng các Ban Văn Nghệ đứng 
thành hai hàng từ cửa chánh điện vào trong để cung 
nghĩnh Chư Tăng Ni. l 
Sau đó tuân tự lên phía bên tay trái trước bàn thờ Đức Thê 
Chí. 

Trước khi khai mạc Đại Lễ, Ban Văn Nghệ đồng hát bài 
“Hội Vu Lan”. 
GHI CHÚ: 


Ban Văn Nghệ sẽ tự liệu, mọi vấn đề kỹ thuật cho đêm 
Văn Nghệ như: (với sự phụ tá của Chi Hội Bá Linh). 

- Người kéo màn 

- Trật tự trong hậu trường 

- Người lo âm thanh, Micro 

- Người lo ánh sáng 

- Người đọc bài giới thiệu 

- Tự sắp chương trình Văn Nghệ 

- Đọc bài khai mạc. 


+k** 


128 


DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN KỸ THUẬT 
ĐẠI LẺ PHẬT ĐẢN 2530 — 1986 


1-A. 
2-B. 
- 
4-C. 
5- 

6- 
7-D. 
§- 
9-D. 
10- 
II- 
12- 
13-G. 
14-H. 
15- 
16- 
17- 
18- 
19- 
20- 
2I1- 
22- 
23- 
24- 
25- 
26-K. 
27- 
28- 
29- 
30- 


từ 9.5 đến 11.5.1986 


Anh Ánh 

Bác Ba (Diệu Niên) 

Em Bình (Thiện Tâm) Mũhlenberg 
Em Cẩm 

Chị Chinh (Thiện Nhân) Paderborn 
Cô Châu —- Mũhlenberg 

Anh Diệp (Thị Chơn) 

Anh Doãn 

Bác Độ (Viên Tuyết) 

Bác Độ (trai) 

Anh Đống — Rotenburg 

Chị Huyền Đan (Tâm Bạch) Berlin 
Chị Giồng (Nguyên Quế) Mihlenberg 
Bác Hải — Neustadt 

Chị Hạnh — Braunschweig 

Chị Hạnh — Hannover 

Cô Hiền (Thiện Hạnh) 

Em Hiếu (Thị Nhơn) 

Cô Hoa - Laatzen 

Anh Hòa - Hamburg 

Anh Hoàng (Thị Thiện) Bremen 

Anh Hoàng — Laatzen 

Chị Hồng (Thiện Danh) Fallingbostel 
Anh Hưng 

Cô Tố Hương (Diệu Thông) Rotenburg 
Em Khánh - Lingen 

Bác Khiêm (Diệu Hằng) 

Bác Khiêm (tral) 

Chị Kiều (Thị Vân) Kiel 

Anh Kính - Berlin 


31-L 
32- 
33- 
34- 
35- 
36- 
37- 


38-M. 


129 


Em Lan — Laatzen 

Cô Loan — Laatzen 

Anh Lộc (Thị Hiện) Berlin 
Anh Lộc (Thị Chánh) Laatzen 
Em Luận (Thiện Pháp) 

Em Luận — Bremen 

Anh Luốc - Fallingbostel 

Chị Mai — Mihlenberg 


39-N. Anh Nhuận 


40- 
41- 
42- 
43- 
44- 
45- 
46-P. 
AT- 
48- 
49- 
50- 
5]- 
52- 
53. 
54- 
55-Q. 
56- 
5T. 
58. 
59-§. 
60- 
61- 
62- 
63- 
64- 
65- 


Cô Nhung (Thiện Nghĩa) Fallingbostel 
Chị Nga 

Em Nga —- Bremen 

Anh Nghĩa — Saarbricken 

Anh Nghĩa — Hannover 

Anh Ngọc — Hannover 

Bác Phát (Diệu Nhụy) 

Bác Phát (Thị Tâm) 

Anh Phát 

Anh Phi (Thị Lực) Berlin 

Bác Phong (Minh Tôn) Laatzen 
Bác Phong (Thanh Hòa) Laatzen 
Bác Phong — Ibbenbiiren 

Cô Phước 

Cô Phương — Laatzen 

Bác Quang (trai) 

Bác Quang Kính 

Anh Quang (Thiện Lực) Falllingbostel 
Em Quang — Laatzen 

Bác Sáu (gái) 

Bác Sái (trai) 

Chị Sáu — Lingen 

Anh sáu — Lingen 

Anh Sinh 

Chị Sơn —- Hannover 

Anh Sơn — Hannover 


66- 
67- 
68- 
69-T. 
70- 
7I1- 
72- 
73- 
74- 
75- 
76- 
TT- 
78- 
79- 
S0- 
S1- 
S2- 
63- 
S4- 
65- 
S6- 
S7- 


68-U. 
S9-V, 
90-X. 


130 


Anh Sơn (Thiện Nguyện) Stuttgart 
Em Sơn — Laatzen 

Chị Sum — Rotenburg 

Bác Tăng (gái) Laatzen 

Chị Thanh (Tịnh Thông) 
Bác Thanh — Bremen 

Anh Thông — Hannover 

Em Thuận — Bremen 

Anh Thục Giác — Bremen 
Em Thúy (Thiện Linh) Ihme 
Chị Tiến 

Em Tín — Laatzen 

Tondar 

Bác Tô Tỷ (gái) Nordden 
Bác Tô Tỷ (trai) Nordden 
Anh Triết 

Anh Trung (Thị Đạo) 

Anh Tú (Thiện Tắn) 

Anh Tuấn (Nguyên Đạo) Hamburg 
Anh Tuấn — Laatzen 

Anh Tươi 

Anh Trâm (Thị Minh) 

Cô Uyễn 

Anh Việt — Stade 

Cô Xuyến (Quảng Thái) 


CHƯƠNG TRÌNH TÔNG QUÁT 


A. TỎNG QUÁT 


1- Địa điểm 


- Chùa Viên Giác (viết tắt V) Tel. 864638 
- Ev. Jugendzentrum (]J) Tel. 445835 


131 


- Nhà Hát Theater am Aegi (A) Tel. 51222 hoặc 168-1 
- Chô ngủ Ban Văn Nghệ Tel. 


2- Trách Nhiệm: 

Tại J: (kế từ 10:00 thứ bảy đến 16:00 chiều chủ nhật) 
Các anh Phát, Nghĩa, Hưng, Sơn, Triết, Hoàng, Tươi. 
Tại V: Ban Hộ Trì, Anh Quang. 


Tại A :(từ 10:00 sáng thứ bảy đến 24:00 tối cùng ngày) 
Anh Diệp, Doãn, Tuân, Anh Sáu, Phi, Lộc, Chị Đan. 
Tại A: (từ 16:00 có thêm Ban Phát Mên). 


3- Số người tham dự: 

Tối thứ sáu 9.5.86 khoảng 300 

Sáng thứ bảy 10.5.86 khoảng 400 

Trưa thứ bảy 10.5.86 khoảng 600 

Tối thứ bảy 10.5.86 khoảng 1000 — 1200 
Sáng chủ nhật 1I.5.S6 khoảng 400 — 700 
Trưa chủ nhật I1.5.86 khoảng 400 — 700 


LƯU Ý: 

Số người hiện diện CHÍNH XÁC tại J hoặc V trong mỗi buổi 
sẽ được Ban Liên Lạc tại J và V kịp thời thông báo cho Ban Trai 
Soạn đề chuẩn bị phần ăn (xin xem chương trình chỉ tiết của Ban). 


B. NHỮNG ĐIÊỀU XIN LƯU Ý: 


I- Tất cả những vị trong Ban Kỹ Thuật đều không phải đóng 
tiền tham dự lễ cũng như mua vé vào rạp hát. 

2- Mọi thay đổi bất thường ngoài chương trình chỉ tiết đã thiết 
lập. xIn các Trưởng Ban liên lạc ngay với Anh Diệp cùng tham 
khảo ý kiến để có biện pháp thích ứng kịp thời. 

3- Ngoài trách nhiệm chính, tất cả mọi người trong Ban Kỹ 
Thuật còn có những trách nhiệm sau: 


132 


- GIữ trật tự và vệ sinh chung tại địa điểm mình. 

- Phụ giúp các Ban khác khi cần thiết, lúc rảnh rỗi. 

Bảng phân nhiệm vụ cùng chương trình chỉ tiết của Ban xin 
dán ngay nơi hành sự của Ban mình, để tất cả mọi người trong 
Ban đều có thể theo dõi được. 

4- Nơi Ban Liên Lạc tại J và V, ngoài bảng phân nhiệm tông 
quát xin quý vị dán tất cả chương trình chỉ tiết của các Ban để tiện 
việc liên lạc và theo dõi chương trình chung. 

5- Để Phật sự được viên mãn, kính xin quý Bác và Anh Chị 
Em trong Ban Kỹ Thuật theo dõi từng giờ trong ngày y theo 
chương trình chỉ tiết. 

6- Tại J. Đề tránh việc tìm kiếm, khi các Trưởng Ban bận việc 
phải đi đâu xin gởi chìa khóa phòng cho phụ tá hoặc giao cho Ban 
Liên Lạc g1ữ. 

7- Hình thức Ban Kỹ Thuật: 

- Ban Văn Nghệ : Nơ màu cam. 

- Ban Kỹ Thuật : Nơ màu xanh. 


TÁT CÁ THÀNH VIÊN BAN KỸ THUẬT KHI VÀO NHÀ . 
HÁT NHÓỚ ĐEO NƠ VÀ VÀO BẰNG CỬA HÔNG CỦA NHÀ 
HÁT. 


CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT 


Thứ ba 6.5.86: 

16:00. Đi chợ Groồmarkt. Thực phẩm chở về gởi tại J 
Một số phần ăn sáng mang qua chùa. 
Đi chợ có Thầy, Bác Phát, Thiện Nguyện, Thiện Pháp, 
Thiện Nghĩa, Tondar. 


Thứ tư 7.5.86: 
09:00 - Thái gọt rau tại J. 


133 


- Phương tiện di chuyển gồm có các xe quý vị sau: Xe 
chùa, xe Bác Phong. 

- Chấp tác công việc này có quý Bác và Anh chị em Đạo 
Hữu như sau: Bác Diệu Niên, Bác Độ, Bác Phát, Bác 
Phong, Bác Sáu, Bác Tăng, Mẹ và các em cô Hiền, Chị 
Tiến, Chị Xuyên, Chị Thanh. 

- Việc đưa đến J và chở về, xin quý vị có phương tiện xin 
liên lạc về chùa để định giờ giấc. 


Thứ năm 8.5.86: Như thứ tư 7.5.86 (thêm chị Chinh) 


Thứ sáu 9.5.86: 


15:00 


17:00 


19:00 
20:00 


22:00 


- Xe Bus I (của chùa); xe Bus II (anh Hoàng Bremen) chở 
mền qua J. Chất mên trong phòng Ban Kỹ Thuật. 

- Anh Phát nhận trách nhiệm Ban Kỹ "Thuật tại J. 

- Xe Bus II chở người chấp tác -việc thái rau- về địa điểm 
trách nhiệm (V). 

- Cơm tối tại J và V. 

- Tại V. buổi thuyết pháp của Đại Đức Thích Thiện Huệ 
(chùa Khánh Anh). 

- Họp Ban Tổ Chức tại J (các Trưởng Ban). 


Thứ bảy 10.5.86: Trách nhiệm tông quát. 


16:00 


Tại J: Anh Nghĩa, anh Phát, anh Sơn, anh Hưng, anh Triết, 
anh Sáu, anh Thông, anh Hoàng, anh Tươi. 

- Anh Phát, anh Hưng, anh Sơn, anh Nghĩa, anh Triết, anh 
Hoàng, anh Tươi. 


Tại V: Ban Hộ Trì, anh Quang. 


16:00 


- Tại A: Bác Hải, bác Sáu, bác Thành, bác Phong, anh 
Diệp, anh Nghĩa, anh Tuấn, anh Doãn, anh Phi, anh Lộc, 
Cô Đan, anh Kính và Ban Văn Nghệ Hội Phật Tử: anh 
Trâm, anh Sáu. 


134 
CHI TIẾT 


12:30 - Phát ăn trưa tại J và V. 

13:30 - Tại V: đi thăm đất xây chùa, xổ số Kiến Thiết chùa 
Viên Giác. 

16:30 - Buổi thuyết pháp của ĐĐ Thích Như Điền. 

15:00 - Tại A: Tổng đợt. 

17:30 - Phát ăn chiêu tại A, J và V. 

18:00 - Di chuyển người từ J và V qua A. 

19:00 — Đêm Văn Nghệ. 

23.15 — Xe Bus II chở ban phát mên tại J về trước. 

23:40 - Chấm dứt chương trình đêm văn nghệ. 


Trước khi qua A, Ban Kỹ Thuật tại J và V lưu ý mọi người: 
- Đừng quên mang vé vào cửa. 
- Ban Tô Chức không chịu trách nhiệm sự mất mát đồ đạc 
trong lúc đi xem văn nghệ. 


* Sau đêm văn nghệ: 

- 2 xe chùa và một xe Bus Berlin: Ai về J xin qua bên 
hông nhà hát. 

- 2 xe MHD và một xe Bus Berlin, các xe cá nhân chở 
người về V. Xe Bus L. 


Chủ nhật I1.5.86: Trách nhiệm tổng quát: 

Tại J: Anh Nghĩa, anh Phát, anh Sơn, anh Hưng, anh Triết, anh 
Tươi, anh Hoàng. 

Tại V: Ban Hộ Trì, anh Diệp, anh Trâm, anh Phi, anh Lộc, 
anh Kính, chị Đan. | 

07:00 - Ban Trai Soạn đóng hộp thực phẩm cùng Ban Kỹ Thuật 
tại J dọn vệ sinh chung. 

07:30 - Phát ăn tại J và V. 


135 


LƯU Ý: Yêu cầu đồng bào tham dự trả lại tất cả mền và phụ tùng 
dọn vệ sinh nơi chỗ ngủ (Ban Kỹ Thuật chia người cho từng 
phòng). 
- Tại J: Yêu cầu mọi người mang tất cả hành trang theo về 
V, vì sẽ giải tán tại V. | 
08:30 Tất cả các xe từ V qua J để cùng Ban Di Chuyển chở 
người từ J qua V. 
09:30 - Ban Văn Nghệ Hội Phật Tử có mặt tại chánh điện. 
- Ban Kỹ Thuật J cũng chở phần ăn qua V. 


LƯU Ý: - Anh Hưng đảm trách việc trả J. 

- Tất cả người trong các Ban tại J, trừ Ban Trai Soạn, khi qua V sẽ 
phụ trách các Ban tại V, trong phần trách nhiệm của Ban. 

- Mền khi chở qua V được cột thành bó 10, 20 hoặc 30 cái hầu 
tiện việc di chuyền và lưu trữ dưới hầm. 

LƯU Ý: Việc phát thức ăn tại V trưa chủ nhật, có thê phát sớm 
cho quý vị nào ở xa muốn về sớm. 


14:30 - Tại V: Họp Ban Kỹ Thuật kiểm điểm về vIệC tổ chức 
Phật Đản trong những ngày qua. 


BAN DI CHUYÊN 

Trách nhiệm tổng quát anh Tươi, anh Hoàng (Bremen). 

Phụ Tá: Ban Kỹ Thuật và các tài xế. 
Số lượng phương tiện di chuyên: Thứ 4, 5, 6: xe chùa, xe 
Bác Phong. 


Thứ sáu, kê từ 14.00 giờ có các xe: 
- Tại J: l xe Bus I (xe chùa), l xe Bus II (anh Hoàng - 
Bremen), l xe anh Tín. 
- Tại V: Ï xe của anh Quang, 1 xe của Bác Phong, l xe 
của anh Ngọc. 

Thứ Bảy buỗi sáng: 
- Tại J: ngoài các xe trên, còn có thêm l Bus của Bá Linh 
- Tại V: thêm xe anh Trâm. 


136 


Buổi chiêu: 

- Tại J: thêm I Bus (50) của Bá Linh. 
18:00 Tại V: thêm 2 Bus (A 13) của MHD. 
Buổi tối: 
23:30 - Như chiều thứ bảy. 


Chủ Nhật: Tất cả xe trong Ban Di Chuyển qua J chở người 
vê V, 


Lưu Ý: Xe anh Quang, Bác Phong và anh Ngọc, anh Tín, ngoài 
việc di chuyên chung, còn dùng đê đưa đón quý Thây, Cô qua J 
hoặc A. 


Nhiệm vụ: Công tác cùng Ban Liên Lạc phát bản đồ chỉ dẫn cho 
các tài xế tỉnh lạ (dù họ có hay không có trong Ban Di Chuyển). 
Bản đồ gồm có: 

-Số 1 từ hướng Kassel đến chùa 

-Số 2 từ hướng Dortmund đến J 

-Số 3 từ B và J 

-Số 4 từ J C> A C> V 


LƯU Ý: Các xe trong Ban Di Chuyển không giải quyết những 
nhu cầu cá nhân. 

- Hóa đơn đồ xăng nhớ giữ lại để làm kế toán. 

- Các xe trong Ban Di Chuyển sau khi xong lộ trình trở về 
đậu tại địa điểm mình. Trước khi đi, báo cho Ban Liên Lạc rõ để 
tránh việc tìm kiếm, hầu dễ dàng liên lạc. 


CHƯƠNG TRÌNH CHI TIÉT BAN DI CHUYÉN 
Từ Thứ tư 7.5.86 đến Thứ sáu 9.5.86: 


Các xe của chùa, xe bác Phong chở quý bác và anh 
chị em Đạo Hữu từ chùa qua J thái rau. 


137 


Thứ sáu 9.5.86 

14:00 - Anh Tươi có mặt tại J nhận xe Bus chùa (số D đến J chở 
quý bác về V. 
- Xe Bus II (anh Hoàng-Bremen) cùng xe Bus I chạy lộ 
trình J >> V chở 600 mèn và 30 túi ngủ qua J. 

17:30 - Xe I chở phần ăn cho V. 

18:00 - Xe I và xe II chở người từ J qua V nghe thuyết 
pháp (nếu có người muốn đi) 

22:30 - Xe I và II chở cả Trưởng Ban tại V qua J họp. 


Thứ bảy 10.5.86: 

07:30 - Bắt đầu chấp tác trong ngày. 

08:30 - Ban Di Chuyên tại J và V họp chung những người 
trong Ban duyệt qua chương trình của Ban. 

10:00 - Xe II cùng xe Bá Linh, anh Diệp, anh Sáu cùng chở 
người trong Ban Trang Trí và Ban Văn Nghệ qua A. 

12:00 - Xe II nhận 80 phần ăn cho A và xe I chở phần ăn 
qua V. Di chuyên qua A và V. 

13:00 — Xe I và xe II chở người từ J qua A. 

16:00 — Xe II nhận phần ăn cho A (120) và cho V (?). Di 
chuyền qua A và V. Trên đường qua A đến V chở 
Ban phát mền qua A làm trật tự. Anh Nghĩa sẽ theo 
xe cùng đồng bào qua A. 

18:00 — Di chuyên người qua A. 

Tại J: Anh Hoàng, anh Tươi, anh Hưng, anh Nghĩa. 

Tại V: Các xe cá nhân + 1 Bus Berlin 50 chỗ + 2 xe MHD. 


LƯU Ý: 
I- Trường hợp còn người tại J, không đi xem văn nghệ. Anh 
Hưng ở lại J giữ trật tự. 
2-_ Trường hợp mọi người cùng đi hết, anh Hưng liên lạc ông 
chủ nhà để báo, và khóa cửa J đề qua A. 


23:15 “3” anh Hưng cùng toàn thể Ban Kỹ Thuật tại J sẽ 
theo xe II vê chuyên đâu tiên đê mở cửa và lo việc 


138 


phát mèn cùng giữ trật tự chung. 
23:30 - Ban Kỹ Thuật tại J lưu ý điểm 3 đã nên trên. 
- Việc di chuyển từ A về J và V như lúc 18:00 chiều 
trong ngày. 
- Xe I và xe II liên lạc qua A để chở những người còn tại 
A giúp việc dọn dẹp hậu trường. 
- Xe Bus của đồng bào Berlin về, trở lại A chở đồng bào 
về J một lần nữa. 


Chủ nhật 1 1.5.86 

08:00 Tất cả các xe từ V qua J để phối hợp các xe tại J chở người 
từ J qua V, cũng như chở Ban Trai Soạn, mền, thức ăn 
trưa. 

08:30 Di chuyên qua V. 


Lưu Ý: Các tài xế lưu ý khi cho người lên xe: 
- _ Hỏi họ xem đã trả mền chưa? 
- Tất cả các đồ đạc có mang theo đủ không? Vì sẽ giải 
tán tại V. 
14:00 Chở người qua J để dọn đẹp trả J, nếu buổi sáng 
cùng ngày chưa giải quyết xong. 
14:30 Họp Ban Kỹ Thuật tại V để kiểm điểm Phật sự trong 
những ngày qua. 


BAN GHI TÊN VÀ BÁN VÉ, 


Trách nhiệm: 
Tại ]: các cô Uyên, Châu. 
Tại V: Chị Hồng, cô Tố Hương. 
Nhiệm vụ: Ghi tên người tham dự lễ, phát thẻ ăn, bán vé 
Đại Nhạc Hội tại J và V. 


139 


VIỆC BÁN VÉ TẠI NHÀ HÁT 
SẼ DO NHÂN VIÊN CỦA HỌ ĐẢM TRÁCH 


A- Ghi tên: Vì danh sách nộp cho Bộ nên cần ghi thật rõ, 
sạch sẽ. 
Danh sách: 
-Ghi theo thứ tự địa phương từ A đến Z (cá nhân). 
-ĐỊa phương, phái đoàn, ghi chung một danh sách 
sắp theo A-Z, chữ đầu của tên tỉnh địa phương. 
I- Ghi tên tất cả những người tham dự lễ. 
-Dù họ có đóng tiền ăn hay không. 
-hoặc chỉ cúng dường (Danh sách riêng) 
-hoặc chỉ mua vé xem văn nghệ (Danh sách riêng) 

2- Lúc phát thẻ ăn đánh dấu X trong danh sách ghi tên để biết 
rõ số phần ăn trong ngày, hầu thông báo rõ ràng cho Ban Trai 
Soạn chuẩn bị. 

3- Tiền cúng dường ghi vào một danh sách riêng. 


B- Thẻ ăn: Gồm 4 bữa ăn chính và 2 bữa điểm tâm. 
-Bữa điểm tâm phát thẻ, ghi tên nhưng MIỄN PHÍ. 
-Mỗi bữa ăn chính (trưa, chiều): 5 Đức Mã. 
-Trẻ em dưới 12 tuổi: 2,50 DM, và dưới 3 tuổi miễn 
phí. và phát thẻ ăn chính. 

Trường hợp mất thẻ ăn: 
Xem lại danh sách, nếu họ đã ghi tên thì phát thẻ mới và 
đánh thêm một dấu X trong cột. Trường hợp họ chưa ghi 
tên, thì yêu cầu họ ghi tên, thâu tiền và phát thẻ ăn, đừng 
quên dấu X trong danh sách. 


C- Bán vé: 
-Người lớn :20 DM 
-Trẻ em dưới 12 tuổi :I0DM 
-Dưới 3 tuổi : Miễn phí. 


140 


Lưu ý: Vé hát có số ghế ngồi, nên khi bán vé nào xin đánh dấu 
tréo vào bảng ghế ngôi của rạp hát, để biết số ghế trống còn lại 
hoặc những ghế đã được đặt trước. 


Lưu ý thêm: Những người trách nhiệm sẽ gởi danh sách cũng như 
tịnh tài thâu vào. Bảng tổng kết sẽ được tính theo số khẩu phần ăn 
từng người, cũng như số người tham dự và tiền cúng dường. Tất 
cả sẽ thông báo trong phiên họp Ban Kỹ Thuật vào lúc 14,30 giờ 
ngày chủ nhật 1 I.5.86 tại V. 


CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT 
BAN GHI TÊN VÀ BÁN VÉ. 


Thứ sáu 9.5.86: 
16:00 Bắt đầu chấp tác Phật sự 
Danh sách riêng: 
- Ghi tên tất cả những người trong Ban Kỹ Thuật tổ chức 
tại địa điểm mình. 
- Phát nơ cho những thành viên tại địa điểm mình: Ban Kỹ 
Thuật 
Tại V: Cô Tố Hương báo cho Ban Liên Lạc J (anh Hưng), tổng 
số người hiện diện tại V (người trong Ban Kỹ Thuật và đồng bào 
tham dự lễ), cũng như số người sẽ về (đã liên lạc cho biết trước). 
Tại J: Cô Châu báo cho Ban Liên Lạc (anh Hưng), nội dung 
giống như tại V. 


22:30 Họp Ban Kỹ Thuật tại J (Phòng Ban Kỹ Thuật nơi để mèn). 

-Ban ghi tên J và V báo cáo số người hiện diện, kế cả Ban 
Kỹ Thuật cho đến lúc này. Cũng như những Phái đoàn đã liên lạc, 
họ sẽ đến trễ (để Ban Trai Soạn chuẩn bị cho buổi điểm tâm và 
bữa trưa thứ bảy 10.5.86. 


Thứ bảy 10.5.86: 
07:30 - Châp tác Phật sự. 


141 
10:45 - Tại V: nội dung như lúc l7 giờ ngày thứ sáu 9.5.86. 


Lưu ý: Số người hiện diện tại V, không những là những người 
trong Ban Kỹ Thuật, người đã ghi tên chính thức tại V mà còn có 
những người từ J qua dự lễ nữa. Số người hiện đang có mặt tại 
chùa. 

Tại J: Báo cho anh Hưng biết số người hiện đang có mặt tại J 
(khó có thể căn cứ theo sô người đã ghi tên trong danh sách. Tuy 
nhiên, tổng số phần ăn vẫn là tổng số người đã ghi tên tại J và V). 
15:30 Giống như lúc 10:45 sáng cùng ngày. 


Lưu ý: 

I- Tại V con số người rất đông, vì đồng bào qua V để đi 
thăm đất xây chùa, tham dự xô số và nghe thuyết pháp. 

2- Các cô bán vé bàn giao vé hát phát hành còn lại cho 
nhân viên bán vé ở rạp hát Aegl lúc I7:00 giờ. | 

Tại V: Cô Tô Hương báo cho anh Hưng (J) rõ tổng số 
người đã chính thức ghi tên tại V, kể cả Ban Kỹ Thuật V. 

Tại J: Cô Châu báo cho anh Hưng (J) rõ số người chính 
thức đã ghi tên tại J, kê cả Ban Kỹ Thuật (J). 


Lưu ý: 

Việc này nhằm biết rõ tổng số người chính thức ghi tên kế 
cả người trong Ban Kỹ Thuật tại J và V, hâu Ban Trai Soạn rõ đê 
đóng hộp thức ăn cho trưa chủ nhật 1 1.5.86. 


Chủ nhật I I.5.86: 
07:30 Bắt đầu chấp tác Phật sự. 
Ghi tên những người chỉ tham dự trong ngày chủ nhật. 

14:30 Họp tại V kiểm điểm Phật sự 2530. 
Báo cáo: 

- Tổng số người tham dự chung (Số người tính từng bữa 
ăn chính), hầu phối kiểm số phần ăn Ban Trai Soạn đã dự liệu. 

- Số tịnh tài căn cứ trên việc ghi danh. 

- Tịnh tài cúng dường. 


142 
BAN LIÊN LẠC 


Trách nhiệm: 
Tại J: Anh Hưng, Anh Thông. 
Tại V: Anh Sinh, Anh Tỷ. 


Nhiệm vụ: 

Trực điện thoại tại địa điểm để hướng dẫn người dự lễ đến V 
hoặc J. 

- Giúp Ban Di Chuyển phân phát các bản đồ chỉ dẫn cho các 
tài xế tỉnh lạ khi hữu sự. | 

- Anh Hưng liên lạc anh Sơn (Ban Trai Soạn) để báo số phần 


x 


an. 


Lưu ý: 

- Giúp các Ban khác tại địa điểm khi cần thiết. 

- Để tránh bận đường dây, xin không giải quyết vấn đề cá nhân 
mà yêu cầu đồng bào xử dụng điện thoại công cộng ngoài đường. 


Thứ sáu 9.5.86: `. 
17:00 Anh Hưng báo cho anh Sơn biệt sô phân ăn tại J và V. 


Thứ bảy 10.5.86: 

11:00 Nội dung như 17:00 ngày thứ sáu 9.5.86 
15:30 -nf- 

24:00 -nf- 


Chủ nhật 1 1.5.86: 
08:00 Giúp Ban Kỹ Thuật tại J và V. 
14:30 Họp tại V kiêm điêm Phật sự 2530. 


143 
BAN PHÁT MÈN 


Trách nhiệm: 

Tại V: Ban Hộ Trì, anh Quang. 

Tại J: Bác Sáu, bác Hải, bác Phong, anh Nghĩa (anh Hưng phụ 
tá giữ trách nhiệm trong việc phân phối chỗ ngủ theo bảng phòng 
nghỉ, và chìa khóa phòng đã định sẵn; Ban Phát Thức Ăn và Ban 
Trai Soạn phụ tá). 

Nhiệm vụ: 

- Phát và thu mền cho người tham dự lễ ngủ tại J. 

- Sắp và cột mền từng bó 10, 20 hoặc 30 cái để đễ dàng kiểm 
soát và chuyên chở. 

-Tại J: có 600 mèền và 30 túi ngủ. 30 túi ngủ sẽ giao cho anh 
Sơn (Ban Trai Soạn }). 

Lưu ý: Tại ]: 

- Mền phát theo địa phương hoặc cá nhân. 

- Chìa khóa phòng Ban Kỹ Thuật, khi không dùng đến xin gởi 
nơi anh Hưng để tránh việc tìm kiếm khi hữu sự. Quý vị trong 
Ban Phát Mền và phân phối chỗ ngủ, ngoài nhiệm vụ của Ban còn 
có trách nhiệm: 

- GIữ trật tự và vệ sinh chung tại địa điểm. 
- Phụ Ban Trai Soạn phát thức ăn. 
- Giúp các Ban khác khi hữu sự. 


Thứ sáu 9.5.86: 
16:30 Theo xe Bus I (anh Tươi) và xe Bus II (anh Hoàng) chở 
mền qua J. Chất mèn có thứ tự vào phòng Ban Kỹ Thuật tại J. 
Tổng số mèn chở qua J xin cho biết rõ con số, để dễ dàng trong 
việc phân phát. 


Thứ bảy 10.5.86: 

16:30 Theo xe Bus II (chở phần ăn cho A và V) qua A lo 
vIỆc trật tự. 

23:15 Người trong Ban Phát Mằàn sẽ theo xe Bus II, chuyến 
đầu tiên cùng Ban Kỹ Thuật J, về J trước đề kịp chuẩn bị. 


144 


Chủ nhật I1.5.86: 
07:30 Thu mèền, cột lại từng bó 10, 20 hoặc 30 cái. Đếm lại 
số mèn đã thu để tránh sự thất lạc. 
Giúp dọn vệ sinh tại địa điểm. 
Tại J : Theo Ban Trai Soạn cùng chở thức ăn, mền về V. 
14:30 Họp tại V kiểm điểm Phật sự 2530. 


BAN PHÁT THỨC ĂN 
Trách nhiệm: 
Tại ]: Triết, Anh chị Sơn, Lộc, Thiện Pháp, Bình, cô 
Phương, cô Phước, em Lan, em Cẩm. 
Tại V: Ban Hộ trì, Chị Sáu, cô Loan, cô Hoa, anh Ngọc, 
Tondar, chị Sum. 


Nhiệm vụ: 
- Giúp Ban Trai Soạn phát thức ăn cho đồng bào tham 
dự lễ. 
- GIữ trật tự và dọn dẹp vệ sinh chung tại địa điểm. 
- Giúp các Ban khác khi hữu sự. 


LƯU Ý: KHI PHÁT THỨC ĂN NHÓ THÂU THẺ ĂN, KÉ CẢ 
PHÂN ĂN SÁNG DÙ MIỄN PHÍ. 


Chương trình chỉ tiết 


Thứ sáu 9.5.86: 

19:00 - Phát thức ăn cho những người hiện diện tại J, giúp 
Ban Trai Soạn. 

Thứ bảy 10.5.86: 

07:30 - Những Anh Chị trong Ban Phát Thức Ăn gặp anh 
Triết và anh Thục Giác (Ban Trai Soạn) đề sắp đặt 
bàn cũng như chuẩn bị thức ăn điểm tâm. 


145 


08:00 - Phát thức ăn điểm tâm. Dọn đẹp vệ sinh chung. 

11:00 - Gặp anh Triết và anh Thục Giác (Ban Trai Soạn) 
giúp việc đóng hộp thức ăn. 

12:00 - Cùng anh Triết và anh Thục Giác chuẩn bị cho việc 
phát thức ăn trưa. 

12:30 - Phát thức ăn trưa. Xong dọn dẹp vệ sinh chung. 

15:30 - Giúp anh Triết và anh Thục Giác chuẩn bị cho việc 
đóng hộp thức ăn. 

16:30 - Giúp anh Triết và anh Thục Giác chuẩn bị cho việc 
phát thức ăn chiều. 

17:00 - Phát thức ăn chiều. Xong giúp Ban Trai Soạn dọn 
đẹp vệ sinh chung. 

18:00 - Cùng Ban Trai Soạn qua A tham dự đêm Văn Nghệ. 


Chủ nhật I1.5.86: 

07:00 - Cùng anh Triết và anh Thục Giác chuẩn bị cho việc 
điểm tâm. 

08:00 - Phát thức ăn điểm tâm. Xong giúp Ban Trai Soạn 
cũng như Ban Kỹ Thuật tại J dọn dẹp vệ sinh chung 
tại J. 

09:30 - Cùng Ban Kỹ Thuật tại J qua V. 

14:30 - Họp tại V kiêm điểm Phật sự 2530. 


BAN TRAI SOẠN 
Trách nhiệm: 
Tại J: Chị Hạnh. Ban Kỹ Thuật. Anh Phát, anh Sơn, anh 
Tú, anh Luốc, Đống, Trung, Thục Giác, em Lợi. 
Tại V: Ban Hộ Trì Tam Bảo chùa Viên Giác (Bác Diệu 
Niên, bác Viên Tuyết, bác Sáu, bác Phong, bác 
Tăng, bác Diệu Nhụy). 


Nhiệm vụ: 
Tại J: Nâu ăn và lo nước uông cho tât cả đông bào tham dự 
trong 3 ngày lê. 


146 


- Anh Sơn (Thiện Nguyện) liên lạc anh Hưng (Ban Liên Lạc) 
để biết số phần ăn cho mỗi bữa tại J cũng như tại V. 

- Anh Thục Giác, anh Tuấn, anh Sơn phụ trách việc đóng hộp 
thức ăn và phát thức ăn (hợp tác với anh Triết và Ban Phát Thức 
Ăn) cũng như giao phần ăn cho Ban Di Chuyên. 

- Anh Sơn giữ chìa khóa nhà bếp và phòng ngủ Ban Trai Soạn 
(Nam). Cũng như chịu trách nhiệm 30 túi ngủ cho Ban Trai Soạn. 

- Chị Hạnh giữ chìa khóa Ban Trai Soạn Nữ. 

* Việc phát thức ăn điểm tâm cùng thu thẻ ăn. 

* Nước uống và nước uống cho trẻ em luôn có phía 

trước nhà bếp. 

Tại V: - Chỉ lo việc trai soạn cho quý Thầy Cô. 

Phụ Ban Phát Thức Ăn tại V, phát thức ăn chính và điểm 
tâm cho đồng bào hiện diện tại V. 

- _ Lo lễ Trai Tăng lúc 12:00 trưa chủ nhật 11.5. 

* Không nấu ăn cho những người tham dự Lễ có mặt tại 
chùa, trường hợp thiếu phần ăn xin báo cho Ban Liên Lạc V điều 
động chở qua. 

* 'Irường hợp không đủ thùng chứa thức ăn, Ban Hộ Trì 
giúp Ban Kỹ Thuật lo nước uống cho đồng bào tại V. 


Chương Trình Chỉ Tiết Ban Trai Soạn 
Thứ tư 7.5 đến 9.5.86: 
Tại J: Ban Trai Soạn của Ban Hộ Trì Tam Bảo chùa 
Viên Giác. Các chị Tiến, Xuyến, Thanh, bác Hiền và 
các em cô Hiền, (thứ năm có thêm chị Chinh). 


Thứ sáu 9.5.86: 

15:00 - Anh Phát nhận trách nhiệm chính thức của Ban Trai 
Soạn. 

16:30 - Chuẩn bị khoảng 250 phần ă ăn (cho người hiện diện 
tại J và V, cũng như người về trễ). 

17:00 - Anh Sơn liên lạc anh Hưng để biết số phần ăn tại J 
và V. 


147 


Lưu ý: I- Phần ăn tối thứ sáu chở qua V không đóng hộp, tuy 
nhiên những thùng chứa thức ăn xin lưu ý Ban Di Chuyền trả về J 
khi dùng xong (khi qua họp Ban Kỹ Thuật). 

2- Thức ăn và nước uống cho những người về trễ sẽ chứa 
vào thùng. Ban Phát Mền và Ban Phát Thức Ăn sẽ phát thức ăn 
cho những người về trễ, hầu tránh bận rộn quá đáng cho Ban Trai 
Soạn. 


18:00 - Anh Thục Giác giao phần ăn của V cho xe Bus I 
(anh Tươi) chở qua V. 
19:00 - Phát thức ăn chiêu tại J và V. 
20:00 - Đóng cửa nhà bếp (Ban Trai Soạn)- trừ Ban Kỹ 
Thuật không một ai được ra vào nhà bếp cả (trách 
nhiệm: anh Sơn). 
22:30 - Họp Ban Kỹ Thuật trong phòng Ban Kỹ Thuật tại ]. 


Thứ bảy 10.5.86: 
07:30 - Chuẩn bị phát điểm tâm. Anh Thục Giác phối hợp 
Ban Phát Thức Ăn. 
08:00 - Phát thức ăn điểm tâm. 
11:00 - Anh Sơn gặp anh Hưng để biết số phần ăn tại J và 
V. Đóng phần cho A và cho V (Anh Tuấn, anh Triết 
và Ban Phát Thức Ăn )). 
12:00 - Anh Thục Giác giao những phần ăn như sau: 
- Xe Bus II (anh Hoàng) 80 phần ăn cho A (nước 
uống tại A tự lo). 
- _ Xe Bus I (anh Tươi) số phần ăn và nước uống cho V 
(nhớ liên lạc cho thật kỹ! -Anh Sơn). 
12:30 - Phát thức ăn trưa tại ] và V. 
Tại J: Anh Tuấn và Ban Phát Thức Ăn. 
15:30 - Anh Sơn gặp anh Hưng để biết số người tại J và V. 
Đóng hộp sẵn cho 120 phần ăn cho A và số phần 
ăn cho V, 
16:00 - Anh Thục Giác trao cho xe Bus II (anh Hoàng) 
phần ăn của A, và xe Bus I (anh Tươi) phần ăn của V. 


148 


17:30 — Phát thức ăn chiều tại J và V. 
Tại J: Anh Sơn và Ban Phát Thức Ăn; Ban Phát Mền 
đã qua A lo trật tự tại A lúc 16:30 theo Bus HI. 
18:00 - Dọn đẹp tổng quát trong Ban Trai Soạn để qua A. 


Lưu ý: - Trường hợp có đồng bào ở lại không tham dự Văn Nghệ, 
anh Sơn khóa nhà bếp và giao chìa khóa cho anh Hưng - Anh 
Hưng ở lại giữ trật tự chung tại J. 

- Nước uống (trà) và nước nóng cho trẻ em để sẵn 

trước nhà bếp. 

24:00 - Anh Sơn gặp anh Hưng để biết rõ số người chính 

thức ghi tên tham dự hâu đóng hộp thức ăn cho 

trưa chủ nhật. 


Chủ nhật 1 1.5.86: 
07:00 - Anh Sơn phối hợp với Ban Phát Thức Ăn để lo việc 

điểm tâm cho đồng bào tại J. 

08:00 - Phát thức ăn điểm tâm. Trong khi đó: 

* Ban Trai Soạn (Anh Thục Giác, anh Tuấn, anh Sơn, 
anh Triết và Ban Phát Thức Ăn J) đóng phần ăn 
vào hộp căn cứ theo số người ghi tên chính thức 
tại J và V được biết từ tối hôm qua. 

* Sau khi đóng hộp đủ số, thức ăn còn lại đóng hộp 
hết để phát cho quý đồng bào Phật Tử mang theo 
trên đường về. 

09:00 - Ban Kỹ Thuật tại J cùng tất cả phần ăn, mên... qua 

V tham dự Lễ. 

12:00 - Phát thức ăn trưa tại V. Có thể phát trước cho 
những đồng bào ở xa muốn về sớm. 
14:30 - Họp tại V kiểm điểm Phật sự 2530. 


BAN TRANG TRÍ 
Trách nhiệm: 
Tại ] và A: Anh Ánh, anh Tuấn, anh Doãn, anh Diệp, em 
Quang, em Khanh, Ban Văn Nghệ. 


149 


Nhiệm vụ: 
- Kẽ và viết sẵn những bảng chỉ dẫn, khâu hiệu đã 
được định sẵn. 
- Trang trí tại A. 
- Chuẩn bị cho việc xổ số. 


Lưu ý: Dụng cụ cho việc trang trí như: băng keo 2 mặt, dây nhợ, 
kéo, búa, định, cờ Phật Giáo, cờ Việt Nam, khâu hiệu, bảng chỉ 
dân, viêt kẽ chữ.... Xin anh Doãn liên lạc với chùa đê mua săm. 


Chương Trình Chỉ Tiết 

Thứ sáu 9.5.86 

16:00 - Trang trí và dán những bảng chỉ dẫn tại J. 

Thứ bảy 10.5.86 

10:00 - Qua A cùng Ban Văn Nghệ. Xong việc trong phòng 
khán thính giả và mặt tiền của A, phụ giúp treo 
phông trên sân khấu. 

18:00 - Giúp Ban Trật Tự A. 

23:30 - Phụ giúp Ban Văn Nghệ thu dọn đồ trang trí tại A 
cũng như trong hậu trường. 

Chủ nhật I I.5.86 

06:00 - Giúp Ban Kỹ Thuật tại V. 

14:30 - Họp tại V kiếm điểm Phật sự 2530. 


BAN TRẠT TỰ 

Trách nhiệm: 

Tại J: Anh Phát, anh Hưng, anh Sáu, anh Thông, anh Sơn, 
anh Triết và quý bác trong Ban Phát Mèn, anh Hoàng, anh Tươi. 

Tại A: Kế từ 10:00 giờ ngày thứ bảy 10.5.86: Anh Sáu, 
anh Hoàng, Diệp, Trâm, Doãn, Tuấn, Chi Hội Bá Linh. 

Tại V: Ban Hộ Trì, anh Quang. 
Nhiệm vụ: 

Anh Sáu: bên ngoài, anh Thị Chơn: tổng quát, anh Hoàng 
(Laatzen): bên trong rạp hát. 


150 


- Trừ công tác trật tự tại A, tất cả quý bác và anh chị em 
trong Ban Kỹ Thuật là người trong Ban Trật Tự. 

- Ngoài trách nhiệm trong Ban, còn giữ trật tự và vệ sinh 
chung tại địa điểm trách nhiệm. 


NHỮNG THÀNH VIÊN BAN KỸ THUẬT CÓ NƠ XIN 
VÀO CỬA HÔNG NHÀ HÁT ĐÈ NHÂN VIÊN ĐỨC KIÊM 
SOÁT VÉ DẼ LÀM VIỆC. 


Tại A: - Vấn đề an ninh tại A, có Cảnh sát và công An 
Đức bên ngoài cũng như bên trong rạp đảm nhiệm. 

- Việc soát vé và gác cửa do người Đức - nhân viên của 
rạp đảm trách. 

- Ban Trật Tự cử người trong Ban đứng ở các cửa vào 
phòng khán thỉnh giả, giúp nhân viên hướng dẫn người dự lễ ngồi 
vào ghế đã có ghi số trên vé. 

- Nhân viên Ban Trật Tự luôn luôn đứng ở cửa vào, công 
tác đắc lực với người Đức, không nên rời khu vực trách nhiệm. 
Lưu ý: 

* Mọi bắt trắc xảy ra, xin liên lạc ngay với anh Diệp, 

để kịp thời ghi nhận và tìm biện pháp giải quyết. 

* Mọi thắc mắc của đồng bào tham dự lễ, yêu cầu 

họ trực tiếp hỏi anh Diệp; không nên tự giải thích 
đề tránh những cãi vã phiên toái có thể Xảy ra. 

* Sau 23:30 giờ thứ bảy 10.5.86, xin tất cả nhân 

viên Ban Trật Tự tại A trở về trách nhiệm cũ. 


CÁM HÚT THUÓC TRONG RẠP 
TRÁNH MỌI CÃI VÃ VÀ XUNG ĐỘT 


Bồ túc Ban Trật Tự tại ÀA: Bác Hải, bác Sáu, bác Thành, bác 
Phong, bác Phong và anh Nghĩa (Ibb.) (qua A theo chuyến xe 
Bus II (anh Hoàng) lúc 16:00 chiều. Liên lạc anh Sáu tại A để 
phối hợp kỹ thuật điều động chung). 


151 


SƠ ĐÒ PHÂN PHÓI CHỎ NGỦ 








TẠI JUGENDZENTRUM 
KeHer 
` WC Trai Soạn Nam ` 
| TU cung Ị 
150 (2)  ———— + 
a———— ) ¡ 20(1) ! 
rT—~ 
 — Ạ loa 
Nhà bếp | | 
17... 
| pÍ JỔ —. 
LINH Thi vong yết “cm. -Ì 
Ta MÔ N.. lSCC) Dao SN GHI GGGOWGT(TNHNGUUNGE : 
Tên phòng Chia khóa Bị chủ 


r 


| | 8Õ 


r 
'Schachraum, 63 
S2 Q4pbianoit TA SUE 








lmynhale ` 60 
Ị 





* Trai soạn Nam 


* Nhà bêp 


* Phỏng (2) 


152 


Erdgesch 
1322 ==...—... 
: (3) | Ban Ì | 
Hồi Kỹ | 
._ Trường “Thuật (4) | 
b 20(5)I | 
300 1 T71 50 | 
NA øu 256520081 46Dà;Ä 2 si BS: 
, | | 
D— co n1 -.. hố | 


| 
1 * Ban Liên Lạc : 
-————+—¬ * Phong (3) | 
| 
| 
: 


| 
|————— t—— *Phòng (4) 
| | | 
|————— t.==l 
Hàng cg 24 | * Phòng (5): dành cho quỷ vị eo shưnglẺ 
— "NI 
„mẽ 21 \ * Phòng (7): Nơi chất và phát môi. 
! ) % 


Ì—————————————-————->—-———-——————— _— —-—- —_i 


153 





1-Etage 
'MEGidloyi 0280 dù nay náo 
" : | 
¡ Trai soạn ` WC|_ Wấn nghệ 
Ï Nư \ ¡ 1 Nam 
|—————— +————— 
| 
Văn Nghệ | lã====ee =1 
LÔ MŒ 
| | | 
AT“... ng cố CÔ CC ca U06 
19) ew90%: 2Nuphy: taenEtsualbsgiuiiattgadioawoxpuyac [ 
|BÁbt(othek 10. * Trai soạn Nữ 
đu e= ° SG m 
IKeramik I 2 | * Văn nghề Nam | 
i————— tờ n—— 
| Clubraum | 9Ì * Văn nghé Nữ | 
| ————— tr———] 
| 
| 


Tố .ằ.ộ.ẹ.wwwmwMwxMwxwyNw@ 
Ð SA SẮC: 2962252202 2% ÂU ngu T 
Ị 
Ị | | | | 
La _ 
| | | Ị h 
Ï \ 
L (6) 'Kleinsaal 
50 \ g. 
¡ 
Ạ 





154 


SƠ ĐỎ CHỈ DẪN 


Từ Dortmund 
Ausfahrt Herrenhausen 
hướng Kassel Messegelände 


Nhà Ga 

Đến chùa 

* Xe điện số 2 hướng Rethen 
xuống trạm Dorfstr. 

* Xe điện số 8 hướng Messegelände 
xuống trạm Seelhorst 


Đến J ugendzentrum 
* Xe điện sô 19 hướng Empelde 
xuông trạm Meschlag 


Điện thoại liên lạc: 
Chùa Viên Giác — Tel: 0511 — 864638 
Ev. Jusgendzentrum: 0511 - 445835 


Ghi chú: Mũi tên chỉ đường xe, ký hiệu: 
A : Theater Am Aegl 

J: Jugendzentrum 

V: Chùa Viên Giác. 


+ 


155 


Tại Đức hiện tại (1986), ngoài chùa Viên Giác tại Hannover, là 
trụ sở của Chi Bộ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, 
cũng như của Hội Phật Tử Việt Nam ty nạn tại Tây Đức, còn có 
chùa: 

- Thiện Hòa tại Rottershausen, 

- Tịnh thất Bảo Quang tại Hamburg, 

- Niệm Phật Đường Thiện Hòa tại Dũsseldorf, 

- Niệm Phật Đường Khánh Hòa tại Barntrup, và 

- Niệm Phật Đường Tâm Giác tại Mùũnchen. 


Tất cả những nơi trên đều có chư Tăng, Ni và Phật Tử trông 
coi. Những cơ sở này đều trực thuộc Chi Bộ Phật Giáo Việt Nam 
tại Tây Đức. Ngoài ra có các Chi Hội Phật Tử địa phương trực 
thuộc Hội Phật Tử Việt Nam ty nạn tại Tây Đức như các địa 
phương sau đây: Berlin, Hannover, Hamburg, Aachen, Stuttgart, 
Bayern (Mũnchen) và một vài nơi sắp thành lập như Mũnster và 
Krefeld. 


Vấn đề tinh thần của người Phật Tử được đặt ra không luận già 
trẻ, lớn bé mà cho tất cả. Nhưng có một điều làm cho chúng tôi lo 
ngại là, những thế hệ trẻ tương lai. Thế hệ này là người Việt Nam 
— cũng có thê lấy quốc tịch Đức - nhưng có thể không còn nói 
tiếng mẹ đẻ nữa. Do đó, việc gây dựng cho thế hệ trẻ một niềm tin 
như những thế hệ đã qua không phải là chuyện dễ dàng. Chúng tôi 
sẽ soạn một chương trình giáo lý song ngữ trong tương lai cho các 
thế hệ sau này, nhằm giải quyết một số vấn đề căn bản, thuộc 
phạm vi tỉnh thần mà đã có lần chúng tôi đề cập tới bên trên. 


Đối với người Đức, cũng có rất nhiều người ưa chuộng Phật 
Giáo, đã tìm tới chúng tôi. Hoặc có những Tổ chức, Hội đoàn 
Đức đã mời chúng tôi đến thuyết trình về Phật Giáo. Có nhiều khi 
chính chúng tôi đứng ra tổ chức những buổi hội thảo bằng tiếng 
Đúc - nói vê Phật Giáo — và mời những người bạn Đức đến tham 
dự, trao đổi những ưu tư trong cuộc sông v.v... Chúng tôi nghĩ 
rằng, đây là cơ hội tốt nhất để tạo sự cảm thông giữa hai dân tộc 


156 


Âu - Á mà trong quá khứ chúng ta chưa có cơ hội gần gũi và trao 
đổi được như vậy. Chính trong những người Đức này, cũng có 
nhiều người đã trở thành Phật Tử. Chúng tôi cũng nghĩ răng trong 
tương lai - thế hệ trẻ nối tiếp - những người Đức gốc Việt sẽ 
không còn ranh giới phân chia cách biệt, như thế hệ của chúng ta 
nữa mà có thể xem là một thế hệ hòa đồng vào đời sống của 
người Đức. Trong đó có nên văn hóa của người Á Châu Phật Tử 
đã, đang và sẽ đóng góp một phần không nhỏ vào đời sống tỉnh 
thần của người Phật Tử tại xứ này. 


Sau đây là một trong những bài thuyết trình cụ thê của chúng 
tôi, băng tiêng Đức cho những người bạn Đức muôn tìm hiệu Phật 
Giáo và Văn Hóa Ä Châu. Chúng tôi xin gởi đên quý vị đê tham 
khảo. 


+ 


VAI TRÒ CỦA PHẬT GIÁO 
ĐÓI VỚI VĂN HÓA 


Kính thưa toàn thê liệt quý vị, 


Hôm nay chúng tôi xin hân hạnh được trình bày với quý vị một 
đề tài mà có lẽ ai trong chúng ta cũng hằng lưu tâm đến. Đó là 
„ Vai trò của Phật Giáo đối với Văn Hóa” trong sự phát triển cũng 
như sự tồn tại của Phật Giáo suốt gần 26 thế kỷ qua, trong lịch sử 
Phật Giáo Việt Nam nói riêng và lịch sử Phật Giáo thế gIỚI nÓI 
chung. 


Trước hết và trên hết, chúng ta nên hiểu rõ ý nghĩa của những 
danh từ trên đây, với những chức năng của nó, cũng như sự liên 
hệ của Phật Giáo đối với văn hóa của một dân tộc như thế nào, để 
từ đó chúng ta có thê đi đến một kết luận chung, dễ dàng và cụ thể 
hơn. 


157 


Phật Giáo ở đây được hiểu như là những điều dạy dỗ của một 
bậc đã giác ngộ hoàn toàn —chơn lý ở trong và ngoài thế gian này- 
về vấn đề luân lý, đạo đức, giáo dục, triết lý, khoa học, giới luật, 
kinh điển. Giáo lý cao siêu của bậc đã hoàn toàn giác ngộ, hiểu 
thấu quá khứ, hiện tại và vị lai, đem dạy bảo cho chúng sanh 
trong nhiều đời, nhiều kiếp, được gọi là Phật Giáo. 


Văn hóa được định nghĩa là những gì thuộc về văn minh, văn 
hiến, ngôn ngữ, tập tục, thói quen, nghệ thuật, kịch nghệ v.v... bị 
biến đổi lâu đời, được nhiều người lặp đi lặp lại nhiêu lần, được 
gọi là Văn Hóa. Văn ở đây được hiểu như là văn minh của con 
người. Trong văn minh đó có văn minh vật chất và văn minh tinh 
thần. Văn minh vật chất thuộc về những sự phát minh của con 
người về kỹ thuật để phụng sự cho đời sông con người; văn minh 
tinh thần là những gì vượt lên trên cá thể của một đời sống vật 
chất. Như những giá trị đạo đức, luân lý, khoa học v.v... Như 
vậy, Văn Hóa được hiểu như là nền văn minh và văn hiến của con 
người, trải qua nhiều đời, và được lặp đi lặp lại nhiều lần, có tính 
cách như một thói quen, được gọi là văn hóa. 


Như trên chúng ta đã thấy giữa Phật Giáo và Văn Hóa có 
những điêm giông nhau và cũng có nhiêu điêm khác nhau như 
sau: 


A) Sự khác nhau: 

Văn hóa chỉ có loài người sáng tạo, và bị biến đổi qua nhiều 
giai đoạn trong đời sống hàng ngày của con người, được nhiều 
người thực hành theo. Trong khi đó, Phật Giáo được sáng lập và 
được phát sinh ra từ những bậc đã giác ngộ. Những người hoàn 
toàn hiểu biết về cuộc đời này bằng sự thực tu và thực chứng của 
mình, đem những kinh nghiệm bản thân ra dạy bảo cho con người 
và muôn loài. 


158 


B) Sự giống nhau: 

Văn hóa bao gồm những giá trị văn hiến và văn minh thuộc về 
cả hai lãnh vực tĩnh thần, cũng như vật chất. Và Phật Giáo cũng 
bao gồm những sự dạy bảo con người có một giá trị tính thần siêu 
thoát, giác ngộ và tự giải thoát lấy chính mình. 


Mặc dù Phật Giáo và Văn Hóa có những điểm khác nhau và 
những điểm giống nhau như đã nêu trên, nhưng không vì thế mà 
giữa Phật Giáo và Văn Hóa có một sự nghịch lý nào cả mà đó là 
một sự thật cần phải có đề làm sáng tỏ Đạo Giáo và cuộc đời. 


Suốt trong dòng sinh mệnh của Phật Giáo đã gần 26 thế kỷ trôi 
qua, qua những công cuộc truyền đạo và hành đạo của những nhà 
giáo dục Tu Sĩ cũng như Cư Sĩ đến từ Á Châu sang Âu Châu, rồi 
sang Mỹ Châu, Phi Châu và Úc Châu. Phật Giáo đã đóng góp một 
cách tích cực và cụ thể cho những nên văn hóa của những dân tộc 
tại xứ đó. 


Ví dụ như tại Ấn Độ, mặc dầu ngày nay Phật Giáo không còn 
là quốc giáo như những thời đại vàng son lúc Đức Phật Thích Ca 
Mâu Ni còn tại thế, trong vai trò của mình đối với văn hóa và học 
thuật nữa, nhưng không vì thế mà vai trò của Phật Giáo bị lu mờ. 
Vì lẽ dễ hiểu, Phật Giáo được phát sinh và bành trướng tại đó. 
Ngày nay khắp năm châu mọi người hiểu được giáo lý cao siêu 
của Đức Phật là nhờ nước Ấn Độ, nhờ Thái Tử Tất Đạt Đa đã hy 
sinh đời sống vị kỷ, tư lợi mình quyết chí xuất gia, tìm đường giải 
thoát cứu khổ cho nhân loại, nên được nhiều người nhắc nhở đến, 
cung kính Ngài như bậc cha lành của nhân loại. Do đó, nhiều tín 
đồ Phật Giáo luôn luôn ngưỡng vọng về Ân Độ như những tín đồ 
Thiên Chúa Giáo luôn tìm đến Thánh Địa tại Do Thái, nơi Đức 
Chúa đã giáng sinh cách đây 1981 năm (trình bày năm 1981) về 
trước. 


Đạo Phật hay nói đúng hơn là giáo lý của Đức Phật, đã cảm 
hóa được biệt bao nhiêu bậc hôn quân, bạo chúa của xứ An Độ 


159 


lúc bấy giờ, như vua A Dục (Asoka, trước Thiên Chúa giáng sinh 
263-274) đã trở thành một Phật Tử thuần thành đối với đạo Phật, 
nhờ những giới luật của Đức Phật đã chế ra. Sau đó Hoàng đế A 
Dục đã lấy giới luật căn bản này viết vào Hiến Pháp trị dân. 


Ở Nhật Bản có Thánh Đức Thái Tử (Shotoku Taishi: thế kỷ 7- 
8 T.L) cũng đã cai trị dân Nhật Bản bằng tinh thần tôn giáo và 
văn hóa của Đạo Phật. Ngày nay trong Hiến Pháp của Nhật thời 
Thánh Đức Thái Tử trị vì, đã có những đạo luật đó. Điều đó đủ 
chứng tỏ rằng, Phật Giáo đã có một sức dung hòa hết sức nhiệm 
mầu, trên từ những bậc vua chúa, dưới đến nhân dân trăm họ. 


Khi được truyền sang Trung Hoa vào đầu thế kỷ thứ nhất Tây 
lịch, Phật Giáo đã tích cực đóng góp không ngừng vai trò của 
mình trong công cuộc phổ biến văn hóa Thiền của Bồ Đề Đạt Ma 
(thế kỷ thứ 6) một cách uyên chuyển và dung hòa được với nền 
văn hóa của Không Mạnh, vốn đã ăn sâu vào tiềm thức của người 
bản xứ hơn 10 thế kỷ trước đó. Vì Phật Giáo đi đến đâu cũng đều 
mang theo sứ mạng duy nhất: đó là tình thương và trí tuệ. Về tình 
thương, Phật Giáo chủ trương không hận thù. Đức Phật vẫn luôn 
dạy cho các đệ tử của Ngài răng: „Lấy oán báo oán, oán mãi chất 
chồng; lấy ân báo oán, oán liền tiêu diệt“. Vì lẽ giản dị đó, nên 
Phật Giáo được nhiều người ưa chuộng. Về trí tuệ, Phật Giáo luôn 
chủ trương rằng: Cuộc đời này là bể khổ, con người mãi lặn hụp 
trong sự khổ đau triền miên không bao giờ dứt. Đức Phật đã chỉ 
cho họ một con đường để đạt đến trí tuệ viên mãn. Đó là Bát 
Chánh Đạo, Tứ Diệu Đề v.v... 


Phật Giáo ý thức được vai trò và bốn phận của mình, nên từ 
các bậc vua chúa đến triều thần và dân chúng đã tin theo, thực 
hành một cách triệt để, song song với văn hóa của Không Mạnh. 
Từ những bộ kinh có giá trị được các vị Tăng sĩ người Ấn Độ 
mang sang Trung Hoa. Rồi chính tay những vị này dịch sang chữ 
Tàu và ngày nay Phật Giáo Trung Hoa có được Tam Tạng kinh 
điển bằng tiếng địa phương của họ, là nhờ những vị Tăng sĩ ấy đã 


160 


đóng góp không ít vào nền văn hóa của dân tộc Trung Hoa. Lúc 
bấy giờ Trung Hoa là một nước hùng Cường nhất Á Châu, nên 
văn hóa và tôn giáo của người Tàu cũng dễ ảnh hưởng đến các 
nước lân cận như Việt Nam, Đại Hàn, Mông cô, Nhật Bản... 


Chính ở vào thời kỳ này, Phật Giáo được truyền sang Việt 
Nam bởi những nhà sư người Ấn Độ, và người Trung Hoa qua hai 
ngã đường bộ và đường thủy. Đường bộ từ kinh đô Lạc Dương cũ 
của Trung Hoa và đường thủy từ biên Nam Ấn Độ đến. Lại có 
thuyết cho rằng trước khi Phật Giáo du nhập và Trung Hoa, phải 
vào Việt Nam trước, vì ngày xưa những thương nhân Ấn Độ buôn 
bán với Trung Hoa chỉ dùng tàu bè để đi đường biển. Trên tàu 
buôn của họ có mang nhiều Tu sĩ Phật Giáo để chỉ làm nhiệm vụ: 
cầu đảo đất trời, mưa thuận gió hòa cho thuyền buôn đi đến nơi về 
đến chốn. Trên đường đi ấy, trước khi vào kinh đô Lạc Dương 
trên đất liền của Trung Hoa, những thuyền buôn và những nhà sư 
Ấn Độ này phải ghé sang Việt Nam để chờ mùa gió nồm. Đấy là 
cơ hội để những nhà sư này truyền bá đạo Phật tại đây. Xét ra hai 
thuyết trên, thuyết nào cũng đều có lý cả. Nhưng cho đến nay lịch 
sử Phật Giáo Việt Nam vẫn chưa khăng định được điều đó, vì trải 
qua biết bao nhiêu cuộc chiến loạn hãi hùng của dân tộc Việt 
Nam, làm mất đi những tài liệu lịch sử rất nhiều, nên không thể 
quyết đoán được việc nào đúng, việc nào sai. 


Đa số dân chúng Việt Nam đều thờ cúng Ông Bà, theo đạo 
Không Mạnh giống như người Trung Hoa, nên đạo Phật truyền 
vào đây một cách dễ dàng. Và cũng chính nhờ những viên Thái 
Thú coi đất Giao Châu như Sĩ Nhiếp sùng bái đạo Phật, nên giáo 
lý của đức Phật càng ngày càng phổ cập trong nhân gian Việt 
Nam nhiều hơn. Ban đầu chỉ là những nghi lễ có tính cách để 
cúng dường đức Phật như tán tụng, dâng hoa, quả, xây chùa để có 
chỗ cho những vị truyền giáo Ở; đúc chuông, tạc tượng để có nơi 
cho Phật Tử chiêm bái, nguyện cầu. Chính những vị Tu sĩ này đã 
phiên dịch những kinh điển bằng tiếng Phạn sang tiếng Hán để 
tiếp tục truyền bá cho người Việt Nam. Lúc bấy giờ người Việt 


lóI 


Nam bị Bắc thuộc lần thứ nhất (-I11 đến thế kỷ thứ 1) nên văn 
hóa của Việt Nam cũng bị ảnh hưởng bởi Hán văn của Trung 
Hoa, nên đã không cân dịch sang chữ Việt (Lúc bấy giờ chỉ có 
tiếng nói mà chưa có chữ viết theo mẫu tự A, B, C). N gười Việt 
Nam học hỏi giáo lý của đạo Phật và thực hành giáo lý ấy để dần 
dà biến thành một tôn giáo của dân tộc từ triều Lý đến triều Trần 
trong những thế kỷ II, 12, 13 và 14 của Việt Nam). 


Ngày nay trong tất cả các tôn giáo, Phật Giáo cũng bị chung số 
phận là không được truyền bá rộng rãi trong dân gian quần chúng 
Phật Tử nữa, mà chỉ thu hẹp lại trong phạm vi thật nhỏ, và chỉ có 
tính cách tín ngưỡng hơn là một tôn giáo lớn đem văn hóa ra đóng 
góp cho quốc gia như trong những thê kỷ trước, nhưng không vì 
thể mà người dân Việt Nam mắt đi niềm tin tưởng nơi Phật Giáo. 
Lịch sử đã chứng minh rằng: Đạo đức bao giờ cũng tồn tại với 
thời gian trên cõi thế này; trong khi đó các chế độ chính trị -chính 
thể hay chính quyên- chỉ có tính cách giai đoạn mà thôi. Và đó 
cũng là nguyên nhân chính để cho bao nhiêu người Việt Nam phải 
bỏ nước ra đi, mang đến khắp mọi nơi trên toàn cầu một nỗi đau 
thương của con người thiếu Tự Do và Tín Ngưỡng. 


Đạo Phật cũng đã hiện diện với dân tộc của quý vị (Đức), đã 
trải qua hơn một thế kỷ nay qua các nhà truyền giáo người Nhật, 
người Tây Tạng, người Tích Lan; và Việt Nam chỉ mới trong thập 
niên 50 trở lại đây. Chúng tôi nhận thấy răng, mặc dầu đất nước 
của quý vị đã có sẵn tôn giáo lớn như Thiên Chúa Giáo và Tin 
Lành. Nhưng quý vị đã đón nhận và giúp đỡ chúng tôi thật tận 
tình, không phân biệt màu da hay tôn giáo; trái lại quý vị còn 
khuyến khích người Việt Nam nên bảo tồn những di sản tính thần 
của mình, song song với việc hội nhập vào đời sống hằng ngày 
đối với dân tộc Đức. Chúng tôi đoan chắc rằng, với tinh thần bao 
dung này, Phật Giáo Việt Nam cũng sẽ cố gắng đóng góp vào nền 
văn hóa của quý vị cho xứng đáng là những người con Phật, học 
hỏi và thực hành giáo lý trí tuệ và tình thương của đức Phật. 
Chúng tôi, những người Việt Nam và những người Phật Tử Việt 


162 


Nam hiện cư ngụ tại Cộng Hòa Liên Bang Tây Đức, luôn luôn 
nhớ ơn chính quyền và nhân dân Tây Đức đã giúp đỡ cho vấn đề 
bảo tồn và phát huy văn hóa Phật Giáo tại đây ngày càng phát 
triển vững mạnh, và đảm bảo được giá trị tĩnh thân của những 
người theo Phật một cách sáng suốt, chân thật. Qua sự khảo sát và 
nhận xét trên về Phật Giáo đối với một nền văn hóa dân tộc, ta có 
thê kết luận như sau: 


„Khi một dân tộc, một quốc gia phú cường là vì dân tộc đó 
chuộng những giá trị tính thần đạo đức, luân lý, văn hóa, ngoài 
những sự phát minh về khoa học có tính cách vật chất. Ngược lại, 
một dân tộc bị suy vi, một nên văn hóa thiếu đạo đức, và thiếu sự 
đóng góp tỉnh thần của nhiều tôn giáo khác nhau, thì dân tộc ấy dễ 
sa vào hồ độc tôn, và sẽ bị biến đổi theo đà thoái hóa của luật tự 
nhiên“. 

Xin thành thật cảm ơn tất cả liệt Quý VỊ. 


Người Phật Tử Việt Nam tại Tây Đức, mặc dầu sống rải rác 
khắp nơi trên các Tiểu Bang, nhưng đã không ngại đường sá xa 
xôi, và thì giờ eo hẹp, đã tự tạo những cơ hội gân gũi với nhau 
nhân các mùa đại lễ. Đó là một trong những thành quả đáng được 
đưa lên hàng đầu, để xưng dương và tán thán công đức. Những 
vấn đề khác như giáo dục, tâm lý, xã hội, văn hóa v.v... đã có 
nhiều cơ quan của người Việt, cũng như người Đức lo lí trực 
tiếp. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi chỉ ghi lại những gì 
liên quan trực tiếp đến lãnh vực tinh thần và chú trọng tới vân đề 
ấy hơn. Còn những khía cạnh khác đã nêu trên, chúng tôi chỉ đề 
cập đơn giản, không đi sâu vào từng chi tiết một, như quý vị đã 
đọc ở những phần bên trên. 


Đến đây xin tạm ngưng đề cập tới phần sinh hoạt, cũng như 
nói về đời sống tinh thần của người Phật Tử Việt Nam tại Đức. 
Sau đây là những cơ sở, chùa viện, các Hội đoàn Phật giáo hiện 
đang sinh hoạt tại các nơi khác trong cũng như ngoài nước Đức. 


Đây là địa chỉ của các Chùa, Niệm Phật Đường, Tịnh Thất 


hiện có tại Đúc: 


Chùa VIÊN GIÁC 

Trụ trì: ĐĐ. Thích Như Điền 
Einchelkampstr. 35 A 

3000 Hannover 81 

Tel. 0511 —- 864638 


TỊNH THÁT BẢO QUANG 
Trụ trì: NI sư T.Nữ Diệu Tâm 
Kreuzburgerstr. 18 

2000 Hamburg 70 

Tel. 040-— 6545553 


TỊNH THÁT KHÁNH HÒA 
H. dẫn: Ni Cô Diệu Hạnh 
Struchtrup 3 

9424 Barntrup 

Tel. 05263 - 3601 


Chùa KHÁNH HÒA 

H. dẫn: Thầy T.Thiện Tâm 
Domstr. 26 

8735 Rottershausen 

Tel. 09738 — 1259 


N.P. Ð THIỆN HÒA 
Trụ trì: ĐĐ. T. Minh Phú 
Gutenbergstr. 24 
Mönchengladbach I 

Tel. 02161 - 601750 


NIỆM P. Ð. TÂM GIÁC 
Wolfrastshauserstr. 28 
8000 Mũnchen 70 

Tel. 089 - 7241303 


164 


CHƯƠNG II 


Đời sống tỉnh thân 
của Phật tử 
Việt Nam Ty nạn 
Ngoài nước Đức 


165 


CHƯƠNG II 


ĐỜI SÓNG TINH THÂN 
CỦA PHẬT TỬ VIỆT NAM 
TY NẠN NGOÀI NƯỚC ĐỨC 


A. Tại ÂU CHÂU 


Nơi mà có người Việt Nam sinh sống lập nghiệp trước nhất tại 
Âu Châu, có thể nói là nước Pháp, rồi mới đến các nơi khác. Sở dĩ 
người Việt và nước Pháp có sự liên hệ lâu dài trên một thế kỷ, là 
vì trước đây Việt Nam là thuộc địa của Pháp. Trong thời kỳ người 
Pháp cai trị Việt Nam (từ 1868-1954), gân 100 năm ấy, đã có rất 
nhiêu người Việt đến xứ Pháp dưới mọi hình thức: Học hành, 
buôn bán, quân nhân v.v... Nhưng những người này không thể 
được gọi là ty nạn. Vì họ là những người đi ra khỏi nước mà còn 
có ngày về. Ngược lại, những ai được gọi là ty nạn, có nghĩa là 
chỉ được quyền về lại nước nhà sau khi chính phủ cầm quyền bị 
thay đổi. 


Kê từ 30.04.1975 cho đến nay, danh từ ty nạn đối với người 
Việt Nam rất thông dụng, còn trước đó hầu như ít ai lưu tâm đến. 
Trong khi đó tại Âu Châu danh từ ty nạn đã có từ lâu, và chính 
thức được kể đến phải nói là sau ngày 28.07.1951. Quyền được ty 
nạn, chọn lựa nơi mình muốn sinh sống, quyền chối bỏ chính phủ, 
đất nước, chính thể nơi quê hương mình, nếu chúng ta không 
đồng chính kiến, quan điểm về chính trị với chính quyên... đã 


166 


được áp dụng, sau khi Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền 
được thành lập. 


Trong suốt. gần 100 năm người Việt sống tại Pháp, đương 
nhiên trong số họ đa số là Phật Tử. Nhưng mãi cho đến năm 
1975, chúng tôi vẫn chưa thấy có một ngôi chùa hay một nơi sinh 
hoạt tinh thần nào cả. Có thê nói từ năm 1975 đến nay tại Pháp đã 
có những cơ sở tỉnh thần để người Phật Tử Việt Nam lui tới lễ bái 


nguyện câu. Đó là những nơi như sau đây: 


Chùa KHÁNH ANH 
Trụ trì: TT. Thích Minh Tâm 
14 Ave Henri Barbusse 
92220 Bagneux - France 

Tel : 4655-8444 


Chùa LINH SƠN 
Trụ trì: HT. Thích Huyền Vĩ 
9 Ave Jean Jaures 
94340 Joinville le Pont 
Tel : 883-7547 


Chùa TỊNH TÂM 
Trụ trì: TT. Thích Minh Lễ 
2 rue desBois BP 24 
92130 Sevres 

Tel : 4507-1097 


Chùa TỪ QUANG 
32 rue Dr. Menard 
06000 Nice 

Tel : 93-814857 


Chùa HOA NGHIÊM 
Trụ trì: HT. Thích Trung Quán 
20 rue J.J. Rousseau 
94290 Villeneuve Le Roi 
Tel : 4597-1703 


Chùa QUAN ÂM 
Trụ trì: HT. Thích Chân Thường 
20 rue des Freres Petit 
94500 Champigny S/Marne 
Tel : 886-6668 


Chùa KỲ VIÊN 
Trụ trì: Sư Kim Bang 
52 rue PIerre Semard 
93150 Blanc Mesnil 
Tel : 865-5768 


Chùa PHÁP HOA 
Trụ trì: HT. Thích Thiền Định 
3 rue de la Pagode 
(Vallon des Tuves), 13015 Marseille 
Tel : 91-655949 


Chùa HỎNG HIÊN 
Angle RN 7 et CD 37 
83600 FreJas 

Tel : 94-402529 


Chùa THIỆN MINH 
Trụ trì: ĐĐ. Thích Tánh Thiệt 
5l rue CuzIeu 
69110 Sainte Foy les Lyon 
Tel : 7859-7147 


167 


PHỎ ĐÀ NI TỰ Hội PGVN tại BORDEAUX 
Trụ trì: Ni Sư Th. Nữ Như Tuấn 3 Rue Recteur Thamin 
226 Chemin de St. Antoine Entres D3 Apt. 72 
St. Josephe 1, 13015 Marsseille 33100 Bordeaux Bastide 
Tel : 91-515081 FRANCE 
LÀNG HÒNG Tịnh Thất LÂM TẾ 
TT. Thích Nhất Hạnh Trụ trì: ĐĐ. Thích Phật Đạo 
Meyrac, Loubes Pernac Seant Eugene 
47120 Durac 03210 Noyant 


Trên đây là 14 cơ sở tính thần của Phật Tử Việt Nam tại Pháp. 
Nếu so với hơn 500 ngàn người hiện đang sinh sống tại Pháp — 
trong đó khoảng 400.000 người là Phật Tử - mà chỉ có 14 cơ sở, 
như vậy không đủ cung ứng nhu cầu của vấn đề tinh thần. Chư 
Tăng, Ni tại Pháp cũng ít so với nhu cầu đòi hỏi. Nếu tính tông 
cộng Tăng Ni Việt Nam tại Pháp ngày nay không quá 50 vị. 
Trong khi đó họ phải lo cho mây trăm ngàn người, quả là điều rất 
phức tạp. Có một điều đáng mừng hơn cả là nhờ những người ty 
nạn đến Pháp từ năm 1975 đến nay, đã làm cho nhiều người Việt 
ở lâu năm tại Pháp từ trước năm 275, giỏi tiếng Việt. Vì họ có 
được cơ hội tiếp xúc với người thân, bạn bè. Cũng nhờ bạn bè đi 
chùa, lễ Phật, nghe kinh, tham dự những buổi thuyết pháp v.v... 
cũng đã làm gương cho những người thân của họ đã sinh sống ở 
Pháp lâu năm, biết đi chùa, đi nghe giảng, khiến những người này 
trở về với nếp sông tinh thần của người Phật Tử không phải ít. 


Paris là kinh đô của ánh sáng — nơi gặp gỡ nhiều tư tưởng lớn 
của thế giới — và cũng là quê hương thứ hai lâu đời của người 
Việt Nam tại Pháp. Trong cuộc sông hằng ngày, nếu thiếu món gì, 
ta cứ đến Paris sẽ được cung ứng đầy đủ tất cả. Từ thức ăn, thức 
uống, hàng mặc, nơi du hí v.v... hễ nơi nào tại Âu Châu không có 
thì Paris đêu có cả. 


Việt Nam khí hậu không giống như Pháp, nhưng nhờ người 
Việt đã quen biệt, tiệp xúc với người Pháp lâu đời, nên cách sông 


168 


của người Việt tại Paris cũng dễ thích hợp hơn những người Việt 
khác định cư tại Âu Châu. Hơn nữa, đa số người Việt đều biết 
nói, đọc và viết được tiếng Pháp. Vì thế việc sinh sông tại Pháp dễ 
dàng hơn là những xứ khác - phải cần nhiều thì giờ để học ngôn 
ngữ và làm quen với đời sống cũng như văn hóa nơi cư ngụ - nên 
người Việt đã sớm hội nhập vào xã hội Pháp dễ dàng. 


Mỗi năm vào những dịp lễ Phật Đản, Vu Lan, cũng như ngày 
Tết Nguyên Đán có cả hàng ngàn người đến chùa lễ bái nguyện 
cầu suốt cả ngày. Những ngày Đại LỄ thường chỉ diễn ra trong 
vòng một ngày (ngoại trừ Tết Nguyên Đán), không thể tổ chức 
được 2 hoặc 3 ngày như ở Tây Đức. Có thê nói, hầu hết những 
Phật Tử người Việt đều ở vùng Paris và các nơi phụ cận, nên việc 
ở lại chùa vào những dịp lễ không còn cần thiết nữa. Vì thế vấn 
đề âm thực, chùa cũng chỉ lo có một bữa trưa hay một bữa chiều 
trong một ngày mà thôi. Do đó, việc tổ chức các Đại Lễ của các 
chùa Việt tại Pháp ít bận rộn hơn tại Đức. 


Hầu hết những chùa tại Pháp đều xây cất theo kiêu kiến trúc 
bên Việt Nam. Đây cũng là một điểm nôi bật của Phật Giáo Việt 
Nam tại Pháp. Phải thành thật nói rằng trên thế giới — nơi mà 
người Việt Nam ty nạn — chưa có nơi nào có được những cơ sở 
tinh thần vững như tại Pháp. 


Nước Pháp cũng còn được coi là trung tâm điểm cho vùng Âu 
Châu cho việc phát sinh về lãnh vực tỉnh thần của TƯười fy nạn. 
Và Paris cũng giông như một bầu sữa ngọt — có nhiều chùa chiên: 
nơi nương tựa tinh thần - của giới xuất gia, cũng như của người 
Phật Tử tại gia. 


Rời khỏi nước Pháp, khách thập phương sẽ đến viếng thăm 
Thụy Sĩ. Thụy Sĩ là một nước tương đối khá nhỏ tại Âu Châu, 
nhưng giàu có, sang trọng và sạch sẽ bậc nhất Âu Châu, hơn cả 
Mỹ và Á Châu. Tại Thụy Sĩ trước năm 1975 cũng có một số sinh 
viên Việt Nam du học và còn bị kẹt lại mãi cho đến nay. Ngoài ra, 


169 


số kiều bào đến ty nạn tại Thụy Sĩ càng ngày càng đông đúc hơn. 
Tính đến nay có vào khoảng 7.000 đến 8.000 người ty nạn Đông 
Dương tại Thụy Sĩ. Tuy nhiên, vẫn chưa có một ngôi chùa nào cả 
mà chỉ có hai ngôi Niệm Phật Đường, với một Ni Cô lo lắng về 
vấn đề tinh thần cho đồng bào Phật Tử mà thôi. Chỉ có một người 
mà phải lo cho năm, bảy ngàn người không phải là chuyện đơn 
giản. Mặc dù vậy, mỗi năm Niệm Phật Đường Linh Phong tại số 
5 Rue Ruchonnet, 1003 Lausanne. Tel.: 091-200153, dưới sự 
lãnh đạo của Ni Cô Thích Nữ Trí Hạnh, cũng đã cố gắng tổ chức 
các buổi lễ như Phật Đản, Vu Lan công cộng, và ngày Tết cho 
đồng bào Phật Tử. 


Ngoài ra tại Luzern cũng có một Niệm Phật Đường. Nơi này 
trước đây Ni Cô Trung Chánh đảm đang, nhưng bây giờ chỉ có 
các Phật Tử tại địa phương trông coi. Địa chỉ Niệm Phật Đường: 
Bemstr. 13, 6003 Luzern. Tel.: 041-228126. Đây cũng chỉ là địa 
chỉ tạm thời. Trong tương lai có lẽ còn thay đổi nữa. 


Tại Anh Quốc có chùa Linh Sơn, dưới sự lãnh đạo tinh thần 
của Đại Đức Thích Trí Cảnh. Trụ sở đặt tại sô: 52 Bellenden 
Road, Peckham — London SE 15. Tel.:01-7012930 


Hầu như tất cả những chùa hoặc Hội Phật Giáo mang hai chữ 
Linh Sơn tại hải ngoại ngày nay đều nằm trong hệ thống tổ chức 
của Giáo Hội Linh Sơn, dưới sự lãnh đạo tối cao của Hòa Thượng 
Thích Huyền Vi tại Pháp. 


Đại Đức Thích Trí Cảnh cũng đã thành lập nhiều chỉ Hội Phật 
Tử khắp nơi tại Anh, nhằm hệ thống hóa hàng ngũ và tổ chức cho 
người lớn tuổi cũng như thanh thiểu niên Phật Tử. Ngoài ra, Đại 
Đức Trí Cảnh cũng có tổ chức những khóa tu thiền cho người 
Anh, cũng như tham gia những buổi giảng dạy giáo lý bằng Anh 
ngữ cho các thanh thiếu niên Việt Nam trong các trường trung 
học tại Anh quốc. 


170 


Về việc lễ lộc, ma chay, cưới hỏi, cũng như giải quyết những 
vấn đề khó khăn trong cuộc sống cho hàng Phật Tử v.v... tại Anh 
cũng đều tương tự giống như Đức hoặc Pháp. Có một điều quan 
trọng đáng ghi nhận hơn cả là nơi nào biết tổ chức, nơi đó sẽ được 
thành công và được đông đảo quần chúng tham dự, ủng hộ. 


Tại Đan Mạch, Hội Phật Giáo Việt Nam đã thành lập từ lâu. 
Việc sinh hoạt của Niệm Phật Đường cũng đã được chính phủ tài 
trợ 1/3 các sở phí. Nhưng cho đến nay vẫn chưa có một Thầy nào 
đến để lo vấn đề tinh thân cho đồng bào Phật Tử cả. Niệm Phật 
Đường Quảng Hương — Tên của một vị Thánh Tử Đạo, vị pháp 
thiêu thân năm 63 — đã được tô chức lễ An Vị Phật vào năm 1985. 
Niệm Phật Đường tương đối khang trang, rộng rãi. Nhưng vì 
thiếu người chăm sóc trực tiếp, nên việc Phật sự tại đấy ngoài các 
lễ lớn như Phật Đản, Vu Lan và Tết Nguyên Đán ra, không có 
những hoạt động nào đặc sắc so với những nơi có quý Thầy hoặc 
quý Cô chăm sóc trực tiếp. Liên lạc Niệm Phật Đường qua địa chỉ 
của Đạo Hữu Nguyễn Xuân Quang: 

RosenhoJ 18 A 2 TV, 8260 Viby J. Tel. 06-292715. 


Một vài nơi khác tại Đan Mạch như Kopenhaven hoặc những 
địa phương gần ranh giới Đức, cũng đã thành lập được những Hội 
Phật Tử, nhằm giúp đỡ nhau trong tinh thần tương thân tương trợ 
vào những dịp hiểu hỉ như cưới hỏi, tiệc tùng; cũng như trong 
những lúc buồn khổ khi trong gia đình người Phật Tử có tang 
khó. Những vị Phật Tử rành rẽ kinh kệ đứng thay thế quý Thầy đề 
tụng kinh đưa tiễn hương linh quá cố đến nơi an nghỉ cuối cùng. 
Tuy nhiên, vấn đề thuyết giảng giáo lý, và truyền bá văn hóa Phật 
Giáo quý Phật Tử này không thể đảm đang được. Những khía 
cạnh khác tương đối dễ hơn, các Phật Tử tự lo liệu cũng tương đối 
khả dĩ tạm ồn. 


Tại Na Uy tình trạng cũng giống hệt như Đan Mạch. Mặc dầu 
đã có Hội Phật Giáo được thành lập, nhưng vân chưa có thây 
chăm sóc đời sông tính thân cho đông bào Phật Tử. Hiện tại Đại 


171 


Đức Thích Nhất Chân ở chùa Khánh Anh tại Pháp trực tiếp đảm 
trách vấn đề tinh thần cho đồng bào Phật Tử Na Uy, nhưng mỗi 
năm Đại Đức cũng chỉ qua lại được 3 tháng mùa nóng, còn những 
tháng lạnh, Đại Đức về lại Pháp. 


Tại Na Uy ngày nay, người Việt ty nạn có vào khoảng từ 4.000 
đến 5. 000 người. Mỗi năm vào dịp Phật Đản có độ 500 đến 700 
người về Oslo tham dự đại lễ, cũng như xem văn nghệ (tổ chức 
cúng dường Đại lễ Phật Đản). Một SỐ các nghệ sĩ từ Pháp, Đức 
đến tăng cường cùng ban Văn Nghệ của Hội Phật Tử tại Na Uy. 


Riêng về đời sống của đồng bào Phật Tử Việt Nam tại Na Uy 
được tương đối thoải mái hơn các xứ khác tại Âu Châu. Nhưng 
cái lạnh khắc nghiệt cũng đã làm cho nhiều người {y nạn ít muôn 
lập nghiệp lâu đời tại đó. Nhưng dầu sao, Na Uy vân là xứ tự do - 
không Cộng Sản - sự sống dù sao đi nữa vẫn được nâng cao, giá 
trị nhân phẩm vẫn hơn nhiều, so với quê hương Việt Nam hiện 
tại. 


Hội Phật Giáo Việt Nam tại Na Ủy vẫn chưa có chùa. Muốn 
liên lạc với Hội phải qua địa chỉ: Postboks 4654 Sofilenber - Oslo 
5 —Norway. Ngoài ra, tại Trondheim cũng đã thành lập được một 
Hội Phật Tử, và địa chỉ là: Rostengren DA 241, 7075 Tiller. Tel. 
07-887905. 


Tại vùng Bắc Âu hai nơi chưa có Hội Phật Giáo cũng như 
chưa có chùa hay Niệm Phật Đường, và dĩ nhiên cũng chưa có 
thầy lãnh đạo tinh thần nào cả. Đó là Phần Lan và Thụy Điền. Sở 
dĩ chúng tôi nhấn mạnh tới 2 chữ “dĩ nhiên”, vì lẽ, nếu có Tăng sĩ 
trước thì ngôi chùa hoặc Niệm Phật Đường đã có rồi. Có những 
nơi dù chưa có Tăng sĩ, hàng Phật tử cũng thành lập được Niệm 
Phật Đường, nhưng vẫn chưa có nhiều kết quả bằng nơi nào có vị 
lãnh đạo tinh thần trực tiếp lo công việc, hắn được chu đáo hơn. 


172 


Hòa Lan cũng đang nằm trong tình trạng không khác gì Na Uy 
và Đan Mạch, vì đã có Hội Phật Giáo, nhưng chưa có Thầy. Đại 
Đúc Thích Thiện Huệ hiện ở tại chùa Khánh Anh tại Pháp, là 
người đứng lo điều hành công việc Phật sự tại Hòa Lan. Đại Đức 
không ở lại trực tiếp mà chỉ thỉnh thoảng mới qua Hòa Lan để 
chăm lo Phật sự. Nhìn chung, tại đó vẫn còn một chỗ trống lớn 
nhưng không người thay thế, ngoài những vị lãnh đạo tinh thân. 


Tại Hòa Lan có vào khoảng 7.000 đến 8.000 người ty nạn Việt 
Nam. Một xứ rất đẹp về mùa Xuân, khi có hoa Tulip nở rộ, và 
cũng rất nên thơ về mùa Thu, khi có lá vàng bay reo rắc. Một quê 
hương thật thanh bình nằm đọc theo ven biển. Đây cũng là nơi 
sinh sông Tất lý tưởng của người Việt ty nạn. Nhà cửa rất rộng rãi, 
còn về đời sống lại khá cao, tuy số người thất nghiệp hơi nhiều, so 
với các nước khác tại Âu Châu. Nhưng nếu so với Việt Nam, Hòa 
Lan vẫn là một vùng đất hứa cho những ai đã đang và sẽ đến định 
cư. 

Mọi vấn đề liên quan đến Phật sự, có thê liên lạc qua địa chỉ: 
Mr. Tiết Quốc Hùng, Windmolen 16 —- 1622 LA Horn. Tel.: 022- 
9042721. 


Tại Bỉ ngày nay đã có hai chùa và một Hội Phật Giáo. Cả hai 
chùa đều đã có Thầy, Cô chăm lo vấn đề tinh thần cho Phật Tử, 
và Hội Phật Giáo tuy chưa có Thầy cũng được thành hình. Đó là 
chùa Linh Sơn, chùa Hoa Nghiêm và Hội Phật Giáo tại Lièøe. 


Chùa Linh Sơn đặt tại số 16 Rue Merode, 1060 Bruxelles. Tel.: 
02-538.5907. Chùa thuộc hệ thông Giáo Hội Linh Sơn của Hòa 
Thượng Thích Huyện VI tại Pháp. 


Chùa Hoa Nghiêm, địa chỉ tại số 157 Rue Anderlecht, 1000 
Bruxelle. Tel.: 02-511.0524. Chùa đặt dưới sự hướng dân trực 
tiêp của Hòa Thượng Thích Trung Quán tại Pháp. 


173 


Hội Phật Giáo Việt Nam tại Liège, trụ sở đặt tại số: 262 Rue 
Vaudree, 4900 Angleur. Hội do Thượng Tọa Thích Minh Tâm tại 
Paris hướng dân. 


Như vậy tính cho đến nay tại Bỉ chưa có một vị lãnh đạo tinh 
thần nào chính thức đứng ra lo trực tiếp cho đồng bào Phật Tử mà 
hầu hết phải nhờ quý Thầy và quý Cô bên Pháp sang giúp đỡ. 
Thật sự đã là người Phật Tử - như con chung cùng một cha, tức là 
đức Phật - thì ở đâu cũng vậy, Thầy nào cũng được cả. Nhưng 
nếu có Thầy lãnh đạo tỉnh thần trực tiếp điều hành thì công việc 
Phật sự phát triển mạnh và được liên tục hơn. 


Tại Áo, Ý và một vài quốc gia khác tại Nam Âu Châu cũng có 
nhiều người Việt Nam ty nạn, nhưng mãi cho đến nay vẫn chưa 
có Hội Phật Giáo và chưa có Thầy nào về đó trực tiếp hướng dẫn 
tỉnh thần cho Phật Tử. 


Nhìn chung những hoạt động Phật sự tại Âu Châu đều rất khả 
quan, và có nhiều triển vọng trong tương lai. Nhất là tại những 
nơi có quý Thầy, quý Cô trực tiếp hướng dẫn, chỉ đạo. Những 
quốc gia khác không có hoặc chưa có chùa, Hội Phật Giáo cũng là 
một vẫn đề mà quý vị Tăng Sĩ cần lưu tâm. Nhưng dù sao đi nữa, 
tại Âu Châu, vì các quốc gia nằm cạnh nhau, nên việc liên lạc 
bằng thư từ hay sách báo, kinh điển được dễ dàng, tiện lợi. Hy 
vọng rằng trong những năm tới, vấn đề tỉnh thần của người Phật 
Tử tại các nước Âu Châu sẽ được ôn định hơn. 


174 
B. Tại Á CHÂU 


Á Châu ngoài Nhật Bản và Đại Hàn cho người Việt định cư 
vĩnh viễn ra, hầu hết các nước khác như Mã Lai, Nam Dương, 
Tân Gia Ba, Phi Luật Tân, Thái Lan, Hồng Kông v.v... đều chỉ có 
chính sách tạm cư người ty nạn, rồi sau một thời gian họ phải xin 
đi định cư tại một đệ tam quốc gia tại Âu Châu, Mỹ Châu hoặc 
Úc Châu. Có nhiều nơi như Hồng Kông hoặc Thái Lan không còn 
được gọi là trại tạm cư nữa mà là trại cắm. Một hình thức trại tù. 
Vì vấn đề nhập cảnh trái phép đã được áp dụng cho người vượt 
biên. Nơi đó đời sống tỉnh thân của đồng bào Phật Tử có thê nói 
rất là cục khô. 


Vào đầu năm 1985, chúng tôi đã có dịp thăm các trại ty nạn tại 
Tân Gia Ba, Phi Luật Tân và Nhật Bản, nên đã hiểu rõ và thông 
cảm rất nhiều cho hoàn cảnh thiếu thốn của người ty nạn Việt 
Nam tại các nơi vừa nêu trên. Người ty nạn thiếu vật chất đã đành 
rỒi, nhưng mặt tinh thần lại còn thiêu kém nhiều hơn nữa. Chung 
cùng số phận của đồng bào, có một số quý Thầy, quý Cô trên 
đường ty nạn đã đến tại những quốc gia trên. Nhưng sau một thời 
gian tạm trú ở đó, quý vị ấy phải đi đến một nước thứ ba. Phần 
lớn những ngôi chùa tạm tại các nơi tạm cư này do đồng bào Phật 
Tử ty nạn đóng góp tạo dựng nên, cũng chỉ có tính cách chuyển 
tiếp cho những người đến sau, chứ không được liên tục. Do đó, 
việc điều hành của những cơ sở này không phải là chuyện đơn 
giản. 


Trên đường ty nạn đã có một số người thay đổi tín ngưỡng đạo 
Phật sang các đạo khác, cũng chỉ vì một lý do rất dễ hiểu, cần 
được đi định cư sớm, và muốn nhận được những giúp đỡ thực tế 
bằng vật chất từ các tổ chức từ thiện. Việc làm nhất thời này đã 
gây ra một số khó khăn, như trong cùng một gia đình mà có nhiều 
tín ngưỡng khác nhau. Ví dụ như người cha chấp nhận thay đổi 
đạo đề đàn con sớm có tương lai nơi một nước thứ ba. Trong khi 
đó, người mẹ chỉ một lòng giữ đạo, dẫu cho có đói khổ hay phải 


175 


chờ đợi bao lâu, niềm tin nơi đạo Phật vẫn không thay đôi. Người 
vợ hắn tự hiểu rằng: Con người tạo ra vật chất, chứ vật chất 
không thể tạo ra được con người. Do đó, người vợ an phận sống 
như thế chờ ngày được định cư. Còn người chồng thì ngược lại; 
và rồi con cái có đứa theo cha, có đứa theo mẹ. Có thể nói tình 
nghĩa vợ chồng và sự đầm ấ âm. của gia đình không còn giữ vững 
được nữa. đó cũng chỉ vì quyền lợi và miếng cơm manh áo mà 
thôi. 


Mặc dầu Phủ Cao Ủy Ty Nạn Liên Hiệp Quốc có cấp phát tiền 
bạc cũng như áo quần cho đồng bào tại các trại tạm cư, nhưng 
cũng không đủ cho nhu câu chỉ dụng trong cuộc sống của một gia 
đình đông con. Có thể tiền bạc bị cắt xén, ăn đầu ăn đuôi hay gia 
đình có đông người nên việc chi tiêu không đủ vào đâu. Do đó 
mới sinh ra tình trạng lủng củng trong gia đình. Chúng tôi nghĩ 
rằng, các chính phủ của những quốc gia thâu nhận người ty nạn, 
không chủ trương buộc phải theo đạo này bỏ đạo khác mà chính 
do họ tự ý thay đổi đức tin hoặc nghe lời những sự tuyên truyền 
thiếu sự thật. Chẳng hạn như tại Âu Châu không có chùa chiên, 
nếu như đồng ý chấp thuận đổi đạo sẽ được nhiều sự giúp đỡ hơn 
v.v... nên buộc lòng người ty nạn phải xiêu theo. Điều đáng trách 
là do mỗi bên một ít, chứ không phải chỉ do một bên nào. Ví như 
con cá bị mắc câu, vì cá tham môi. Cá sở dĩ tham môi, vì {ại CÓ 
người câu cá. Nếu không có người câu, đã không có cá bị mắc câu 
mà chết. 


Có nhiều vị sư người Anh như Thượng Tọa D.P. Abhinyana và 
Thượng Tọa người Đức là Saddhaloka đang chăm sóc đồng bào 
ty nạn Phật Tử tại Phi Luật Tân và tại Hồng Kông, một cách rất 
nhiệt tình. Quý vị Ấy nhẫn nại không hề nao núng trước sự khó 
khăn của nhiều vấn đề phức tạp bao phủ chung quanh. Quý vị này 
cũng đã thể hiện được tinh thần Bồ Tát của mình đề tận tình giúp 
đỡ tha nhân vô vụ lợi. Công việc này quả thật đáng ca tụng và tán 
dương. Trong khi đó quý Thầy Việt Nam lại vắng bóng tại nơi mà 
những khổ đau chồng chất này cứ vẫn phải diễn ra liên tục. Có lẽ 


176 


quý Thầy Việt không đến hoặc chưa đến thăm hay phục vụ được 
đồng bào Phật Tử tại các trại ty nạn tại Á Châu một cách trực tiếp, 
chỉ vì một lý do dễ hiểu là tại các quốc gia Tây Phương vẫn chưa 
đủ Thầy hướng dẫn đồng bào Phật Tử, thì làm sao quý vị có thể 
đến được các nước Á Châu. Còn một lý do khác không thê không 
đề cặp đến ở đây là vấn đề ngôn ngữ, cũng làm cản trở thiện tâm 
thiện ý của quý vị. Nhưng theo tôi thiết nghĩ đó chưa phải là vấn 
đề chính làm thối chuyển Bồ Tát tâm của hàng trưởng tử của đức 
Phật. 


Hy vọng một ngày nào đó đời sống của người Phật Tử Việt 
Nam tại các nước Âu Mỹ được ồn định thì việc đi lại, thăm viếng 
những đồng hương ty nạn của quý Thầy không còn là vấn đề nan 
giải nữa. 


Sau đây là địa chỉ các trại tạm cư và các chùa Phật Giáo thuộc 
các trại ty nạn tại ÀA Châu: 


Tại PHI LUẬT TÂN: 

Chùa VẠN ĐỨC Chùa VAN HẠNH 
VRC Palawan Phase II 

PRPC Morong Bataan Puerto Princessa CIty 
PO Box 7635 MIA Philippines 
Philippines 

Tại INDONÉSIA: 

Chùa QUAN ẨM Chùa KIM QUANG 
Galang 2, PM 2 Box 19 Pulau Galang Camp II 
Pulau Galang, TanJung- TanJjung Pinang-Rlan 


Pinang Rian - INDONÉSIA INDONÉSIA 


177 


Tại MALAYSIA: .. 

Chùa TỪ BI Chùa BÒ ĐÈ LAN NHÃ 
Pulau Bidong camp Sungel Besi camp 

PO Box 12468 Kuala PO Box 12468 Kuala 
Lumpur - MALAYSIA Lumpur - MALAYSIA 
Tại HỎNG KÔNG: 
Ban ĐẠI DIỆN PHẬT TỬ Ban ĐẠI DIỆN PHẬT TỬ 
Buddhist Heilinchau LƯM 2130, NO 10266 

NO 2031 Closed Center Chimawan Camp 

HONG KONG HONG KONG 

Tại THÁI LAN: 


Ban Đại Diện Hội Phật Giáo Việt Nam tại Panat-NIkhon-L, 
106-PO Box 18 — Chunburi 20140 — Thailan. 


Tại ĐÀI LOAN: 
150 Chiang Meli Pai Sa - Peng Hu - Taiwan- R.O.C. 


Tại NHẬT BẢN: 
VIETNAMESE REFUGEES CAMP 
3-2-1 Yashio Shinagawa Ku, Tokyo 141 - JAPAN. 


Tại S_INGAPORE: 
VIEINAMESE REFUGEES CAMP 
25 Hawkins Road — SINGAPORE. 


Ngoài ra tại Đài Loan còn có một trung tâm nghiên cứu Phật 
Giáo của người Đài Loan, đã hoạt động hơn 5 năm nay, dưới sự 
lãnh đạo của Thượng Tọa Thích Tịnh Hạnh, như địa chỉ dưới đây: 


LINH SAN GIẢNG ĐƯỜNG 
7E, 21 Sec I1, Chung-Hsiao West Road, Taipei 100 ROC. 
Tel.: (02) 361-3015. 


178 


Có rất nhiều người địa phương đến tìm hiểu về Phật Giáo, 
trong sô có một người Đài Loan đã phát tâm xuât gia và tu học tại 
trung tâm nghiên cứu này. 


Tại Nhật Bản, ngoài địa chỉ của trại ty nạn trên, còn có cơ quan 
lãnh đạo tinh thần của đồng bào Phật Tử Việt Nam. Địa chỉ liên 
lạc của Chi Bộ PGVN như sau: 

CPO Box 1467, Tokyo — JAPAN. 


Chi Bộ Phật Giáo Việt Nam tại Nhật đã được thành lập từ năm 
1970 cho đến nay đã được 16 năm. Trong khoảng thời gian l6 
năm hoạt động, Chi Bộ đã hướng dẫn đồng bào Phật Tử tại Nhật 
có một cái nhìn về hiện tình Phật Giáo Việt Nam. Chi Bộ cũng là 
nơi phát xuất những nhà lãnh đạo Phật Giáo đảm đang hiện đang 
lo công việc Phật sự, hướng dẫn Phật Tử khắp nơi tại các châu Á, 
Mỹ, Âu, Úc ngày nay. 


Trên đây chỉ là một cái nhìn tổng quát. về đời sống tỉnh thần 
của người Phật Tử Việt Nam hiện đang sống tại các nước vùng 
Đông Nam Á châu, và hy vọng rằng trong tương lai sẽ có nhiều 
thay đổi tốt đẹp hơn. 





179 
C. Tại ÚC CHÂU 


Ngày nay tại Úc có 8 ngôi chùa Phật Giáo ở rải rác khắp nơi 
trên toàn quôc. Có độ 10 Thây đê lo cho khoảng 50.000 người 
Phật Tử. 


Úc Châu đất rộng, người thưa, do đó việc di chuyền từ chỗ này 
sang chỗ khác để hành đạo không phải là chuyện đơn giản. Đa sô 
người ty nạn Việt Nam đều sinh sống theo ven bờ biên, nên các 
chùa cũng được thành lập theo các vị trí ấy để giải quyết cho vấn 


đề đời sống tinh thần của người Phật Tử. 


Sau đây là địa chỉ của những ngôi chùa tại Úc: 


Chùa PHÁP BẢO 

Trụ trì: TT: Thích Bảo Lạc 
Crn Edensor & Bibbys Rds 
Smithfield 2164, NSW 
Tel: 02-610.5452 


Chùa PHÔ QUANG 

Trụ trì: ĐĐ.Thích Phước Nhơn 
2 AIbert St. N. Perth 

WA 6006 - AUSTRALIA 

Tel: 09-328.8331 


Chùa PHÁP QUANG 

Trụ trì: ĐĐ. Thích Nhật Tân 
1158 Oxley Rd. Oxley 

Qld. 4075 —- AUSTRALIA 
Tel: (07) 379.9404 


Chùa VAN HẠNH 

Trụ trì: ĐĐ. Thích Quảng Ba 
GPO Box 1593, ACT2 601 
CANBERRA 

Tel: (062) 486.904 


Chùa PHƯỚC HUỆẸ 

Hội chủ: HT. Thích Phước Huệ 
31 Landon St. Fatrfield 

2165 NSW_— AUSTRALIA 
Tel: 02-726.9841 


Chùa QUANG MINH 

Hội trưởng: HT. Thích Phước Huệ 
177 Morris St. Sunshine 
VIC.3020 - AUSTRALIA 

Tel: 03-311.3174 


Chùa PHÁP HOA 

Trụ trì: TT. Thích Như Huệ 
20 Butler Ave., Pennington 
SA 5013-— AUSTRALIA 
Tel: (08) 478.477 


Chùa CHÁNH GIÁC 

Hội Trưởng: Ông Lê Tấn Kiết 
45 Money St. Perth 

WA 6000 

Tel: (09) 342.0609 


180 


Tám ngôi chùa Việt hiện có trên toàn lãnh thổ Úc, nhưng chỉ 
mới có 2 ngôi đã xây dựng theo hình thức đúng nghĩa một ngôi 
chùa. Đó là chùa Pháp Bảo tại Sydney và chùa Pháp Hoa tại 
Adelaide. 


Với môi trường hoạt động rộng rãi ấy, hy vọng trong tương lai 
gần, đời sống tinh thần của đồng bào Phật Tử Việt Nam ty nạn tại 
Úc sẽ có nhiều sự đổi thay tốt đẹp hơn nữa. Xứ Úc là xứ của di 
dân, nên có sắc luật rõ ràng cho người ty nạn. Do đó, những 
người fy nạn dầu là Việt Nam hay Đông Âu đều có rất nhiều 
quyên lợi ngang nhau, có cơ hội thuận tiện đồng đều để hội nhập 
vào xã hội Úc. Riêng về lãnh vực tinh thần cũng đã được chính 
phủ Úc đặc biệt lưu tâm và giúp đỡ rất nhiều cho các chùa, các 
Hội Phật Giáo, và các cơ quan từ thiện đang hoạt động trên toàn 
Liên Bang Úc Đại Lợi. 


Cộng đồng Phật Tử Việt Nam, mỗi năm vào các dịp lễ như 
Phật Đản, Vu Lan hay Tết Nguyên Đán tại các chùa, các Hội Phật 
Giáo đều có tổ chức kỷ niệm trọng thể, như những nơi khác, cùng 
với nghi lễ cổ truyền, văn nghệ cúng dường đại lễ Phật Đản... 
Nhiều chùa còn tổ chức Hội Chợ vào dịp Tết để gây quỹ tài chánh 
lập chùa v.v... 


Đối với người lớn tuổi thì việc đi chùa, lễ Phật, học Đạo đã trở 
thành truyền thống; nhưng còn giới thanh thiếu niên Việt Nam ở 
Úc cũng đã hoạt động rất hăng say trong tư cách là những đoàn 
sinh của Gia Đình Phật Tử Việt Nam, trong màu lam tươi đẹp. Có 
lẽ ở Úc, khí hậu ấm áp tương đối giống như Việt Nam, và nhân sự 
hướng dẫn cũng có được những Huynh trưởng chuyên môn, nên 
dễ thực hiện có qui củ tổ chức Phật Tử trẻ. 


Tân Tây Lan là một nước biệt lập, nhưng đều nằm trong châu 
Úc và có liên hệ mật thiết mọi mặt với xứ này. Người Việt ty nạn 
tại Tân Tây Lan liên hệ với Úc cũng như người Việt tại Âu Châu 
gần gũi với Pháp vậy. 


181 


Cho đến nay tại Tân Tây Lan vẫn chưa có một Thầy hay Ni Cô 
nào dừng chân lại đó để lo việc Phật sự. Có 3 Hội Phật Giáo đã 
được thành lập tại Wellington, Aukland và Christchurch. Nhưng 
vì không phải do Tăng sĩ điều hành, nên công việc Phật sự không 
được phát triển mây, cũng như địa chỉ của Hội luôn thay đổi, vì 
không có nơi cô định mà phải mượn tư gia để làm Hội sở tạm 
thời. 


Mỗi năm vào dịp những đại lễ, có khi Hòa Thượng Hội Chủ từ 
Úc sang hoặc chư Tăng sang điều động và chủ lễ, nên mọi việc 
Phật sự cũng được tươm tất. Ngoài ra, những khi Tổng Hội tổ 
chức Đại Hội Phật Giáo, các Ban Chấp Hành của Hội Phật Tử tại 
Tân Tây Lan đều cử người qua tham dự. 


Tóm lại, tại Úc đời sống vật chất và tinh thần của người Phật 
Tử nói riêng và người ty nạn nói chung đều rất thoải mái. Chúng 
ta đều hy vọng vào một ngày mai được tươi đẹp hơn. 





182 
D. Tại MỸ CHÂU 


Tại Châu Mỹ có hai quốc gia mà người Việt ty nạn định cư 
đông nhất là Hoa Kỳ và Canada. Các nước Nam Mỹ cũng có 
chính sách thâu nhận người ty nạn, tuy nhiên, những nơi đó chưa 
có những cơ quan lãnh đạo tinh thần lo cho người Phật Tử ty nạn. 
Ở đây chỉ ghi lại những gì tiêu biểu thuộc Canada và Hoa Kỳ 
cũng tương đối đầy đủ rồi. 


Canada và Hoa Kỳ tuy cùng chung một lục địa - năm sát cạnh 
nhau — nhưng đời sống của hai nước khác nhau không phải ít. 
Canada ảnh hưởng văn hóa của Pháp; trong khi đó, Hoa Kỳ ảnh 
hưởng văn hóa của Anh. Người Việt Nam quen theo nếp sống lâu 
đời của người Pháp nên chọn Canada. Nhưng người nào muốn 
việc làm ăn mau phát đạt thì chọn Hoa Kỳ. Nếu nói bao hàm cả 
xứ Canada thì quá rộng mà Canada chưa hắn đã chịu ảnh hưởng 
hoàn toàn của Pháp. Nhìn chung, ta nhận thấy chỉ có tiểu bang 
Québec ảnh hưởng Pháp sâu đậm, là tiêu biểu thôi, còn những 
tiêu bang khác có đời sống cũng gần giỗng như Hoa Kỳ. 


Hiện tại Canada có I3 ngôi chùa, Niệm Phật Đường và Hội 
Phật Giáo. Có chùa đã có Thầy, Ni Cô chăm sóc cho đồng bào 
Phật Tử; tuy cũng còn lắm chùa không có ai trông coi. Trên toàn 
cối Canada hiện có khoảng 60.000 người ty nạn Việt Nam. 
Nhưng số Tăng sĩ lại quá ít, chưa tới 20 vị để lo cho đồng bào ty 
nạn. Đây cũng là mối lo hàng đầu của quý vị lãnh đạo tỉnh thần 
Phật Giáo Việt Nam. Số người phát tâm xuất ð1a càng ngày càng 
ít, trong khi đó nhu cầu tinh thần càng ngày càng tăng. Nếu một 
mai kia trong tương lai quý vị lãnh đạo tỉnh thần già yếu, chắc 
không có người thay thế kịp thời. Do đó, các ngôi chùa hay Niệm 
Phật Đường được dựng lên ngay từ bây giờ hay sắp thành hình 
trong tương lai sẽ không có người trực tiếp trông coi. Đó là một 
vấn đề nan giải mà những vị lãnh đạo tỉnh thần của Phật Giáo 
Việt Nam hải ngoại đang lưu tâm đến nhất hiện nay. 


183 


Sau đây là địa chỉ của những chùa, Niệm Phật Đường và Hội 
Phật Giáo Việt Nam tại Canada: 


Chùa QUAN ÂM Chùa LIÊN HOA 

3781 Ave. de Courtral 715 Blvd. Provencher 

Montreal —- PQ. H3§ 1B§ Brossard PQ., J4W 1YS5 
CANADA. Tel: 514-735.9425 CANADA. Tel:514-672.7948 
Tổ Đình TỪ QUANG Chùa PHẬT GIÁO VIỆT NAM 
Trụ trì: HT. Thích Tâm Châu Ni sư Thích Nữ Trí Định 

1978 Parthenais, Montreal 10113 122th St. 

Quebec H2K 3§53 —- CANADA Edmonton T5N 147 - CANADA 
Tel: (S14) 525.8122 /672.6412 Tel: (403) 488.5393 

Chùa TAM BẢO Chùa HOA NGHIÊM 

Trụ trì: TT. Thích Thiện Nghị Đại Đức Thích Quảng Lượng 
4450 Ave. Van Horn 1000 Queen St. West Toronto 
Montreal H3S§ 1SI - CANADA ONT H2K 353 - CANADA 

Tel: (S14) 733.3841 Tel: (416) 537.0181 

Hội PG VN tại CALGARY Chùa TỪ ÂN 

PO Box 6030 Station 152 Bayview Rd. Ottawa 
Calgary T2H 2L3 —- CANADA Ontario KIY 2C8 - CANADA 
Tel: (403) 280.9970 Tel: (613) 725.2549 

Chùa PHƯỚC LONG Chùa PHƯỚC LONG 

810 Victoria Dr. Thích Nữ Thiện Đức 

Vancouver BC 2639 E. Georgia St. 

VS5L 4E7 - CANADA Vancouver BC, VSK 2J9 

Tel : (604) 253.4095 Tel : (604) 251.9198 

ĐẠI BI TỊNH XÁ NIỆM PHẬT ĐƯỜNG LONDON 
Trụ trì : Thích Ngộ Đức 732 Lonrne Ave. London 

960 Dundas St. West Ontario, NSW 3Kó6 - CANADA 
Toronto Ont. M6] 1WS Tel: (S19) 432.7828 


Tel: (416) 537.7538 


Chùa A DI ĐÀ 

1120 Queen St. West 

Toronto Ônt. MóJ IH9 CANADA 
Tel: (416) 533.5838 


184 


Lập Chùa lập Hội là một nhu cầu. Nhưng nêu không nghĩ đến 
những người nuôi dưỡng tinh thần, là một vấn đề rất khó khăn 
vậy. Chế độ xuất gia của chùa Việt quá khắt khe, so với một số 
qui chế người xuất gia của các nước khác trên thế giới (xin xem 
thêm quyền Cuộc đời của người Tăng sĩ). Do đó, ở ngoại quốc, 
đời sống vật chất quá đây đủ, tiện nghi như thế này mà có người 
phát nguyện chịu cực khổ suốt đời, hy sinh những tư lợi mình để 
phụng sự đại chúng, là một điều rất hiếm. Ngay như ngày nay, 
nhu cầu tinh thần thì nhiều mà việc cung ứng lại ít. Điều này Giáo 
Hội đã gặp rất nhiều khó khăn. Không rõ rồi đây trong 30 năm 
hay 50 năm nữa số nhu cầu còn đòi hỏi gấp đôi, gấp ba so với 
hiện tại, liệu lúc đó việc cung ứng phải có một lỗ hỏng to tướng 
và phải xếp theo lũy thừa thoái đến mực nào; và không biết lúc đó 
kết quả sẽ ra sao? Vì thế, chúng tôi có bổn phận phải kêu gọi 
những thế hệ trẻ nên làm quen với nếp sinh hoạt chùa chiên, tìm 
cách dấn thân, hy sinh làm các công tác từ thiện, xã hội, để từ đó 
có thê gần gũi quý vị lãnh đạo tinh thần nhiều hơn để chia xẻ 
công việc Phật sự, hầu quý vị sẽ phải gánh vác một phần trong 
tương lai. Nếu được vậy, quả là điều thật diễm phúc cho Phật 
Giáo Việt Nam trong tương lai vậy. 


Bây giờ chúng ta tìm hiểu sang các sinh hoạt Phật sự tại Hoa 
Kỳ - nơi giàu có nhất thế giới mà cũng là nơi đông người Việt ty 
nạn nhất - Hoa Kỳ cũng là nơi CÓ nhiều chùa Việt nhất trên thế 
giới, và cũng còn là nơi có rất nhiều vấn để nan giải hàng đầu. 
Riêng Tiêu bang California đã có tới 36 chùa Việt Nam. Nêu tính 
trên toàn quốc Hoa Kỳ đã có tới hơn 100 ngôi chùa Việt Nam lớn 
nhỏ, kế cả những Niệm Phật Đường, Tịnh Xá, Tịnh Thất và Hội 
Phật Giáo. Tính cho đến năm 1986 có độ khoảng 100 vị Tăng sĩ 
Việt Nam đang ở rải rác khắp các tiểu bang trên đất Hoa Kỳ đê lo 
vấn đề tỉnh thần cho hơn nửa triệu người Việt ty nạn đang sinh 
sống tại đó. 


Tại Hoa Kỳ cũng là nơi qui tụ được những vị danh Tăng tài 
đức, đã đậu băng câp cao ngoài đời, cũng như về đạo, quý vị đêu 


185 


có Cử nhân, Cao học hoặc Tiến sĩ. Đó cũng là một yếu tố cần 
thiết đề đễ làm việc đạo. Có một số vị đã gặt hái được nhiều thành 
quả đáng kể. Nhưng cũng có lắm vị không đạt được mục đích. 
Mặc dù tài năng họ có thừa và có thể nói rất giỏi hoạt động, 
nhưng bị hoàn cảnh bên ngoài chỉ phối rất nhiều. Có lẽ đây cũng 
là một bài học hữu ích cho bất cứ ai đang lãnh đạo của một Tổ 
chức, Hội đoàn hay một Tôn giáo, phải hiểu rằng chỉ có một trong 
hai cách mà người lãnh đạo phải chấp nhận là làm nhiệm vụ lái 
thuyền chuyên chở, hướng dẫn người khác đi đúng hướng; hoặc 
bị người khác hướng dẫn lại, chứ không có phương thức nào khác 
hơn. Vậy muốn cho một tô chức đứng vững, đòi hỏi người hướng 
dẫn phải có bản lãnh và khả năng nhiếp phục quần chúng, cũng 
như hòa giải những sự khó khăn thì mới vượt qua được trở ngại. 


Hoa Kỳ là xứ tự do hơn mọi xứ tự do khác trên thế giới, nên có 
những việc mà khi đề cập tới người khác không thể tin được. Đơn 
cử một vài việc điển hình là nhà thờ đem bán đấu giá, Phật Tử 
mua lại làm chùa. Sở dĩ có vấn đề trên, vì những chi dụng quá 
Cao, số tín đồ không đông, trong khi đó họ Đạo phải cung cấp. 
Tiền đâu đủ để trang trải sở phí, buộc lòng phải bán nhà thờ là lẽ 
đương nhiên. Trên thế giới chắc ít có nơi nào giống như vậy. Quý 
Thầy - mua nhà thờ xong rôi bèn cho gỡ hết những chiếc ghế nơi 
làm lễ cầu nguyện, để trải lên trên sàn một lớp thảm làm nơi lễ bái 
cho Phật Tử. Vì hầu hết các chùa Phật Giáo khi Phật Tử vào lễ 
Phật - để tỏ lòng tôn kính đức Phật - phải bỏ giày dép bên ngoài 
trước khi vào chánh điện. Khi vào điện Phật làm lễ, mọi người 
ngôi ngay trên sàn chứ không ngồi ghế như tại nhà thờ. Có nhiều 
nhà thờ được mua đi bán lại nhiêu lân như thế, cũng chỉ vì một lý 
do dễ hiểu, là không đủ tiền chi phí cho việc điện, gas, nước hoặc 
tiền nợ ngân hàng. 


Có nhiều Thầy mướn nhà để làm chùa, nhưng căn nhà không 
thuộc khu vực buôn bán hoặc khu kỹ nghệ mà ở khu vực dân cư 
sinh hoạt. Vì thế đã gặp trở ngại cho việc lễ bái nguyện cầu vào 
những lễ buổi sáng sớm, buổi chiều tối hay buổi khuya, cũng như 


186 


các khóa lễ công cộng khác, đã làm phiền hàng xóm rất nhiều. 
Thế là chùa bị hàng xóm thưa kiện. Cảnh sát đến lập biên bản, 
làm khó dễ. Thật sự ra, nếu việc trên có xảy ra tại Âu Châu cũng 
chỉ với lý do tương tự vậy thôi. Vì tại các nước Tây phương, 
quyền tự do của người dân là một quyền bất khả xâm phạm. Vã 
lại, đối với người Việt, thì đây chỉ là nơi ăn nhờ ở đậu, nên chúng 
ta không có được nhiều quyền hạn... Chúng tôi biết điều đó. Nếu 
ở Việt Nam đã không xảy ra những việc đáng buồn này. Vì nếu là 
Phật Tử thì làm sao nỡ nhẫn tâm lại đi xua đuổi một nơi thờ tự 
hoặc thưa gởi với chính quyền nơi nương tựa tinh thần, của mình 
được. 


Có nhiều nơi tại Âu Châu hay Mỹ Châu, cũng có nhiều ngôi 
giáo đường nằm ngay trong khu dân cư sinh sông, và vẫn sinh 
hoạt, nhưng đâu có bị làm khó dễ. Vì lý do rất dễ hiểu là người 
dân đã nghe tiếng chuông nhà thờ quen thuộc hơn tiếng chuông, 
tiếng mõ chùa, nên mới có sinh sự rắc rối, dường như có việc kỳ 
thI. 


Vã lại, nhà thờ đã được xây dựng trước, sau đó dân cư mới đến 
sinh sông chung quanh, nên không có lý do gì đê phải kiện thưa 
cả. 


Nhìn những vị lãnh đạo tỉnh thần của Phật Giáo đã gặp phải 
những khó khăn như trên, chúng tôi liên tưởng đến những vị Cố 
Đạo truyền giáo Thiên Chúa Giáo vào hồi thế kỷ thứ 16 đến 19 tại 
các nước Á Châu xa lạ, cũng đã gặp rất nhiều khó khăn với dân 
địa phương, vốn có tín ngưỡng lâu đời với Phật Giáo. Chúng tôi 
hoàn toàn thông cảm điều đó, nếu ai có đọc lịch sử truyền giáo 
của Thiên Chúa Giáo ở vào giai đoạn lúc ban đầu tại Việt Nam 
đều rõ. 


Cải gia vi tự - biến nhà tư thành chùa — là đặc tính chung của 
hâu hêt các chùa bên Mỹ ngày nay. Thật ra, quý Thây và quý Phật 
Tử chăc không ai muôn điêu ây cả, vì nơi chôn quá chật chội. Một 


187 


chánh điện có nơi không thê ngồi quá 50 người đề hành lễ. Nhưng 
vì tài chánh thiêu hụt, vì người mình mới đên định cư ty nạn làm 
sao có đủ tiên đê tạo dựng cơ sở lớn hơn được. 


Nếu người Phật Tử tạo được số tiền nào đó, đã phải chỉ tiêu 
cho 5, 7 thứ việc nào là: gởi quà cáp về Việt Nam giúp gia đình, 
giúp người thân, trả tiền góp hàng tháng cho việc mướn nhà, vấn 
đề học hành, may mặc v.v... cho con cái thì làm sao có dư được 
số tiền lớn cúng dường vào chùa để chùa có thê đủ sức mua được 
nơi chốn rộng rãi khang trang! 


Một điểm không mấy sáng sủa nữa là, hầu hết chùa chiên tại 
Việt Nam cũng như tại Mỹ đều lệ thuộc hoàn toàn vào chế độ 
cúng dường của Phật Tử. Phật Giáo hầu như không có hay ít có 
cơ sở tự túc lo việc tài chánh như các tô chức tôn giáo khác. Ngày 
nay hầu như chùa nào cũng lệ thuộc vào tín đồ trong việc đóng 
góp bất thường hay định kỳ cho việc duy trì cơ sở. Nếu số tín đồ 
khá giả và phát tâm, người Phật Tử năng đi chùa thường xuyên; vị 
lãnh đạo tỉnh thần giàu kinh nghiệm làm việc đạo, khéo tổ chức 
thì có thể xoay xở được vấn đề tài chánh. Nếu không, cũng chăng 
có ai lo giúp đỡ cả. Vì Phật Giáo tại Hoa Kỳ không được chính 
quyền giúp đỡ. Không được giúp đỡ không có nghĩa là do kỳ thị 
chủng tộc hay tôn giáo mà vì Hoa Kỳ là một Hợp Chủng Quốc, có 
rất nhiều tôn giáo, văn hóa của rất nhiều sắc dân di cư hay ty nạn 
khác nhau đến sinh sống. Nếu giúp cho nhóm này, không giúp 
nhóm khác, cũng không thể được. 


Do đó, chính phú không trực tiếp tài trợ tài chánh cho các 
nhóm sắc tộc về sinh hoạt tôn giáo mà chỉ giúp dễ dàng về các 
đạo luật trong việc truyền đạo và hành đạo mà thôi. Vã lại, Phật 
Giáo vì không có giáo quyền, Giáo Hội không có chính sách tín 
đồ phải đóng thuế để nuôi chùa, như con Chiên đóng thuế nuôi 
nhà thờ như tại Đức. Vì thế có nhiều chùa không đứng vững và 
tồn tại được với tháng năm cũng là lý do thật dễ hiểu. Có nhiều 
ngôi nhà đã mua để làm chùa được vài ba năm rồi, không đủ tiền 


188 


trả góp lại ngân hàng. Thể là chùa bị ngân hàng đem bán đấu giá, 
và Phật lại đi ty nạn nữa! Sở dĩ có vấn đề rắc rối xảy ra là một 
phần lớn do quý vị lãnh đạo tinh thần không có kinh nghiệm về 
pháp luật ở Hoa Kỳ, nên mới xảy ra những sự khó khăn, đáng tiếc 
đó. Mặt khác, quý vị ấy cũng muốn có nơi chốn khang trang đề 
cho Phật Tử có nơi lễ bái nguyện cầu, nên mua cho lẹ một chỗ đề 
làm chùa. Thế rồi đời sống của người Phật Tử bị khó khăn, sự 
đóng góp không được đều đặn nên chùa bị ảnh hưởng ngay. 


Hoa Kỳ có thể nói là nơi đất lành, nêu người nào giỏi, sẽ đạt 
được thành công bắt luận làm việc đời hay việc đạo, khía cạnh vật 
chất hay tinh thân. Chúng tôi hy vọng rằng thời gian trôi qua với 
năm tháng, quý vị lãnh đạo tính thần Phật Tử Việt Nam tại Hoa 
Kỳ sẽ có được nhiều kinh nghiệm hơn, làm quen với luật lệ và 
cách sống địa phương hơn. Người Phật Tử khi đã khá giả rồi, việc 
đóng góp cúng dường vào chùa cũng dễ dàng hơn. Chắc chắn lúc 
đó chùa chiền sẽ không còn gặp nhiều khó khăn như trong hiện tại 
mà Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ đang gặp phải. 


Nói đến đời sống tinh thần của Phật Tử, đáng lý ra ở đây chỉ đề 
cập những gì có liên quan đến Phật Tử thôi, nhưng như thế vẫn 
chưa đủ. Vì mái chùa là nơi thờ tự chư Phật, chư Tổ và chư 
hương linh quá vãng. Quý Thây lãnh đạo tinh thần như là cha mẹ 
trong gia đình, thì không thể không đề cập đến một cách toàn diện 
được. 


Tục ngữ Việt Nam có câu “an cư lạc nghiệp”, nghĩa là chỗ ở 
có được yên ổn rồi, mới vui vẻ làm ăn sinh sông được dễ dàng. 
Như vậy, một ngôi chùa lập nên mà tượng Phật chưa có nơi thờ 
tự, quý Thầy chưa có chỗ ăn ở ồn định, thì làm sao mà Phật Tử có 
thể an tâm được. 


Trên toàn quốc Hoa Kỳ, kế cả Hawaii có hơn 100 ngôi chùa 
Việt, nhưng mới chỉ có một hoặc hai nơi đã xây xong như hình 
thức chùa tại Việt Nam. Trong khi đó tại Pháp có 13 ngôi chùa 


189 


Việt, trong đó đã có 6 ngôi được xây dựng chính thức là ngôi 
chùa thực sự. Hình như có gì không ôn giữa hai xã hội Âu-Mỹ, và 
chỉ còn chờ thời gian sẽ trả lời cho tất cả. 


Có nhiều vị Tăng sĩ Việt Nam trên đường ty nạn, khi đến các 
trại tạm cư tại Đông Nam Á Châu là xin đi Mỹ ngay. Chúng tôi 
không rõ quý vị ây quan niệm như thế nào về Mỹ quôc, trước khi 
quý vị muôn đến đó định cư. Có lẽ quý vị nghĩ răng tại Mỹ có 
nhiều Phật Tử, nhiều chùa, nhiều Hội... nên dễ sinh hoạt hơn. Vã 
lại khí hậu Mỹ cũng ấm áp hơn Âu Châu, nên quý Thầy muốn xin 
đi Mỹ để lo vấn đề tinh thần cho Phật Tử tiện hơn. Nhưng không 
ngờ khi đến nơi thấy cuộc sống vật lộn với vật chất quá phũ 
phàng, đã có số Thầy bỏ công việc và nhiệm vụ của mình giữa 
chừng để ra lập một cuộc sống mới. Cuộc sống đó không liên 
quan sì đến lãnh vực của mình cả. Điều này có lẽ chúng ta nên 
trách khéo những người đi trước, đã không có một sự hướng dẫn 
nào thiết thực cho người đến sau, nên mới ra nông nỗi! Họ đã tự 
Vẽ ra rằng, Hoa Kỳ là một xứ thiên đường trên mọi lãnh vực, để 
có nhiều người lầm tưởng nên mới có ra sự việc đáng tiếc trên. Sở 
dĩ chúng tôi mạnh dạn kết luận điều này, vì chúng tôi đã đi Hoa 
Kỳ và Canada nhiều lần từ năm 1979 đến nay, cũng đã thăm 
viêng được hầu hết các cơ sở Phật giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ để 
tìm hiểu đời sống của người Phật Tử tại gia một cách cặn kẽ. 
Chúng tôi đoan chắc rằng, nếu Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ 
không có một đường hướng mới thích hợp cho giới Tăng sĩ cũng 
như cư sĩ, thì e rắng trong tương lai sẽ không phát triển kịp Âu 
Châu và Úc Châu. Mặc dầu những nơi vừa nói trên nhân sự ít 
hơn, nhưng được lợi điểm là cả chiều sâu và chiều rộng. 


Cách tổ chức của Phật Giáo, nhất là giáo quyền có thể nói là 
không có hoặc có nhưng rất lỏng lẻo, không như các đạo khác 
phải qui về một cơ quan tối cao là Giáo Hội. Cái dở của Phật Giáo 
là do chỗ lỏng lẻo ẫy. Ngược lại, cũng có được cái hay là Phật 
Giáo là cách tổ chức theo hệ thống ngang, chứ không theo hệ 
thống dọc, nên hễ có bất cứ một vấn đề gì xảy ra là có thê ứng 


190 


phó kịp thời để giải quyết được, không phải chờ đợi lịnh từ đâu 
cả, nên có tính cách tự do, tự giác nhiều hơn. Điều này đã rất 
thích hợp với tín đồ. Tuy nhiên, vì sự tự do không giới hạn đó, 
Phật Giáo rất khó làm việc, nên mới phát sinh ra những vấn đề 
khá phức tạp trên. 


Dưới đây là địa chỉ, cũng như phương danh của những vị lãnh 
đạo Tỉnh thân, lãnh đạo Trụ trì những cơ sở Phật Giáo Việt Nam 
hiện có tại Hoa Kỳ: 


CALIFORNIA 
Chùa KHÁNH LONG Chùa TRÚC LÂM YÊN TỬ 
HT. Thích Tường Vân ĐĐ. Thích Khế Đạo 
1540 West 7 Street 1924 West 2" St, 


Sanfa Ana, CA 92703 
Tel: (714) 543.0136 


Chùa HƯƠNG TÍCH 
TT. Thích Quảng Thiệp 
5009 W. 5“ St. Santa Ana 
CA 92703 — USA 

Tel: (714) 554.7837 


Chùa HUỆ QUANG 

ĐĐ. Thích Minh Mẫn 

4819 W. Westminster Ave. 
Santa Ana, CA.92703 

Tel: (714) 530.9249 or 534.2525 


Chùa DƯỢC SƯ 

Sư Cô Thích Nữ Như Hòa 
11441 Garden Grove Blvd 
Garden Grove, CA. 92643 
Tel: (714) 638.4128 


Santa Ana, CA 92703 
Tel: (714) 834.0250 


Tịnh xá MINH ĐĂNG QUANG 
HT. Thích Giác Nhiên 

8752 Westminster Ave. 
Westminster, CA. 92683 — USA 
Tel: (714) 895.1218 


Chùa VIỆT NAM 

ĐĐ. Thích Pháp Châu 
12292 Magnolia Blvd. 
Garden Grove, CA. 92641 
Tel: (714) 534.7263 


Tịnh Xá NGOC ĐỊNH 
ĐĐ. Thích Minh Tôn 
6392 Walt St. Westminster 
CA. 92683 

Tel: (714) 894.9722 


191 


Tu Viện HOA NGHIÊM 
ĐĐÐ. Thích Giác Sơn 

9101 Greenville Ave. 
'Westminster, CA.92683 
Tel: (714) 892.2784 


Chùa A DI ĐÀ 

Ni Sư Thích Nữ Như Nguyện 
916 S. Berendo St. 

Los Angeles, CA. 90006 

Tel: (213) 480.8770 


Chùa PHẬT ĐỨC THIÊN VIỆN 
HT. Thích Tâm Lạc (Tăng Thống Lào) 
7445 Railroad 

Highland, CA. 92346 

Tel: (714) 864.6070 


PHẬT HỌC VIỆN QUỐC TẺ 
TT. Thích Đức Niệm 

9250 Columbus Ave. 
Sepulveda, CA.91343 

Tel: (818) 893.53 17/894.9929 


Chùa VĨNH NGHIÊM 
TT.Thích Minh Thông 
1476 S. Rivervior St. 
Pomona, CA. 91766 
Tel: (714) 620.7041 


Chùa PHÁP VÂN 
ĐĐÐ. Thích Chơn Trí 
850 W. Phillips Blvd. 
Pomona, CA. 91766 
Tel: (714) 622.0814 


Chùa PHƯỚC SƠN 
ĐĐ. Thích Nguyên Trí 
9355 Magnolia St. 
Riverside, CA. 92503 
Tel. (714) 359.4588 


Chùa PHẬT GIÁO VIỆT NAM 
TT. Thích Mãn Giác 

857-871 S. Berendo St. 

Los Angeles, CA. 90005 

Tel: (213) 384.9638/487.1235 


Chùa QUAN ÂM 

3033 West Leeward St. 
Los Angeles, CA. 90005 
Tel: (213) 386.9289 


PHƯỚC HUỆ ĐẠO TRÀNG 
ĐĐ. Thích Phước Bồn 

St. 6736 N. Figueroa St. 

Los Angeles, CA. 90042 

Tel: (213) 259.9927 


Chùa HƯƠNG TÍCH 
1238 S. Kenmore Ave. 
Los Angeles, CA. 90006 
Tel: (213) 389.9414 


Chùa PHẬT TỎ GOTAMA 
TT. Thích Thiện Thanh 

905 Orange Ave. 

Long Beach, CA. 90813 

Tel: (213) 599.5100 


Chùa XÁ LỢI 

ĐĐÐ. Thích Minh Hạnh 
2751 Delmar Ave. 
Rosemead, CA. 91770 
Tel: (818) 572.0389 


Chùa VẠN HẠNH 

ĐĐ. Thích Phước Thuận 
8617 Fanita Dr. 

Santee, CA. 92071 

Tel. (619) 448.1144 /6644 


Tịnh xá VAN ĐỨC 
ĐĐ. Thích Giác Chân 
2504 Comstock St. 
San Diego, CA. 92111 
Tel. (619) 268.9542 


Tịnh xá NHƯ LAI 
ĐĐ. Thích Giác Phương 
3340-3342 Central Ave. 
San Diego, CA. 92105 
Tel. (619) 563.5817 


Tịnh xá PHÁP DUYÊN 
ĐĐ. Thích Giác Lượng 
2448 Futamase Ct. 

San Jose, CA. 95111 
Tel. (408) 295.3045 


Tu Viện KIM SƠN 
ĐĐ. Thích Tịnh Từ 

547 Summit Road 
Walsonville, CA. 95076 
Tel. (813) 848.1541 


Chùa KIM QUANG 
TT. Thích Thiện Trì 
3119 Alta Arden Expway 
Sacramento, CA. 95825 
Tel. (916) 481.8781 


Chùa TỪ QUANG 

ĐĐ. Thích Tịnh Từ 

243 Duboce Ave. 

San Francisco, CA.94103 
Tel. (415) 431.1322/863.1947 


Chùa QUANG NGHIÊM 
ĐĐ. Thích Minh Đạt 

2294 E. Fremont St. 
Stockton, CA. 95205 

Tel. (209) 941.4991 


192 


HỘI PTVN tại RIVERSIDE 
C/o Mr. Trần Bá Tùng 

P.O. Box 7212 

Riverside, CA. 92513 

Tel. (714) 785.8605 


Tu viện LIỄU QUÁN 

TT. Thích Nguyên Đạt 
31130 Chihuahua Valley Rd. 
Aguanga, CA. 92302 

Tel. (714) 943.1278 


Chùa GIÁC MINH 
HT. Thích Thanh Cát 
763 Donohoe St. 

E1 Paloalto, CA.94303 
Tel. (415) 325.7353 


Chùa ĐỨC VIÊN 

Sư Bà Thích Nữ Đàm Lựu 
2420 Mc Laughlin Ave. 
San Jose, CA.95121 

Tel. (408) 993.9158 


Chùa DIỆU QUANG 
Sư Cô Thích Nữ Diệu Từ 
9229 Elder Creek Rd. 
Sacramento, CA. 95829 
Tel. (916) 381.4360 


Chùa VẠN PHẬT THÀNH 
ĐĐ. Thích Hằng Trường 

City of 10 thousand B. Dhama 
Realm Buddhist Uni. Talmage 
CA. 95481 Tel. (707) 642.0939 


Chùa TAM BẢO 
457N. Valerla St. 
Fresno, CA. 93701 
Tel. (209) 264.2728 


193 


ARLZONA 
Chùa VIỆT NAM Chùa PHÁP HOA 
TT. Thích Thăng Hoan TT. Thích Hải Quang 
2302N.47° Ave. 1107 E. 32rd St. 
Phoenix, A2. 85035 Tucson, AZ. 85713 
Tel. (602) 278.8039 Tel. (602) 623.8409 
COLORADO 
Chùa TỪ PHONG Chùa AN BẰNG 
ĐĐÐ. Thích Trí Viên 3100 Lioyd Ave. 
7400 Indiana St. Denver, CO. 90110 
CO. 80403 Tel. (303) 534.6475 
Tel. (303) 423.9011 
CONNECTICUT 


HỘI PHẬT GIÁO CONNECTICUT 
Đại Đức Thích Thiện Tường 

369 Simsbury Rd. Bloomsfield 

CT. 06002. Tel. (203) 524.0010 / 242.8002 


MISSISSIPPI 
Tịnh xá NGỌC MINH 


682 Gate Ave. Long Beach, MS 39560 
Tel. (610) 863.5478 


FLORIDA 
Chùa LONG VÂN Hội PG MIỄN NAM EFLORIDA 
ĐĐ. Thích Quảng Minh P.O. Box 526144 Miami 
1211 Hillcrest St. EL. 33152 - 6144 
Orlando, EL. 32803 Tel. (305) 681.9589 


Tel. (305) 898.3010 


194 


Chùa PHẬT PHÁP 

Đại Đức Thích Pháp Thông 
1085 Plaza Commercia Dr. 
NE. Saint Peterburg 

FL. 33702 Tel. (813) 576.9209 


GEORGIA 


Chùa QUANG MINH BUDDHIST 


1168 SE. Bentee Ave. 
Atlanta, GA. 30312 
Tel. (404) 624.9782 


Tu viện CHƠN KHÔNG 


ĐĐ. Thích Thông Hải 
1105 Hind Luka Dr. 
Honolulu, HI. 96821 
Tel. (S08) 373.4608 


Chùa QUANG MINH 
1702 N. Rockwell St. 
Chicago, IL. 60647 
Tel. (312) 342.9093 


Chùa PHÁP HOA 
4653 Arkansas Wichita 
KS. 67209 

Tel. (316) 838.0132 


HAITWAH 


Chùa LINH SƠN 
ĐĐ. Thích Trí Hải 
98847 IIice St. Alie 
HI. 96701 

Tel.(808) 488.3425 


ILUINOIS 


KANSAS 


Chùa TỪ QUANG 

ĐĐ. Thích Thiện Pháp 
912 Inge St. Garden City 
KS.67846 

Tel. (316) 276.8897 


Niệm Phật Đường BỬU QUANG 


Đại Đức Thích Thiện Huyền 
3909 E.Dawnee Ave. 
Wichita, KS. 67218 

Tel. (316) 682.8819 


Chùa BÒ ĐÈ, 

Đại Đức Thích Nhất Tâm 
4341 Field St. New Orleans 
LA. 70114 

Tel. (504) 394.7341 


Chùa LINH SƠN 

ĐĐ. Thích Trí Thiền 

14271 Whitter Ave. DetroIt 
MI. 48205 

Tel. (313) 839.0730 


TENNESSEE 


Tịnh xá NGỌC PHƯỚC 
ĐĐ. Thích Minh Hồi 

1368 Jefferson Ave. Memphis 
TN. 38104 

Tel. (901) 725.5864 


MARYLAND 


QUAN ÂM Thiền Viện 
4853 Cordell Ave. 

1520 Bethesda, MD. 20014 
Tel. (301) 654.1224 


LOUISIANA 


MICHIGAN 


Chùa LINH SƠN 
2424 Rogueriver Rd. 
Belmont, MI. 49306 
Tel. (616) 363.3038 


NEW MEXICO 


NPĐ. QUANG MINH 

8106 D. Zuni SE. Albquerque 
NM. 87108 

Tel. (505) 293.2657 


MINNESOTA 


Chùa PHẬT ÂN 

475 Minnesota Ave. 
Rosevelle, MN. 55117 
Tel. (612) 482.7990 


NPĐ. QUẢNG ĐỨC 
3233 Roberts St. 
Kansas City, MO.64124 
Tel. (816) 241.8721 


HỘI PG. VIÊN QUANG 
8811 Detroit Ave. #42 
Cleveland, OH. 44102 
Tel. (216) 281.9627 


Chùa GIÁC QUANG 

516 SE. 17! $t, 

Oklahoma City, OK. 73129 
Tel. (405) 636.1845 


T. xá TR. TÂM OREGON 
ĐĐ. Thích Minh Thiện 
1006 NE. Alberta St. 
Porland, OR.97211 

Tel. (503) 288.9819 


Chùa PHÁP HOA 
ĐĐ. Thích Hải Quang 
244N. Water St. 
Lancaster, PA. 17603 
Tel. (717) 397.6627 


MISSOURI 


Chùa PHẬT GIÁO VN. 
1261N. Dale St. 
St. Paul,MN. 55117 


NPĐ. HỘI PG. OHIO 
8841 Minturn 

Court Powell, OH. 43065 
Tel. (614) 889.1863 


OKLAHOMA 


Chùa VIÊN GIÁC 

ĐĐ. Thích Trí Hòa 

3324N. Ruth St. Oklahoma 
Oklahoma, OK. 73121 

Tel. (S05) 427.7127 


OREGON 


Chùa NAM QUANG 
3423 N. Lombard St. 
Porland, OR. 97217 
Tel. (503) 285.0665 


PENNSYLVANIA 


Chùa GIÁC LÂM 

131 Nyack Ave. 

Lans Downe, PA. 19050 
Tel. (215) 626.8499 


Chùa PHẬT QUANG 
701 Arizona St. 

Š. Houston, TX. 77587 
Tel. (713) 946.5490 


Thiền Viện BỬU LONG 
ĐĐ. Thích Tịnh Đức 
RD.2 Box 437 A. Newtow 
TX. 75966 

Tel. (409) 384.2860 


PHÁP LUÂẦN Tịnh xá 
TT. Thích Hộ Giác 

7101 Moline St., Houston 
TX. 77087 

Tel. (713) 643.5060 


Chùa LINH SƠN 

ĐĐ. Thích Trí Huệ 
19904 Apple Spring Dr. 
Leander, TX.79641 

Tel. (S12) 259.2615 


Niệm Phật Đường AUSTIN 
C/o Mr. Nguyễn Mạnh Tường 
820 Houstin St. # 104, Austin 
TX.78756 

Tel. (S12) 458.1815 


Chùa BẢO QUANG 

ĐĐ. Thích Chánh Niệm 

216 Remount Rd. San Antonio 
TX. 78218 

Tel. (S12) 650.0292 


PHÚC VIÊN ÂM TỰ 
914 Grace Lane, Humble 
TX. 77338 

Tel. (713) 446.3032 


TEXAS 


Trung Tâm PG KHUÔNG VIỆT 
TT. Thích Trí Hiền 

1004 Small St. 

Grand Prairie, TX. 75050 

Tel. (214) 264.1285 


Tổ Đình TỪ ĐÀM 
TT. Thích Tín Nghĩa 
615 Gilbert Rd. Irving 
TX. 75061 

Tel. (214) 986.1019 


Chùa LIÊN HOA 
TT. Thích Pháp Nhẫn 
2014 Rose St., Irving 
TX. 75061 

Tel. (214) 445.1646 


Chùa LINH SƠN 
ĐĐ. Thích Trí Huệ 
13506 Ann Louise St. 
Houston, TX.79641 
Tel. (713) 999.1623 


Chùa GIÁC HOA 
2110W. Second A Marillo 
TX. 79106 

Tel. (806) 372.2628 


Chùa BỬU MÔN 
ĐĐ. Thích Huyền Việt 
RT 5 Box 530 Hwy.62 
Orange, TX. 77630 
Tel. (409) 735.8927 


Chùa ĐẠI GIÁC 

ĐĐ. Thích Giác Hải 

1728 Charles St. Houston 
TX.77093: Tel. 713-2277378 


198 


UTAH 


Niệm Phật Đường UTAH 
469 N.700 W. St 

Salt Lake City, UT.84116 
Tel. (801) 968.7033 


VIRGINIA 


Chùa NAM TUYỂN 
ĐĐ. Thích Trí Tuệ 
7237 Lee Highway 
Fall Church, VA.22046 
Tel. (703) 241.2284 


WASHINGTON STATE 


Chùa CÔ LÂM 

ĐĐ. Thích Nguyên An 
3503 S. Graham St. Seattle 
WA. 98118 

Tel. (206) 329.5126 


Chùa PHÚC TUỆ 

ĐĐ. Tâm Tâm Ngoạn 
12405 NE. 95” St. Kirland 
WA. 98033 

Tel. 206-82272 36 


Chùa PHẬT GIÁO VIỆT NAM 
ĐĐ. Thích Minh Chiếu 

1651 S. King St. Seattle 

WA. 98144 

Tel. (206) 323.2269 


WASHINGTON DC. 
Chùa KỲ VIÊN _ Chùa GIÁC HOÀNG 
TT. Thích Kim Triêu TT. Thích Thanh Đạm 
1400 Madison St. 5401 NW. 16” St. 


SW. Washington DC 20011 
Tel. (202) 882.6054 


'Washington DC 20011 
Tel. (202) 829.2423 


WISCONSIN 


Chùa PHƯỚC HẬU 

1501 S. 11” $t, 

Willwaukee, W] 53204 

Tel. 414-461.1826 / 484.1541 


3£:k+k+k>k 


VP.PG HÒA HẢO H. NGOẠI 
PO Box 3048, Santa Fe 

Springs, CA. 90670 

Tel. 213-596.2086 / 493.4348 


ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỎ ĐỘ 


Thánh Thất SANJOSE 
947 Almaden Ave. Sanl]ose 
CA.95110. Tel: 408-286.4220 


Thánh Thất CAO ĐÀI 
Pilau Bidong Camp. 

C/o MRCS P.O Box 12468 
GPO Kuala Lumpr, Malaysia 


Thánh Thất CAO ĐÀI 
P.O Box 18 Panatnikhom 
Chunburi, 20140 — Thailand 


Thánh Thất CAO ĐÀI 
5371 Ave. Bourret, Montreal 
Que. H3X 113. 

Tel. (S14) 737.2346 


ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHÔ ĐỘ 
155 Lynnview Rise SE.Calgary 
AIberta, T2C 2W23 — Canada 


ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHÔ ĐỘ 
4815 Misty Shapow St. 
Hiuston, TX. 77041 - USA 


CAO ĐÀI TEMPLE OVESEAS 
P.O. Box 25862 

Los Angeles. CA. 90025 

Tel. 213-473. 7128 


Thánh Thất CAO ĐÀI 
12 Rue Xavier PrIvas, 
75005 Paris. Tel. 6333683 


Thánh Thất CAO ĐÀI (Philippine) 


V.R.C. Palawan 
2901 Philippines 


Hội Tín Hữu CAO ĐÀI 
4080 # 14 Cote St 
Catherine, Montreal, Que 
Canada. Tel. 514-739.8956 


ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHÔ ĐỘ 
1535 Heatherington # 157 
Ottawa, Ontorio, KI V 8Z5 
Tel. (613) 521.5420 / 7737.4027 


ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHÓ ĐỘ 
4/87N. Umberland Road 
Auburn 2144, NSW Australia 


ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHÔ ĐỘ 
48 Old Cleveland Rd. 

Stones Corner Old 4102 
Australia. Tel. (07) 397-1243 


THIÊN LÝ BỬU TÒA 
556 Hellyer Ave. 

San Jose, CA. 95111 
Tel. (408) 281.7377 


200 


Như vậy Đạo Phật Việt Nam ngày nay đã có mặt trên khắp 26 
Tiểu Bang của Hoa Kỳ. Con số ấy không nhỏ, nếu Phật Giáo 
được phát triển đều đặn và liên tục, cũng giúp hữu hiệu cho hàng 
Phật Tử về mặt định cư, trong đời sống tinh thần. N goài đạo Phật 
ra còn có đạo Cao Đài cũng có những hoạt động đáng kẻ, tuy số 
tín đồ của họ không đông lắm. Đạo Cao Đài thờ cả Phật, Chúa, 
Lão, Không, các nhà hiền triết v.v... Vì thế đạo Cao Đài cũng có 
liên quan mật thiết đến đời sống tỉnh thần của người Phật Tử Việt 
Nam, nên địa chỉ cơ sở các Thánh Thất Cao Đài cũng xin ghi vào 
đây để tiện việc khảo cứu về sau. 


Trên 100 cơ sở Phật Giáo hiện hoạt động tại Hoa Kỳ, đặc biệt 
có vài nơi như Phật Học Viện Quốc Té, Trung Tâm Văn Hóa Huệ 
Quang, Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo (Chùa Việt Nam — Los 
Angeles) đã cho in lại và phát hành được nhiều kinh sách Phật 
Giáo hơn cả. Nhờ thế độc giả Phật Tử có thể thỉnh về nhà đề đọc 
tụng, thọ trì. Còn vấn đề nào không hiểu có thể gởi thư hoặc trực 
tiếp đến chùa, hàng Phật Tử có thê hỏi quý thầy nhờ giảng dạy 
thêm. 

Nhìn chung, hàng năm tại Hoa Kỳ các Đại Lễ Phật Giáo hay 
các lễ nghi thuộc phạm vi thuần túy của Phật Giáo cũng đều được 
cử hành ở hầu hết tại những ngôi chùa, cũng giống như Âu Châu 
hay Úc Châu, như chúng tôi đã trình bày ở trên. 


Trên đây là những điểm chính yếu, chúng tôi cố gắng trình bày 
để gới đến quý độc giả xa gần một phần nào những nhận định về 
đời sống tỉnh thần của người Phật Tử Việt Nam ty nạn hiện có 
mặt ở khắp nơi trên thế giới, và ước mong đây là một tập tài liệu 
nhỏ cần thiết cho những ai muốn nghiên cứu về Phật Giáo Việt 
Nam trong tương lai ở vào thời điểm của lúc ban đầu nơi xứ 
người. 

VIÊN GIÁC TỰ - Mùa An Cư năm Bính Dần - PL. 2530 
Viết xong ngày 28 tháng 6 năm 1986 


THÍCH NHƯ ĐIÊN 


+ 0 RB m 


5 
6. 
7 


8. 


201 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 

. Phật Học từ điển Đoàn Trung Còn 
. Việt Nam tân tự điển Thanh Nghị 
. Mi Tiên vấn đáp Ty Kheo Giới Nghiêm 
. Tỉnh thần có phải do 

vật chât sanh chăng? Thích Thiện Hoa 
. Lịch Tử Vị 1986 Chùa Khánh Anh 

Lịch Âm Dương đối chiếu Tịnh Xá Minh Đăng Quang 
. Lịch Bính Dần 1986 Chùa Từ Quang 


Sưu tập những tài liệu, văn kiện, báo chí lưu trữ của Chi Bộ 


Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Tây Đức, cũng như 
của Hội Phật Tử Việt Nam Ty Nạn tại Cộng Hòa Liên Bang Đức. 


3k3: 


